SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG PÄLI 











GIÁO ÁN 
TRUNG BOJ 






SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG PALI 








GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH (MAJJHIMA NIKAYA) 
Volume I -— The First Fifty Discourses 
Vietnamese edition by Bhikkhu PASADO 


Copyright O 2013 by Bhikkhu PASADO 
All rights reserved. 
ISBN 978-1- 4675-7490-7 
May 2013 


Published by Library of Catudisa Sangha Vihara 
12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 — USA 


CT Printing & Graphics 
10218 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20903 
Tel: 301-431-0025 


GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 











LOI GIỚI THIỆU 


TRUNG BỘ KINH (MAJJHIMA NIKÀYA) là một bộ sưu tập thứ hai 
những Pháp Thoại thuộc trong Kinh Tạng (SUTTAPITAKA). Nó bao gồm 
một trăm năm mươi hai Pháp Thoại (bài Kinh) và được phân chia ra làm ba 
Phần (PANNÀSA - NĂM MUOI) với mỗi Phần có năm mươi Pháp Thoại, tuy 
nhiên ở Phần cuối cùng chứa đựng năm mươi hai. 

Những Phần này lại được tiếp tục chia ra thành những Phẩm (Vagga), với 
mỗi Phẩm có mười Pháp Thoại, và Phẩm cuối cùng lại có thêm hai. Tại đây 
mang đến cho chúng ta một câu hỏi là vì lý đo gì mà bộ sưu tập này được gọi 
là TRUNG BỘ KINH. Với Pàli Ngữ là MAJJHIMA (Trung Bình) là một 
danh từ phó thông được giả định xuất phát từ chiều dài của những Pháp Thoại 
mà nó chứa đựng. Những nhà Chú Giải nêu lên lời gợi ý rằng “chiêu đài” 
(PAMÀNA) là dé cập đến chiều dài cũng như số lượng về những Pháp Thoại 
đã được quy định trong từng mỗi bộ Kinh (NIKAYA). Vì họ nói răng “những 
bài Kinh (Sutta) có chiều dài rất dài" DÌGHAPPAMÀNANAM 
SUTTÀNAM, với số lượng là ba mươi bốn Pháp Thoại; “những bài Kinh 
(Sutta) có chiều dài trung bình - MAJJHIMAPPAMANANI SUTTÀNI, với 
số lượng là một trăm năm mươi hai Pháp Thoại; trong khi đó thì có số lượng 
7,762 bài Kinh trong Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta) và số lượng 9,557 bài 
Kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara). Nhu thé, trong khi những bài 
Kinh “có chiều đài trung bình” là ngắn hơn so với những bài Kinh “có chiều 
dài rất đài”, cho dù có số lượng nhiều hơn, thì lại dài hơn ở những bài Kinh 
trong hai Bộ Kinh chánh yếu còn lại, nhưng lại không hơn về số lượng. Vì 
vậy, trên cả hai cách tính, thì những bài Kính này là một Bộ Kính “Trung 
Bình”. Ở một vài số liệu của sự nghiên cứu, mặc dù vậy, có thể là cần thiết để 
nhận định rằng cũng có một hoặc hai bài Pháp Thoại ở trong Trung Bộ Kinh 
lại rất ngắn, như là bài Kinh “Gò Mối” (Vammikasutta) hoặc là bài Kinh 
“Mục Ngưu Giả Tiểu Kinh" (Cilagopalakasutta), trong thực té, lai ngán hon 
so với những bài Kinh dài ở trong Tương Ung Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. 
Mặt khác, quả thật có điều thắc mắc, là ngay cà có những bài Kinh dài trong 
Trung Bộ Kinh, khi đã được in ra một cách đầy đủ thì nó lại hiện bày dài hơn 
cả bất luận những bài Kinh nào ở trong Trường Bộ Kinh đã được in ra một 
cách dày đủ. | 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 


Một tính năng thú vị của Trung Bộ Kinh, và đó là một nét đặc thù của nó, là 
nó sở hữu đến hai Phẩm hoặc hai Chương được gọi là SONG ĐÓI 
(YAMAKA), là một đôi cặp, là một song yếu (Phẩm IV và V). Những Phẩm 
này được phân biệt với những Phẩm khác ở tiếp đầu ngữ MAHA - (Đại hoặc 
To Lớn) trong trường hợp thứ nhất, và CULA — (Tiểu hoặc Nhỏ Bé) trong 

trường hợp thứ hai, của một tựa đề khác cũng giống với nhau thuộc Phẩm 
| Song Đối (Yamakavagga). Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có một 
Phẩm Song Đối mà nơi đó, những câu kệ được sắp thành một đôi đối với 
nhau; và Phẩm Song Đối cũng là một tựa đề của một Chương trong Tương 
Ưng Bộ Kinh (S. iv. 6 — 15) và là tựa đề của hai Chương trong Tăng Chi Bộ 
Kinh (A. iv. 314 — 335, v. 113 — 131). 

Trung Bộ Kinh mang y tưởng của Song Đối, nhung bát đồng dáng, mà hon 
thé nữa, đó là Phẩm Dai Song Đối (MAHAYAMAKAVAGGA) và Phẩm Tiêu 
Song Đối (CÜLAYAMAKAVAGGA). Dya theo hình thức của một Song Đối 
này, vi vậy, trong tông số của một trăm năm mươi hai Pháp Thoại, có được 
mười bảy đôi cặp. Trong từng mỗi một Pháp Thoại mà được gọi là Đại 
(MAHÁ - ) và cái kia là Tiêu (CULA - ) — nhằm dé phân biệt với một tựa dé 
khác cũng giống với nhau được chia sẻ chung một ý tưởng. Ngoại trừ chỉ có 
sự tập trung của năm đôi cặp trong Phẩm Đại Song Đối, những đôi cặp còn lại 
được tìm thấy rải rác xuyên suốt của Trung Bộ Kinh. Phẩm này được đặt tên 
chăng là vì nó là một Phẩm duy nhất trong mười lăm Chương chứa đựng từng 
đôi cặp Pháp Thoại. Phẩm Tiểu Song Đối thì, người ta có thé cho ráng, đứng 
trong một vài sự liên hệ chặt chẽ với Phẩm Đại Song Đối và, với mỗi hai đôi 
cặp của nó, tiếp nối theo sau. Tuy nhiên, những hai đôi cặp này không được 
sắp đặt ở ngay từ khởi đầu của Phẩm, y như thể chúng được nối tiếp như ở 
Phẩm Đại Song Đối, tuy nhiên đó là những Pháp Thoại kế từ thứ ba cho đến 
thứ sáu. 

Có đôi khi, Đức Phật tự nêu lên tên gọi về một chủ đề Pháp Thoại mà Ngài 
sắp khái thuyết. Sự cho phép này đã mở ra một vấn dé thắc mắc rằng Đức 
Phật như đã chuẩn bị sẵn sàng tên gọi của chủ đề Pháp Thoại, cho dù có hoặc 
không có đặt tên cho bài Pháp Thoại, và hiện tại nó đã được lặp đi lặp lại hay 
không, thì cả hai, tên gọi và bài Pháp Thoại đã được nêu lên trước tiên. Vì 
vậy, trong bài Kinh thứ nhất của Trung Bộ Kinh, Ngài đã được ghi lại với lời 
dạy bảo “Ta sẽ giảng cho các người về “Nhất Thiết Pháp Môn Căn Bản” 
(Sabbadhammamülapariyàya)" chỉ với một thành ngữ ghép được kết hợp, 
mà như đã truyền lại cho chúng ta một chủ đề ngắn gọn. Và ngay từ khởi đầu 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








IÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








của bài Kinh thứ hai, Ngài được ghi lại với lời day "Ta sẽ giảng cho các 
người về “Nhất Thiết Pháp Môn Lâu Hoặc” (Sabbásavasamvarapariydya), 
một thành ngữ ghép mà đã hiện bày một cách ngắn gon trong chủ dé của bài 
Kinh Tát Cả Lậu Hoặc (Sabbàsavasutta). Trong bài Kinh thứ mười bảy, 
Ngài đã chi dẫn với lời day bảo "Ta sẽ giảng cho các người “Pháp Môn An 
Trú Rừng Già” (Vanapatthapariydya). Nhu trong bài Kinh thứ hai, từ ngữ 
“Pariyàya” đã không được dé ý đến ở trong tua dé, ngay từ ở trong Trung Bộ 
Kinh chuyển giao đến bộ Chú Giải của Ngài Buddhaghosa, mặc dù những bản 
chuyển thé vé sau này đã nhận ra được nó. Trong những bài Pháp Thoại đã 
được sắp đặt sau này trong Bộ Sưu Tập Pháp, người ta đã ghi lại tựa đề của 
Pháp Thoại mà Đức Phật đã tuyên bố, thì từ ngữ “Phân Tích” (Vibhanga) có 
thé được dùng dé thay thé của từ ngữ “Pháp Món" (Pariyàya), như ở trong 
những bài Kinh thứ 137, 138, 139. | 

Ba mươi sáu Pháp Thoại đã được gửi đến cho những vi tu sĩ, một cách tổng 
quát hoặc là riêng biệt, nhu là Trưởng Lão Mahàcunda (bài Kinh thứ tám 
“Kinh Đoạn Giảm — Sallekhasutta"), đến Trưởng Lão Sàriputta (bài Kinh thứ 
mười hai "Kinh Đại Sw Tử Hồng — Mahàsìhanàdasu#a”), đến Trưởng Lão 
Kumàrakassapa (bài Kinh thứ hai mươi ba “Kinh Gò Mi — Vammikasutta"). 

Chín bài, hoặc một phần của chín Pháp Thoại này, đã được gửi đến những vị 
khác, như là các vị Bà La Môn (bài Kinh thứ tư "Kinh So Hài và Khiếp Đảm 
— Bhayanheravasutta), một phần của bài Kinh thứ bày “Kinh VÍ Du T. ám Vải 
— Vatthupamasutta ", bài Kinh thứ hai mươi bảy “Tượng Tích Du T. iéu Kinh — 
Cülahatthipadopamasutta ”, và bài Kinh thứ ba mươi “Ví Du Lõi Cây T. iéu 
Kinh — Cilasaropamasutta `). 

Hoặc đến những gia chủ Bà La Món (bài Kinh thứ bón mươi mốt "Tát La 
Thôn Bà La Món — Saleyyakasuffa”, và bài Kinh thứ bón mươi hai "Bé Lan 
Nhã Thôn Bà La Món — Veranjakasutta `. 

Hoặc đến Hoàng Tóc Thích Ca (bài Kinh thứ mười bón “Tiểu Khổ Uán 
Kinh — Cüladukkhakhandhasutta ", và phần đầu của bài Kinh thứ mười tám 
“Kinh Mật Hoàn — Madhupindikasutta `. 

Hoác dén vi Ngoại Dao (bài Kinh “Đại Saccaka Kinh — Mahàsaccaka — 
sutta”) và đến Ác Ma (bài Kinh thứ năm mươi "Kinh Quó Trách Ác Ma — 
Màratajjaniyasutta ``). 

Phần lớn những Pháp Thoại đã được cho là do chính Đức Phật khải thuyết. 
Những Pháp Thoại khác, lai được cho là do Trưởng Lão Sàriputta (phần thứ 
hai của bài Kinh thứ ba “Kinh Thừa Tự Pháp — Dhammadàyàsutta ”, bài Kinh 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





thứ năm "Bát Ué Nhiễm Kinh — Ananganasutta ", bài Kinh thứ chín "Kinh 
Chánh Kiến — Sammüáditthisutta " và bài Kinh thứ hai mươi tám “T. wong Tích 
Du Dai Kinh - Cülahatthipadopamasutta ". 

Bài Kinh thứ hai mươi bón duoc ghi lai cuóc dói thoai giữa Trưởng Lào 
Sàriputta và Trưởng Lão Punna Matàniputta, trong khi đó thì, ở bài Kinh thứ 
bốn mươi ba, với những câu hỏi được đặt ra do bởi Trưởng Lão Mahàkotthita 
và được trả lời bởi Trưởng Lão Sàriputta. 

Bài Kinh thứ mười lăm và bài thứ năm mươi được cho là do bởi Trưởng Lão 
Moggallàna, cũng là Người được nói đến trong bài Kinh thứ ba mươi bảy 
“Tiểu Đoạn Tận Ái Kinh — Cùlatanhàsankhayasutta `. Phần thứ hai của bài 
Kinh thứ mười tám "Kinh Mật Hoàn — Madhupindikasutta" được cho là do 
Trưởng Lão Mahàkaccàna và phần đầu của bài Kinh thứ hai mươi ba "Kinh 
Gò Mỗi — Vammikasutta" là do vị Thiên Từ. Khởi đầu của bài Kinh thứ hai 
mươi bảy “Tượng Tích Du Tiểu Kinh — Cülahatthipadopamasutta" ghi lại 
cuộc trò chuyện ngắn gon giữa vị du sĩ lang thang Pilotika và vị Bà La Món 
Jànussoni, trong khi đó, ở bài Kinh thứ bốn mươi bốn “Tiểu Phương Quảng 
Kinh — Cùlavedallasuffa ”, với những câu hỏi được đặt ra do bởi vi nam cu si 
Visàkha và được trả lời do bởi vi Ty Khưu Ni Dhammadinnà. | 

Sơ lược qua những bài Kinh, nhận thấy rằng Trung Bộ Kinh chủ yếu đặt 
nặng về phần Chánh Tri Kiến và các phương pháp tu tập, nhất là những vấn 
đề tế nhị trong địa hạt tu trì của vị Tỳ Khưu. Còn Trường Bộ Kinh thì đặt 
nặng về phần lịch sử, có tánh cách đối ngoại đối với các Bà La Môn, du sĩ 
ngoại đạo, v.v. Cho nên, khi đọc Trường Bộ Kinh, chúng ta thấy được cương 
vị giáo lý của Đạo Phật sai khác với ngoại đạo như thế nào, cùng với tiến trình 
tư tưởng và văn hệ Phật Giáo. Còn đọc Trung Bộ Kinh, chúng ta có dịp đi sâu | 
vào phàn giáo lý và tư tưởng, và đặt nặng về những phản ứng tám lý tế nhị của 
vị tu sĩ khi đạt đến những quả vị tối cao. Như thế, với hai tập Trường Bộ 
Kinh và Trung Bộ Kinh, thiết nghĩ đã giới thiệu được những tài liệu khá chính 
xác và đầy đủ để những nhà Học Giả và hàng Phật Tử có điều kiện đi sâu vào 
những Giáo Lý và Giáo Pháp căn bản, thực sự là nguyên thủy của Đạo Phật. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BO KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAP I- VOLUME I 





MUC LUC 
PHÁN I 
MÙLA PANNÀSA - SO PHÀN NGÜ THẬP 
(NĂM MUOI PHÁP THOẠI ĐẦU TIÊN) 
THE FIRST FIFTY DISCOURSES 


I. PHẨM PHÁP MÔN CĂN BẢN (MULAPARIYAYAVAGGA) 
(THE DIVISION OF THE SYNOPSIS OF FUNDAMENTALS) 


1. Kinh Pháp Món Căn Bản (Milapariyàyasutta). Trang 9 
(Discourse on the Synopsis of Fundamentals). 

2. Kinh Tất Cà Lâu Hoặc (Sabbàsavasutta). Trang 12 
(Discourse on All the Cankers). 

3. Kinh Thua Tu Pháp (Dhammadüàyàdasutta). Trang 18 
(Discourse on Heirs of Dhamma). 

4. Kinh Sợ Hài và Khiép Đảm (Bhayabheravasutta). Trang 22 
(Discourse on Fear and Dread). 

5. Kinh Bát Ué Nhiém (Ananganasutta). Trang 25 
(Discourse on No Blemishes). 

6. Kinh Uóc Nguyén (Akankheyyasutta). Trang 32 
(Discourse on What one may wish). 

7. Kinh Ví Du Tám Vải (Vatthipamasutta — Bồ Du). Trang 37 
(Discourse on the Simile of the Cloth). 

8. Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasutta). | Trang 42 
(Discourse on Expunging). 

9. Kinh Chánh Kiến (Sammüditthisutta). Trang 47 
(Discourse on Perfect View). 

10. Kinh Niệm Xứ (Satipatthànasutta). Trang 59 


(Discourse on the Application of Mindfulness). 


Il. PHÀM SU TỬ HÓNG (SIHANADAVAGGA) 
(THE DIVISION OF THE LION'S ROAR) 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








11. Kinh Tiêu Sư Tử Hóng (Cülasihanádasutta). 
(Lesser Discourse on the Lion's Roar). 

12. Kinh Dai Sư Tử Hồng (Mahàsìhanàdasutfa). 
(Greater Discourse on the Lion's Roar). 


13. Kinh Đại Khổ Uán (Mahádukkhakkhandhasutta). 


(Greater Discourse on the Stems of Anguish). 


14. Kinh Tiểu Khổ Uán (Cüladukkhakkhandhasutta). 


(Lesser Discourse on the Stems of Anguish). 

15. Kinh Tư Lượng (Anumanasutta). 
(Discourse on Measuring in Accordance with). 

16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhilasutta). 
(Discourse on Mental Barrenness). 

17. Kinh An Trà Rừng Già (Vanapatthasutta). 
(Discourse on the Forest Grove). 

18. Kinh Mật Hoàn (Madhupindikasutta). 
(Discourse of the Honey — ball). 

19. Kinh Song Tầm (Dvedhàvitakkasutta). 
(Discourse on the Twofold Thought). 


GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 


Trang 65 
Trang 69 
Trang 80 
Trang 85 
Trang 89 
Trang 94 
Trang 98 
Trang 100 


Trang 105 


20. Kinh Tâm Huân Tập (Vitakkasanthànasutta — An Trú Tám). Trang 110 


(Discourse on the Forms of Thought). 


IH. PHẨM THỨ BA (TATIYAVAGGA) 
(THE THIRD DIVISION) 


21. Kinh Ví Du Cái Cua (Kakacüpamasutta). 
(Discourse on the Parable of the Saw). 


22. Kinh Ví Du Con Rån Nước (Alagaddüpamasutta). 


(Discourse on the Parable of the Water — snake). 
23. Kinh Gó Mói (Vammikasutta). 
(Discourse on the Anthill). 
24. Kinh Tram Xe (Rathavinitasutta). 
(Discourse on the Relays of Chariots). 
25. Kinh Bẫy Môi (Nivápasutta). 
(Discourse on Crops). 
26. Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanasutta). 
(Discourse on the Ariyan Quest). 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 


Trang 113 
Trang 117 
Trang 126 
Trang 128 


Trang 133 


lrang 138 











27. Kinh Tiểu Tượng Tích Du 
(Cülahatthipadopamasutta — Ví Du Dáu Chán Voi) 


(Lesser Discourse on the Simile of the Elephant's Footprint). 


28. Kinh Dai Tượng Tích Du (Mahàhatthipadopamasutta). 


(Greater Discourse on the Simile of the Elephant's Footprint). 


29. Kinh Dai Lõi Cây (Mahàsáàropamasutta). 
(Greater Discourse on the Simile of the Pith). 

30. Kinh Tiểu Lõi Cây (Cilasàropamasutta). 
(Lesser Discourse on the Simile of the Pith). 


IV. PHẨM ĐẠI SONG ĐỐI (MAHAYAMAKAVAGGA) 
(THE GREATER DIVISION OF THE PAIRS) 


31. Kinh Tiêu Ngưu Giác Lâm (Cülagosingasutta). 
(Lesser Discourse in Gosinga). 

32. Kinh Đại Ngưu Giác Lâm (Mahüàágosingasutta). 
(Greater Discourse in Gosinga). 

33. Kinh Đại Mục Ngưu Giả (Mahàgopdlakasutta). 
(Greater Discourse on the Cowherd). 

34. Kinh Tiểu Mục Ngưu Giá (Cilagopálakasutta). 
(Lesser Discourse on the Cowherd). 

35. Kinh Tiểu Saccaka (Cùlasaccakasutfa). 
(Lesser Discourse to Saccaka). 

36. Kinh Dai Saccaka (Mahàsaccakasutta). 
(Greater Discourse to Saccaka). 


37. Kinh Tiéu Doan Tán Ái Duc ( Cülatanhàsankhàyasutta). 


(Lesser Discourse on the Destruction of Craving). 


38. Kinh Dai Doan Tán Ái Duc (Mahàtanhàsankhàyasutia). 


(Greater Discourse on the Destruction of Craving). 
39. Kinh Đại Mã Ấp (Mahàassapurasutta — Xóm Ngựa). 
(Greater Discourse at Assapura). 
40. Kinh Tiêu Mã Ấp (Cülaassapurasutta — Xóm Ngựa). 
(Lesser Discourse at Assapura). 


V. PHẨM TIỂU SONG ĐÔI (CULAYAMAKAVAGGA) 
(THE LESSER DIVISION OF THE PAIRS) 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 


GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


Trang 147 


Trang 152 


Trang 157 


Trang 160 


Trang 165 
Trang 169 
Trang 173 
Trang 176 
Trang 180 
Trang 188 
Trang 199 
Trang 203 


Trang 209 


Trang 215 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 





41. Kinh Tát La Thôn Bà La Món (Saáleyyakasutta). 
(Discourse to the People of Sàlà). 

42. Kinh Bé Lan Nhà Thón Bà La Món (Veranjakasutta). 
(Discourse to the People of Veranjà). 

43. Kinh Dai Phuong Quảng (Mahàvedallasutta). 
(Greater Discourse of the Miscellany). 

44. Kinh Tiêu Phương Quảng (Cilavedallasutta). 
(Lesser Discourse of the Miscellany). 

45. Kinh Tiêu Pháp Phụng Hành (Ciladhammasamüàdànasutta). 
(Lesser Discourse on the (Ways of) undertaking Dhamma). 
46. Kinh Dai Pháp Phụng Hành (Mahàdhammasamaàdànasutta). 

(Greater Discourse on the (Ways of) undertaking Dhamma). 
47. Kinh Thám Sát (Vimamsakasutta). 
(Discourse on Inquiring). 
48. Kinh Tai Thành Kosambi (Kosambiyasutta). 
(Discourse at Kosambi). 
49. Kinh Phạm Thiên Thinh Cầu (Brahmanimantanikasutta). 
(Discourse on a Challenge to a Brahmà). 
50. Kinh Quó Trách Ác Ma (Máratajjaniyasutta). 
(Discourse on a Rebuke to Màra). 


Trang 220 
Trang 225 
Trang 228 
Trang 237 
Trang 244 
Trang 246 
Trang 251 
Trang 256 
Trang 261 


Trang 267 


Thành kính tri ân đến các vị Trưởng Lão tác giá 


qua những tài liệu dá được tham kháo: 
1. TRUNG BỘ KINH - Hòa Thượng THÍCH MINH CHÁU. 


3. THE MIDDLE LENGTH OF THE BUDDHA - BHIKKHU 
NÀNAMOLI and BHIKKHU BODHI. 


PITAKA ASSOCIATION — RANGOON, BURMA. 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 


THE MIDDLE LENGTH SAYINGS - PÀLI TEXT SOCIETY. 


. TWENTY FIVE SUTTAS FROM MÙLAPANNÀSA - BURMA 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








PHAN I 


MÙLA PANNÀSA - SO PHẢN NGŨ THẬP 
(NĂM MƯƠI PHÁP THOẠI ĐẦU TIÊN) 
THE FIRST FIFTY DISCOURSES 


I. PHẨM PHÁP MÓN CĂN BẢN (MULAPARIYAYAVAGGA) 
(THE DIVISION OF THE SYNOPSIS OF FUNDAMENTALS) 


1. KINH PHÁP MÔN CĂN BÁN (Mülapariyàyasutta). 
(Discourse on the Synopsis of Fundamentals). 


A. XUẤT XU: 
Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khuu Tăng 
tại Ukkattha, trong khu rừng Subhaga, dưới cội cây Sàla. 


B. DUYÊN KHỞI: 

Theo Chú Giải, vì có một số Phàm Tăng thiểu trí và đã tự hào sáng suốt như 
Đức Phật. Do đó, Đức Phật đã khải thuyết Pháp Thoại này để làm cho các vị 
này hết sanh Tâm kiêu mạn. Sau đó, Đức Phật thuyết giảng Pháp Thoại 
Gotamaka (thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, bài 276) và các vị Tỳ Khuu Tăng nầy 
được chứng Quả Vô Sinh. 


C. CHÁNH KINH: 

Đức Phật phân biệt giữa hai hạng người: Vô Văn Phàm Phu và bậc Thánh 
Nhân, có sự hiểu biết sai khác nhau. 

1. Với hạng Vô Văn Phàm Phu (Puthujjana), do bởi: 

- Ít được nghe, không được thấy các bậc Thánh Nhân, 

- không thuần thục Pháp các bậc Thánh Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Thánh Nhân. ' 

- không được thấy bậc Chân Nhân (Sappurisa), 

- không thuần thục Pháp các bậc Chân Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Chân Nhân. 

Do vậy, kẻ vô văn phàm phu đã tưởng tri (Mannarti) về: 

- Tứ Đại (Dát, Nước, Lửa, Gió) qua đối chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, chấp 
nhận và hoan hy với Tú Dai. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI— VOLUME I 








- Sanh Chủ (Pajápati), qua đối chiếu với Tự Ngã, là Sanh Chủ, qua đối 
chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, chấp nhận và hoan hỷ về sự việc này. 

- Chu Thién Duc Giói, Chu Pham Thién Sác Giói (tir tàng So Thiàn lén dén 
Tứ Thiền), Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới, qua đối chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, 
chấp nhận và hoan hỷ về những sự việc nây. 

- Sở Kiến, Sở Văn, Sở Tư Niệm, Sở Tri, qua đối chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, 
chấp nhận và hoan hỷ về những sự việc này. 

- Đồng nhất và Sai biệt, qua đối chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, chấp nhận và 
hoan hy về những sự việc này. 

- Níp Bàn (Nibbàna), qua đối chiếu, là của Ta, là Tự Ngã, chấp nhận và 
hoan hý về Níp Bàn. 

Vi sao vậy ? Vì kẻ vô văn phàm phu bát liễu tri và Thực Tính Dé (Sabhàva 
Sacca), Thuc Tướng Pháp (Lakkhanadhamma) và Từ Thánh bé ais 
Sacca). 


2. Với bậc Thánh Nhân, chia ra hai hang, là Thánh Hữu Hoc (Sekha) và 
Thánh Vó Hoc (Asekha), do dó: 

a. Thánh Hữu Hoc với Tâm chua thành tuu, dang sóng nó lực tầm cầu quả vi 
vô thuong an tịnh các trién ách. Vị y tháng tri (Abhijànáti) về các sự việc 
trên, như Tứ Đại, Chúng Sanh, v.v. Níp Bàn, không nghi vé Tu Ngã đối chiếu 
với các sự việc trên, không nghĩ tới và bát hoan hy các sự việc trên. 

Vì sao vậy ? Vì bậc Thánh Hữu Học có thể liễu tri được các Pháp. 


b. Thánh Vô Học lại chia ra làm hai hạng, Thánh Thinh Văn Vô Hoc và bậc 
Chánh Đăng Giác. 

- Thánh Thinh Văn Vô Hoc đã diệt tận mọi Lậu Hoặc, tu hành viên mãn, các 
viéc nén làm đã làm (Anuppattasadattho), đã đặt gánh nặng xuống 
(Ohitabhàra), đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ moi Kiết Sử (Samyojana), 
Chánh Trí giải thoát (Vimutti). Vi áy thắng tri (Abhijànáti) về các sự việc 
trên, không nghĩ tới và bất hoan hỷ các sự việc trên. 

Vi sao vậy ? Vi bậc Thánh Thinh Văn Vô Hoc đã không còn Tham Dục, Sân 
Hận và S1 Mê. | 

- Bậc Chánh Đăng Giác thắng tri tất cả những sự việc trên, không nghĩ tới và 
bát hoan hy các sự việc trên. 

Vì sao vậy ? Vì Đức Phật liễu tri rằng "Duc Hy là căn bản của sự dau khó 
(Dukkha). Từ Hữu (Bhava) duyên cho Sanh khởi lén. Từ Sanh duyên cho 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











Lão Tử đến tất cả mọi sinh vât”. Do vậy, Đức Phật Ngài, với sự diét trừ tất cả 
Tham Ái, sự ly Tham, sự đoạn diệt, su xả ly, sự từ bỏ mọi Tham Ái, đã chân 
chánh giác ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Duc 
Thé Tôn. 

Chủ Thích: 

1. Puthujjana: hạng Phàm Nhân, chua đắc Quả Thánh, với Tà Trí và tưởng 
tri hiểu sai lầm các sự việc (a common worldling, uneducated person). 

2. Sappurisa: bậc Chân Nhân, ý nói đến các bác Thánh Thinh Văn đệ tử 
của Đức Phật (a righteous man). 

3. Mannati: tưởng tri, tưởng tượng, có quan niệm về, có sự nhằm lẫn (to 
imagine, to be of opinion, to deem). 

4. Pajüpati: Sanh Chủ, dáng Tao Hóa. Tại đây y nói vé Ma Vuong, thuóng 
tu xung là Dáng Tao Hóa (the Lord of creation). 

5. Nibbàna: với kẻ Phàm Phu thường xem việc thụ hưởng Ngũ Duc Lac là 
Nip Bàn (Nip Bàn Hiện Tại Kiến có 5 nguyên do, Kinh Phạm Võng — Trường 
Bộ Kinh). 

6. Sabhàva Sacca: Thực Tính Dé, là Pháp Thiện, Pháp Bát Thiện và Pháp 
Vô Ky. 

7. Lakkhana Dhamma: Thực Tướng Pháp, là Tam Tướng: Vô Thường, 
Khổ Đau và Vô Ngã. 

8. Sekha: Thánh Hữu Hoc là các vi này còn phải học, còn phải tu tập ( a 
learner, one who is in the course of perfection), đây là hạng ở giữa hai hang: 
Phàm Phu và Thánh Vô Hoc. Kẻ Phàm Phu thi bát liễu tri, vị Thánh Hữu Học 
có thé liễu tri và bậc Thánh Vô Hoc thì đã liễu tri. 

9. Asekha: Thánh Vô Hoc, là bậc Vô Sinh, ké từ Thinh Văn Giác, Độc Giác 
và Chánh Đăng Giác. 

10. Abhijànàti: tháng tri khác với Tà Trí như kẻ Phàm Phu, nhưng với 
Thượng Trí, vị này liễu tri mọi sự việc là Vô Thường, Khổ Dau và Vô Ngã (to 
know fully or by experience, to be aware). 

11. Anuppattasadattho: vị åy đã sông theo Thập Hanh của bác Thánh 
(Thập Thánh Cw, Trường Bộ Kinh — Kinh Tháp Thượng). 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





12. Ohitabhàra: có ba gánh nặng, đó là Khandha — Uán, Kilesa — Phiên 
Não, và Abhisankhàra — Tối Thắng Hành, đưa chúng sanh đến sự Tái Tục. 

13. Samyojana: kiết sử (connection, fettering), có mười thứ, chia ra làm 
hai: Hạ Phần Kiết Sử có năm (Thân Kiến, Hoài Nghi, Giới Cám Thủ, Tham 
Duc và Sân Hán) và Thượng Phần Kiết Sử có năm (Ái Sắc Giới, Ái Vô Sắc 
Giới, Ngã Man, Phóng Dát và Vô Minh). 

14. Vimutti: sự giải thoát (release, deliverance, emancipation), có fai là: 
Tâm giải thoát (Tám Siêu Thé: Thánh Dao, Thánh Quả) và Níp Bàn. 

15. Dukkha: khó dau (suffering, pain, misery, agony, discomfort), tại đây 
có y dé cáp dén Ngü Thü Uán. 

16. Bhava: Hữu, kiếp sóng (the state of existence), tại đây y muốn dé cáp 
đến Kammasambhava — Nghiệp Hữu, nghiệp tạo tác ra kiếp sóng (tái tuc) 
(produced by Kamma or Karma). | 


2. KINH TẤT CÅ LÂU HOẶC (Sabbásavasutta). 
(Discourse on AIl the Cankers). 


A. XUẤT XU: 

Düc Thé Tón dà thuyét giáng Pháp Thoai này cho Hói Chüng Ty Khuu Táng 
tai Ky Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cáp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sávatthi). 


B. DUYÉN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết dé cho người biết, cho người 
thấy, không phải cho người không biết và không thấy về Pháp Môn 
(Pariyàya) phòng hộ tất cả Lậu Hoặc (Ásava). Thé nào là sự diệt tận các Lậu 
Hoặc cho người biết, cho người thấy ? Bói do Tác Y Khôn Khéo (Yoniso 
Manasikàra — Nhw Lý Tác Y) và do Tác Y không Khón Khéo (Ayoniso 
Manasikàra — Bát Như Ly Tác Y). 

I. Có những Lậu Hoặc phải do Tri Kiến (Dassana) mới được đoạn trừ. 

II. Có những Lâu Hoặc phái do Phòng Hộ (SSamvarà) mới được đoạn trừ. 

III. Có những Lậu Hoặc phải do Thọ Dụng (Patisevanà) mới được đoạn trừ. 

IV. Có những Lâu Hoặc phải do Kham Nhẫn (Adhivàsanà) mới được đoạn 
trừ. : 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





V. Có những Lậu Hoặc phải do Tránh Né (Parivajjanà — Xa Lánh) mói 
duoc doan tru. | 

VI. Có những Lâu Hoặc phái do Trừ Diệt (Vinodanà) mới được đoạn trừ. 

VII. Có những Lậu Hoặc phải do Tu Tập (Bhavanáà) mới được đoạn trừ. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Thế nào là những Lậu Hoặc phải do Tri Kiến mới được đoạn trừ ? 

1. Với hạng Vô Văn Phàm Phu (Puthujjana), do bởi: 

- ft duoc nghe, không được thấy các bậc Thánh Nhân, 

- không thuần thục Pháp các bậc Thánh Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Thánh Nhân. 

- không được thấy bậc Chân Nhân (Sappurisa), 

- không thuần thục Pháp các bậc Chân Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Chân Nhân. 

- không tuệ tri các Pháp cần phải khéo Tác Ý và không tuệ tri các Pháp 
không cần phải Tác Ý. 

Do vậy, với Tác Ý không khôn khéo: 

a. Khién cho Tứ Lậu chưa từng sanh được sanh khởi, đã sanh rồi lại được 
tăng trưởng. 

b. Khởi lên (với mười sáu logi) Hoài Nghi vé bán ngá trong ba thoi: 

- Có tôi trong quá khứ hay không ? Không có tôi trong quá khứ hay không? 
Tôi đã là cái chi trong quá khứ 2 Tôi có mặt trong thời quá khứ với hình dáng 
nhu thé nào 2 Tôi là gì và tôi đã có mặt trong quá khứ như thé nào ? 

(Đây là năm loại hoài nghi thuộc vé quá khú). 

- Tôi sẽ có trong vi lai hay không 2 Tôi sẽ không có trong vi lai hay không 2 
Tôi sé là cái chi trong vi lai ? Tôi sẽ có trong vi lai với hinh dáng như thế nào? 
Tôi sẽ là gì và tôi sẽ có mặt trong vị lai như thế nào ? 

(Đây là năm loại hoài nghỉ thuộc về vị lai). 

- Có thực là tôi (Ajjhatta) hay không ? Có phải đây không thực là tôi hay 
không ? Tôi là cái chi vậy ? Tôi có hình dáng nhu thế nào ? Tôi đã từ đâu tới ? 
Tôi sẽ di về đâu ? (Đây là sáu loại hoài nghỉ thuộc hiên tai). 

c. Khởi lên sáu loại Tà Kiến vé Tự Ngã: 

- Ta có Tự Ngã. Ta không có Tự Ngã. Do tự mình, Ta tưởng tri là Ta có Tự 
Ngã. Do tự mình, Ta tưởng tri là Ta không có Tự Ngã. Không do tự mình, Ta 
tưởng tri Ta có Tự Ngã. Chính Tự Ngã của Ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả 
báo các Nghiệp Thiện hay Ác đã làm nơi này, nơi kia; chính Tự Ngã là 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








thường trú, thường hàng, thường tồn bát biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại”. Đây là 
Tà Kién, Kiến Trà Lâm, Kiến Hoang Vu, Kiến Hý Luận, Kiến Tranh Chấp, 
Kiến Kiét Phược. 

Do bởi bị trói buộc Tri Kiến Kiết Sử, kẻ Vô Văn Phàm Phu không được giải 
thoát khỏi Sanh, Già, Đau, Chết, Khổ, Ưu, Não, và như thế, không thoát khỏi 
sự Khổ Đau. 


2. Với bậc Thánh Thinh Văn dé tử, do bởi: 

- được nghe, được thấy các bậc Thánh Nhân, 

- thuần thục Pháp các bậc Thánh Nhân, tu tập Pháp các bậc Thánh Nhân. 

- được thấy bậc Chân Nhân (Sappurisa), 

- thuân thục Pháp các bậc Chân Nhân, tu tập Pháp các bậc Chân Nhân. 

- tuệ tri các s: cần phải khéo Tác Y và tuệ tri các Pháp không cần phải 
Tác Y. 

Do vậy, với Tác Ý Khôn Khéo: 

a. Khién cho Tứ Lậu chưa từng sanh không được sanh khởi, đã sanh rồi lại 
được trừ diệt. 

b. Liễu tri Tứ Thánh Dé: đây là Khô, đây là Khó Tập, đây là Khó Diệt, đây 
là Khổ Diệt Đạo. 

Do bởi Tác Ý Khôn Khéo như vậy, ba Kiết Sử được trừ diệt: Thân Kiến, 
Hoài Nghi và Giới Cám Thủ. 

Và như thé, các Pháp ấy được gọi là những Lậu Hoặc do bởi Tri Kiến đã 
được đoạn trừ. | 


II. Thé nào là những Lậu Hoặc phải do Phóng Hộ mới được đoạn trừ ? 
a. Với chân chánh thâm sát, và sống biết Phòng Hộ về Lục Căn thì các Lậu 
Hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ không còn. 
b. Nếu sóng khóng biét Phòng Hộ vé Luc Cán thì các Lậu Hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thê khởi lên. 
Và như thế, các Pháp ñ ấy được gọi là những Lậu Hoặc do bởi EE Hô dá 
được đoạn trừ. 


III. Thé nào là những Lậu Hoặc phải do Thọ Dụng mới được đoạn trừ ? 
Với chân chánh thám sát và biết quán tưởng khi Tho Dụng về Tứ Vật Dụng: 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











a. Y Phuc: chi dé ngăn ngừa lanh, nóng, ngăn ngừa sự xúc cham của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát và chỉ với mục đích che đậy dé 
tránh sự lõa lồ thân thé. 

b. Vật Thực: không dé vui đùa, không phải dé say mê, không phải dé trang 
sức, không phải dé tự làm đẹp, mà chỉ để bảo dưỡng xác thân này, và để hỗ 
trợ Phạm Hạnh, diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ 
mới, không phát sanh những lỗi lầm và sống được an tịnh. 

c. Trú Xứ: chỉ dé ngăn ngừa lạnh, nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát và chỉ để giải trừ nguy hiểm của 
thời tiết, chỉ với mục đích được sống độc cư an tịnh. 

d. Thuốc cán thiết cho bệnh nhân: chi dé ngăn ngừa các cảm giác thông 
khó đã sanh, và được ly khó hoàn toàn. 

- Với chân chánh thám sát, và sóng biết quán tưởng Thọ Dụng về Tứ Vật 
Dung thi các Lậu Hoặc tàn hai và nhiệt não sẽ không còn. 

- Nếu sống không biết quán tưởng Thọ Dụng về Tứ Vật Dụng hs các Làu 
Hoặc tàn hai và nhiệt nào có thé khói lén. 

Và nhu thé, các Pháp ấy được goi là những Lậu Hoặc do bởi Tho Dung dá 
được đoạn trir. 


IV. Thế nào là những Lậu Hoặc phải do Kham Nhẫn mới được đoạn trừ 

Với chân chánh thâm sát và Kham Nhẫn về: 

- thời tiết: nóng, lạnh, đói, khát. | 

- mói truóng sóng: su xüc cham cüa ruói, muói, gió, sức nóng mặt trời, các 
loài bó sát. 

- những lời ma ly, phi báng. 

- những cảm thọ về Thân, những cảm thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, 
nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 

- Với chân chánh thâm sát, và sống biết Kham Nhẫn như vậy thì các Lậu 
Hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ không còn. 

- Nếu sống không biết Kham Nhẫn như vậy thì các Lậu Hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. 


V. Thế nào là những Lậu Hoặc phải do Tránh Né mới được đoạn trừ ? 
Với chân chánh thâm sát và phải biết Tránh Né về: 

- các loài thú đữ: voi dữ, ngựa dit, bò dir, chó dữ, rắn. 

- khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực núi, ao nước nhơ nhớp, hồ rác. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





- những chó ngồi không xứng dáng nếu ngồi, những trú xứ không nén lai 
vãng nếu đến, những bạn bè ác độc nếu giao du mà bị các đồng Phạm Hạnh có 
Trí nghi ngờ khinh thường. 

- Với chân chánh thâm sát, và sống biết Tránh Né như vậy thì các Lậu Hoặc 
tàn hại và nhiệt não sẽ không còn. 

- Nếu sống không biết Tránh Né như vậy thì các Lậu Hoặc tàn hại và nhiệt 
não có thể khởi lên. 


VI. Thế nào là những Lậu Hoặc phải do Trừ Diệt mới được đoạn trừ ? 

Với chân chánh thâm sát và phải biết Trừ Diệt về: 

a. Tham Duc Tầm Cầu (Kàmavitakka) đã khói lên thi phải từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tồn tại. | 

b. Sân Hán Tầm Cầu (Byàpàdaviakka) đã khởi lén thì phải từ bó, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tồn tại. 

c. Oán Đối Tầm Cầu (Vihimsáàvitakka) đã khởi lên thi phải từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tòn tại. 

- Với chân chánh thám sát, và sống biết Tránh Né như vậy thì các Lậu Hoặc 
tàn hại và nhiệt não sẽ không còn. 

- Nếu sống không biết Tránh Né như vậy thì các Lậu Hoặc tàn hại và nhiệt 
não có thể khởi lên. 


VII. Thế nào là những Lậu Hoặc phái do Tu Tập mới được đoạn trừ ? 

Với chân chánh thâm sát và phải biết Tu Tập về: 

- Thất Giác Chi (Niệm, Trạch Pháp, Tinh Tán, Hy, Khinh An, Định, Xà) y 
viễn ly, y ly tham, y diệt tận và chuyển nhập xuất ly (Vossaggaparinàmi). 

- Với chân chánh thâm sát, và sống biết Tu Tập như vậy thì các Lậu Hoặc 
tàn hại và nhiệt não sẽ không còn. 

- Nếu sống không biết Tu Tập như vậy thì các Lậu Hoặc tàn hại và nhiệt não 
có thê khởi lên. 


Qua bảy Pháp Món phòng hộ tất cả Lâu Hoặc vừa ké trên, là biết sống 
phòng hộ với sự phòng hộ tất cả Lậu Hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly 
Kiết Sử, với Chánh Tri Thông Tuệ (Sammà mànàbhisamaya), đã diệt tận moi 
khổ đau. 


D. KÉT LUAN. 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





Dut thói Pháp Thoại, Chư Ty Khuu Tăng hoan hy tín thọ lòi dạy của Đức 
Thé Tôn. 

Chu Thích: 

1. Anathapindika — Cấp Cô Độc: Một thương buôn ở thành Xá Vé và là 
một môn đệ ủng hộ trung thành của Đức Phật và Tăng Đoàn của Ngài. Cấp 
Cô Độc có nghĩa là “một người cung cáp thực phẩm cho những người hoàn 
toàn túng bán nghèo khó". Biệt danh của ông ta là Sudatta. | 

2. Pariyádya: được giải thích là Kàürana có nghĩa là phương tiện, là phuong 
pháp, hoác là phuong cách (order, course, quality, method, figurative 
language, a synonym). 

3. Àsava — Lâu Hoặc: có Tứ Lâu: a/ Dục Lâu là chìm dám dính mắc trong 
Ngũ Dục Lac, b/ Hu Lâu là chìm đắm trong các Cỏi Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới, c/ Kiến Lậu là chìm đắm trong Tà Kiến thấy sai chấp lầm, d/ Vó Minh 
Láu là chìm dám trong sự bát liễu tri Tứ Dé. 

Tại đây có sự vắng mặt của Kiến Láu, có sự giải thích như sau: với Duc hậu 
là chìm đắm đính mắc trong Ngũ Duc Lac, và Hữu Lâu là chìm đắm trong các 
Cỏi Sắc Giới và Vô Sắc Giới, là chim đắm trong các Cảnh Thiền y cứ vào 
Thường Kiến và Đoạn Kiến. Nhu vậy, Kiến Lâu đã gồm vào trong Hu Láu. 

4. Yoniso Manasikàra — Như Ly Tác Y: chân chánh tư niệm, tư niệm đến 
phương tiện, đến Đạo Ly (fixing one's attention with a purpose or 
throrougly", proper attention, having thorough method in one's thought) . 

5. Ayoniso Manasikàra — Bát Như Ly Tác Y (disorderly or distracted 
attention): bát chánh tu niém, hoác khóng tu niém dén phuong tién, huóng 
Tâm Trí chóng dói lai su thát, khién cháp nhán cái chi Vó Thuóng cho là 
Thường, cái chi Khổ cho là Lạc, cái chi Vô Ngã cho là Ngã, cái chi Bất Tịnh 
cho là Tịnh. | 

6. Dassana — Tri Kién (sight, intuition, insight): tại đây có nghĩa là Nhập 
vào Dự Lưu, Thất Lai Dao, tri kiến lần thứ nhất về Níp Bàn. Và như vậy, 
Samsàra (Hành) hay Vatta (Vòng Luân Hồi) sự tái tục không ngừng nghi, 
chính là do Tà Tư Niệm. Tuy nhiên, với người Chánh Tư Niệm sẽ tu tập Bát 
Chánh Đạo, bắt đầu với Chánh Kiến. Đây là Tri Kiến (Yà ca sammáditthi). 
Nhờ vào Chánh Kiến sanh khởi, và do Vô Minh bị châm dứt mà các Hành 
(Samsàra) được châm đứt, và nhu vậy tiếp tục chấm dứt sự khó đau. Như 
vậy, Nip Bàn (Nibbàna) tại đây được gọi là Vivatta — không còn Sanh Tử luân 
chuyên hồi quy, được xem như là y cứ vào Chánh Tư Niệm. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 


7. Samvara — Phóng Hộ: sự thu thúc, sự ngăn cán, sự đóng cửa lại, sự che 
đậy lai (restraint, restriction, obstruction, shuting). 

8. Patisevana — Tho Dung: thọ nhận, thuc hành, theo dõi, dung nap 
(practising, using, following). | 

9. Adhivàsana — Kham Nhẫn: sự chịu dung, su nhãn nai (endurance, 
forbearance). 

10. Parivajjana —Tránh Né: xa lánh, tránh xa (avoidance). 

11. Vinodana — Trừ Diét: sự dời đổi, làm cho tiêu tan, làm tan mát, dẹp bỏ 
di, kéo ra khói (removal. dispelling). 

12. Bhavana - Tu Tập: trau giói tu tập, sự tiễn tu (increase, development by 
means of thought, meditation). 

13. Vossaggaparinàmi — Chuyén Nháp Xuất Ly: sự từ bó các Phiền Não 
(Kilesa) và sự tháng tiễn đến Níp Bàn, và chính con đường (Magga) được 
chấm dứt trong sự từ bỏ, giải thoát. 

14. Sammáà mànàbhisamayà — Chánh Tri Thông Tuệ: sự sáng suốt chân 
chánh, sự thông hiểu tường tận do nhờ vào Tri Kiến và sự Từ Bỏ. 

15. Kàmavitakka — Tham Duc Tâm Cầu (thought concerning pleasures), 
Byàpàdavitakka — Sân Hán Tám Câu (malevolence), Vihimsàvitakka — Oán 
Đối Tám Cầu (cruelty, injury, injuring, malign thought): là thuộc về Y Ác 
Nghiệp. 

16. Ajjhatta: tự nghĩ suy về Ngũ Thủ Uán của minh (personal, connected 
with the self), tự nghĩ suy vé sự hiện hữu của minh (personal, inwardly) 
(Atthibhava — existence, the fact of being present). 


3. KINH THỪA TỰ GIÁO PHÁP (Dhammadàyádasutta). 
(Discourse on Heirs of Dhamma). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nầy cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xã Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỚI: 
Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết vì lòng thương tưởng Hội Chúng 
Tăng, khuyến khích Chư Tỳ Khưu nên là những người thừa tự Giáo Pháp và 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





không nén là những người thừa tự tài vật. Và Đức Phật nêu lén những điều 
lợi ích và sự nguy hại về hai lãnh vực nầy. Cuối thời Pháp Thoại thì Hội 
Chúng Tăng đã được Đại Trưởng Lão Sàriputta giảng giải rộng thêm về con 
đường Trung Đạo để thực hành đúng theo Pháp Môn Thừa Tự Giáo Pháp mà 
Đức Phật đã khéo khải thuyết. 


C. CHÁNH KINH. 

I. Chư Ty Khưu hãy là những người thừa tự Giáo Pháp (Dhamma - 
dàyàđà) của Đức Phật, đừng là những người thừa tài vật (Amisadàyàdà). 

Điều nguy hại và sự lợi ích về hai lãnh vực nầy, là: 

1. Nếu Chư Tỳ Khưu là những người thừa tự tài vật thì sẽ bị con người ta chỉ 
trích, không chỉ là những người thừa tự tài vật mà luôn cả Đức Phật cùng Chư 
Ty Khưu cùng bi chỉ trích là những người thừa tự tài vật. 


2. Nếu Chư Tỳ Khưu là những người thừa tự Giáo Pháp thì sẽ được con 
người nói rằng, không chỉ là những người thừa tự Giáo Pháp mà luôn cả Đức 
Phật cùng Chư Tỳ Khưu cũng được nói là những người thừa tự Giáo Pháp. 


3. Đức Phật nêu lên thí dụ dẫn chứng về hai vị Tỳ Khưu từ phương xa đi 
đến, đói lả và kiệt sức, thì ngay khi đó, Đức Phật vẫn còn có những đồ tàn 
thuc (Atirekadhammo) và đáng được quáng bó di (Chaddiyadhammo) ở nơi 
không có có xanh (4ppànake) hoặc bó xuống chó nước không có chúng sanh 
(Udake opilàpessati). Ngài có thê bảo hai vị Ty Khưu này, nếu có sự mong 
muốn, thì có thể dùng đồ ăn tàn thực của Ngài. 

Tuy nhiên, với vị Tỳ Khưu thứ nhất có thể nghĩ suy với lời dạy của Đức 
Phật, đó là "hày là người thừa tw Giáo Pháp cua Ta, đừng là người thừa tw 
tài vật”. Thé rồi, vị Tỳ Khuu thứ nhất không ăn những đồ tàn thực, trái qua 
đêm ngày ấy, đói là và kiệt sức. 

Với vị Tỳ Khuu thứ hai khởi lên suy nghỉ rằng nếu không ăn những đồ tàn 
thực này thì Đức Phật cũng quăng bỏ di tại nơi không có có xanh hoặc bỏ 
xuống chỗ nước không có chúng sanh. Thế rồi, vị Ty Khuu thứ hai đã ăn đồ 
tàn thực của Ngài, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày y nhu vây. 


4. Đức Phật có lời nhận xét rằng: Vi Ty Khuu thứ nhất dáng được kính né 
hơn, và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy ? không bao lâu sau vị Tỳ Khưu 
này là bác thiéu duc tri tüc, dé day và dé nuôi dưỡng, tinh cần và siéng náng. 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 


Do váy, Duc Phật khuyên dạy Chu Ty Khuu hãy là những người thừa tự 
Giáo Pháp (Dhammadàyàdà) của Ngài, đừng là những người thừa tài vật. 
Dứt thời Pháp Thoại, Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào Hương Thất. 


II. Tiếp theo, không bao lâu sau, Đại Trưởng Lão Sàriputta đã giải thích chi 
tiết cho Chư Tỳ Khưu, về Pháp Môn Thừa Tự Giáo Pháp mà Đức Phật đã vừa 
khéo khải thuyết, bằng cách nêu lên câu hỏi gợi y: 

LT. hé nào là bác Đạo Sw (Satthu) sóng viễn ly mà hàng đệ tứ không tùy 
học viễn ly ? Và như thé nào là bậc Đạo Sư sóng viễn ly và các dé tử tùy 
học viễn ly ? 

a. Bậc Đạo Sư sống viễn ly mà các đệ tử sống không tùy học viễn ly, là: 

- Những Pháp mà bậc Đạo Sư dạy nên từ bỏ và các đệ tử lại không từ bỏ 
những Pháp ấy. Các đệ tử lại sống trong sự đầy đủ (Bahulikà), lười biếng 
(Sàthalikà), dẫn đầu về sự doa lạc (Okkamana), bỏ rơi gánh nặng 
(Nikkhittadura) sóng viễn ly. 

Có ba trường hop đáng bị quó trách đến các bậc Đại Phẩm Trưởng Lão Cao 
Tăng, luôn cả Trung Bậc Trưởng Lão Tăng và Tân Tỳ Khưu: 

- lruong hợp thứ nhất: Bậc Đạo Sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy 
học viễn ly. 

- Trường hợp thứ hai: Bác Đạo Su day nên từ bỏ và những Pháp ấy, các đệ 
tử lại không từ bỏ. 

- Trường hợp thứ ba: Các đệ tử sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về sự đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


b. Bác Dao Sw sóng viễn ly và các dé tứ sóng tùy hoc vién ly, là: 

- Những Pháp mà bác Dao Su day nén từ bó và các đệ tử từ bó những Pháp 
ấy. Các đệ tử không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, bỏ rơi gánh 
nặng về sự đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 

Có ba trường hợp đáng được tán thán đến các bậc Đại Phẩm Trưởng Lão 
Cao Tăng, luôn cả Trung Bậc Truóng Lão Tăng và Tân Tỳ Khưu: 

- Trường hợp thứ nhất: Bậc Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. 

- Trường hop thứ hai: Bậc Dao Su dạy nên từ bó và những Pháp &y, các đệ 
tử từ bó. 

- Trường hợp thứ ba: Các đệ tử không sống trong sự đầy đủ, không lười 
biếng, dẫn đầu về sự đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, về sự đọa lạc và dẫn đầu về 
sóng viễn ly. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI— VOLUME I 








2. Chu Tỳ Khưu nên liễu tri vé mười sáu Ác Pháp, đó là: 

a. Tham (Lobha), Sân (Dosa), Phẫn Nô (Kodha), Oán Hân (Upanàha), Giả 
Dói (Makkha), Não Hai (Palàsa), Tật Đỗ (ẹIssà), Bòn Xén (Macchariya), 
Man Trá (Màyà), Phản Bói (Sátheyya), Ngoan Có (Thambha), Bóng bột nông 
nói (Sàrambha), Ngã Mạn (Màng), Tăng Thượng Man (Atimàna), Kiêu Man 
(Mada), và Phóng Dật (Pamüàda). 

b. Và có một con đường tu tập vé Trung Dao (Majjhimà Patipadà) diệt trừ 
các Ác Pháp ké trên, khiến cho Tịnh Nhãn (Cakkhukarani) khởi sanh, khiến 
Chân Trí (Nànakarani) khởi sanh, hướng đến Tịch Tinh (Upasamáya), Thắng 
Trí (Abhinnà), Giác Ngộ (Sambodho ti magga), và dẫn đến nec Níp 
Bàn (Nibbànaya). 

Con duóng Trung Dao áy là Bát Thánh Dao, là con đường của bác Thánh 
Nhân có tám ngành, gồm: Chánh Kiến, Chánh Tu Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiép, Chánh Mang, Chánh Tinh Tán, Chánh Niém và Chánh Dinh. 


D. KÉT LUAN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Chư Ty Khuu Tăng hoan AY tín tho lời giảng day của 
Đại Trưởng Lão Sàriputta. 

Chú Thích: 

1. Dhammadàyàda— Thừa Tự Giáo Pháp: lây Giáo Pháp làm tài sản, làm 
gia tài (having dhamma as one's inheritance, spiritual heir). 

2. Amisadàyàda — Thừa Tự Tài Vật: chi cho tài vật, lợi lộc, như Tứ Vật 
Dụng của vi Ty Khuu (flesh, meat, food, object of enjoyment, bait, templation, 
lust, desire, explained to mean “with a view to obtain clothes, food, bedding, 
honour, worship,etc.). 

3. Atirekadhammo — Đồ Tàn Thực: dư thừa, nhiều quá, quá dáng (surplus, 
extra, exceeding). 

4. Chaddiyadhammo: liéng bỏ, bi vứt bó, quáng liệng di, thảy bó di (to be 
rejected or thrown away). 

5. Appànake: không thở được, không có vi trùng (sâu kiến), không có 
chúng sanh (breathless, not containing insects). 

6. Udake opilàpessati: mót vüng nuóc, chó nuóc nói (to immerse, to make 


float). 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 








7. Satthu: bậc Dao Su, vi Thầy Tổ, chỉ Đức Phật (teacher, master, the 
Buddha). 

8. Bahulika: sóng một cách đầy đủ, sung túc và sang trong (living in 
abundance, luxurious living). 

9. Sáàthalika: trạng thái thờ o, mệt mỏi, hôn trầm thụy miên, trạng thái 
phóng túng, cầu thả, bừa bãi, buông thả (lethargic, of loose habits). 

10. Okkamana: sa doa, doa lạc, rơi vào, đi vào, đối với Ngũ Trién Cái 
(entry or falling into). 

11. Nikkhittadura: ha xuóng, dé một bên, quáng bỏ, trút bó trách nhiệm (to 
lay down or aside, to put down, to give up). 

12. Makkha: phu nghia, nói xáu, giém pha lói nói cüa nguói khác 
(depreciation of another's worth). 

13. Thambha: khó bảo, ương ngạnh, ngoan có, cứng đầu (obduracy). 

14. Sátheyya: khoa trương, quỷ tráo, giáo hoạt, khi phiến (craft, treachery). 

15. Cakkhukarana: Tịnh Nhãn dói với Tứ Dé (producing right insight and 
knowledge). 

16. Nànakarana: Chân Trí sanh khói nhờ trừ diệt Tham Ái (giving right 
understanding, enlightening, giving insight; your eyes shall be opened and 
you shall be knowing good and evil). 

17. Upasamáya: an tinh, tinh yên, sự êm dém (calm, quiet, appeasement, 
allaying, assuagement, tranquillizing). 

18. Sambodho ti magga: giác ngộ qua con đường của Bát Thánh Dao. 

19. Samvattati: dẫn đến, đưa đến (to make go on or continue). 


4. KINH SQ HÃI VÀ KHIÉP DÁM (Bhayabheravasutta). 
(Discourse on Fear and Dread). 


A. XUẤT XÜ: | 

Đức Thé Tôn đã thuyết giáng Pháp Thoại này cho vi Bà La Món Janussoni 
tai Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 
Bà La Môn Janussoni khởi lên thắc mắc với Đức Phật về một vị Ty Khuu 
thật khó kham nhãn ở những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu ! Thật 





BIEN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 








khó khán với đời sống viễn ly ! Thật khó thưởng thức với đời sống độc cư ! Vì 
Bà La Môn nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Ty Khuu chưa chứng 
đắc Thién Định. 


C. CHÁNH KINH. 

I. Bà La Món Janussoni tán thán công hạnh của Đức Phát. 

“Có những Thiện Nam Tử vì lòng tin Tôn Giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị nây, Tôn Giả là vị lãnh đạo. 
Đối với vị nây, Tôn Giả giúp ích rất nhiều. Tôn Giả Gotama là vị khích lệ 
sách tấn. Các vị nầy chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn Giả Gotama”. 


II. Đức Phật tự kế lại hạnh viễn ly và sống trong rừng núi hoang vu của 
Ngài trước khi chứng đắc Quả vi Chánh Đắng Giác. 

1. Với Thân Nghiệp, Ngữ Nghiệp và Y Nghiệp Thanh Tinh. Tự cảm thấy 
lòng Tự Tin (Palloma) được xác chứng hơn, khi sóng trong rừng núi. 


. Không có Tham Dục Luyến Ái cường liệt. 

. Không có Sân Hán Ác Y, chi sống với Tâm Từ Ái. 

. Không có Hôn Trầm Thụy Miên chỉ phối. 

. Không có dao động, Tâm được an tịnh. 

. Không có nhiễm trước, nghi hoặc, do dự. 

. Không có khen mình và chê người. 

. Không có nhiễm trước run ráy, sợ hãi, không có lông tóc dựng ngược. 
. Không có ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 

10. Không có nhiễm trước biếng nhác, kém tinh tấn. 

11. Không có nhiễm trước thất niệm, không t E 
12. Khóng có Tám bi tán loan, chi sóng vói i Tám dinh tinh. 
13. Không có liệt Tuệ, dàn độn. 


O œ ~ì ƠŒ uU + UC b2 





14. Ngày cũng như đêm luôn tỉnh giác rõ biết. Rõ biết về ngày là ngày, và 
đêm là đêm. Moi sự việc xảy ra xung quanh chỗ tu tập đều luôn rõ biết, một 
con công làm rơi một cành cây, một con thú chạy đến, hay gió làm rung động 
các lá rơi. Khi sự sợ hãi khiếp đảm khởi sanh thì Ngài liền quán tưởng rằng 
“Không phải đến trú xứ náy chỉ dé mong doi sự sợ hãi khiếp đảm” và Ngài 
trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy ngay tại lúc đó, trong oai nghi lúc đó. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











15. Với Tâm thuần tinh nghĩ suy “Là vị hữu tình không có si ám, sinh ra đời 
vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi Ích, vì hạnh phúc, vi an lạc cho Chư Thiên và Nhân Logi”. 

Và rồi, với Tâm tinh cần nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, bát 
loạn động, Thân được khinh an và bất động, Tâm được định tỉnh và chuyên 
nhất, Ngài đã tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiên. 


16. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ nhất trong canh đầu 
tiên của đêm trước khi thành dat Quả Chánh Đắng Giác, là Túc Mang Trí, và 
Ngài liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi 
Ngài sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


17. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ hai trong canh giữa 
của đêm trước khi thành đạt Quả Chánh Đăng Giác, là Sanh Tir Trí, và Ngài 
liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, wong khi Ngài 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


18. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ ba trong canh cuối 
cùng của đêm trước khi thành đạt Quả Chánh Đăng Giác, là Lậu Tận Trí, và 
Ngài thắng tri được sự trừ diệt Lậu Hoặc qua Tứ Đề, thắng tri được sự giải 
thoát “Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm xong. Không 
còn trở lại trạng thái này nữa”. Và như thế, Ngài liễu tri Vô Minh diệt, Minh 
sanh, bóng tối diét, ánh sáng sanh, trong khi Ngài sóng không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. 


19. Ngài xác định với Bà La Món Janussoni rằng “Ngài đã diệt trit duoc 
Tham, Sán và S¡” do vậy Ngài thám sát với hai mục đích mà sống an tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, đó là: “Te thấy sự hiện tại an lạc 
trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong ngày vi lai”. 


D. KẾT LUẬN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Bà La Môn Janussoni nói lên lời cám kích tán thán 
Đức Phật “Chúng sanh trong tương lai duoc Tôn Giá Gotama thương tưởng, 
vì Tôn Giả là bậc Vô Sinh, Chánh Đăng Giác. Thật vi điệu thay, Tôn Giả 
Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn Giả Gotama !”. Nhu người dung đứng lại 
những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 





người lac đường, đem đèn sáng vào trong bóng tői dé cho những người có 
mắt được nhìn thấy. Cũng như vậy, Chánh Pháp đã Tôn Giả Gotam dùng 
nhiễu phương tiện trình bày giải thích. 

Sau đó, Bà La Món Janussoni bày tỏ sự thành tín và phát tâm nương nhờ 
trọn đời quy ngưỡng vào Tam Bảo. 

Chu Thích: 

- Palloma: được giải thích với từ ngữ Pannalomata, Khema, Sotthibhàva 
có nghĩa là an ôn, an toàn, an tịnh. 


5. KINH BÁT UÉ NHIÊM (Ananganasutta). 
(Discourse on No Blemishes). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã trú ngụ tại Kỳ Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). Lúc 
bấy giờ, Đại Trưởng Lão Sàriputta đã thuyết một Pháp Thoại đến Chư Tỳ 
Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHỞI: 

Đại Trưởng Lão Sàriputta đề cập đến bốn hạng người: 

1. Nội Thân ué nhiễm, nhưng quả thật bát liễu tri nội thân uế nhiễm. 

2. Nội Thân ué nhiễm (Angana), nhưng thật liễu tri nội thân ué nhiễm. 

3. Nội Thân bất ué nhiễm (Anangana), nhung quả thật bất liễu tri nội thân 
bát ué nhiễm . 

4. Nội Thân bát ué nhiễm, nhưng thật liễu tri nội thân bát ué nhiễm. 

Với hạng người thứ nhất và thứ ba gọi là hạng người hạ liệt (Hinapuriso). 

Với hạng người thứ hai và thứ tư gọi là hạng người ưu thắng (Setthapuriso). 

Thé rồi Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna vấn hói vi sao lai phân biệt nhu 
thé, và Dai Trưởng Lão Sàriputta tuần tự giải thích tường tận. 


C. CHÁNH KINH: 
I. Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna vấn hỏi: 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





“Do nhân gì, do duyên gi, trong hai hang người ué nhiễm, một được gọi là 
hạ liệt và một là wu thắng ? Và do nhân gì, do duyên gi, trong hai hang người 
bát ué nhiễm, cũng được gọi theo cách thức trên ? ". 


Đại Trưởng Lão Sàriputta trả lời: 

1. Với hạng người thứ nhất, sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố 
găng, sẽ không tinh tán để diệt trừ ué nhiễm y. Người này sẽ từ tràn, trong 
khi vẫn còn Tham, còn Sân, còn Si, trong khi vẫn còn ué nhiễm ở trong Tâm. 
Ví như một cái bát bằng đồng, được mang từ chợ về nhà hay mang từ nhà thợ 
rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát không dùng đến, không lau chùi 
và quăng cái bát åy vào chó dày bui bám. Và nhu thé, sau mót thói gian, cái 
bát ấy sẽ càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


. 2. Với hạng người thứ hai, sẽ khởi lên ước muốn, sẽ có gắng, sẽ tinh tán dé 
diệt trừ ué nhiễm ấy. Người nây sẽ từ trần, trong khi không còn Tham, không 
còn Sân, không còn Si, trong khi không còn ué nhiễm ở trong Tâm. Ví như 
một cái bát bằng đồng, được mang từ chợ về nhà hay mang từ nhà thợ rèn về, 
phủ đây bụi bặm, và người chủ cái bát dùng đến, lau chùi và không quăng cái 
bát áy vào chó dày bụi bặm. Và nhu thế, sau một thời gian, cái bát ấy sẽ được 
thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. 


3. Với hạng người thứ ba, sẽ tư niệm về Tinh Tướng. Do tư niệm về Tịnh 
Tướng, Tham sé khởi sanh làm ô nhiễm Tâm của người này. Người nầy sẽ từ 
trần, trong khi vẫn còn Tham, còn Sân, còn Si, trong khi vẫn còn ué nhiễm ở 
trong Tâm. Ví như một cái bát bằng đồng, được mang từ chợ về nhà hay 
mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát không 
dùng đến, không lau chùi và quáng cái bát áy vào chó dày bụi bám. Và nhu 
thé, sau mót thói gian, cái bát ấy sẽ càng ô nhiễm hơn, càng dày bui bám hơn. 


4. Với hạng người thứ tư, sẽ không tư niệm về Tịnh Tướng. Do không tư 
niệm về Tịnh Tướng, Tham sẽ không khởi sanh để làm ô nhiễm Tâm của 
người nầy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn Tham, không còn Sân, 
không còn Si, trong khi không còn ué nhiễm ở trong Tâm. Ví như một cái bát 
bằng đồng, được mang từ chợ về nhà hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh 
và sạch sẽ, và người chủ cái bát dùng đến, lau chùi và không quăng cái bát áy 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





vào chó dáy bui bám. Và nhu thé, sau mót thói gian, cái bát áy sẽ càng thanh 
tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 
Nhu thé, do nhân này, do duyên này, với hai hang người thứ nhất và thứ ba 
được gọi là hạ liệt. Và hai hạng người thứ hai và thứ tư được gọi là ưu thắng. 
Và định nghĩa về Ué Nhiễm được đồng nghĩa với Ác Pháp (Pàpakàng), Bát 
Thiện Pháp (Akusalàna), cảnh giới của Tham Dục (Tcchàvacaràna). 


H. Đại Trưởng Lão Sàriputta chỉ dạy bốn hạng người này qua đời sống 
hằng ngày của Chư Tỳ Khưu, như sau: 

1. Vi Tỳ Khưu đã phạm giới tội, lại khởi lên ý mong rằng không một vi Ty 
Khưu nào biết về việc phạm giới tội của mình. Tuy nhiên, nếu có vị Ty Khưu 
nào biết được việc phạm giới tội của mình, thì vị Tỳ Khưu nầy khởi lên sự 
phán nộ (Kodha) và bất mãn (Appaccaya). Phán Nộ và Bát Mãn, cả hai 
thuộc ué nhiễm nội tám. 


2. VỊ Tỳ Khưu đã phạm giới tội, lại khởi lên ý mong rằng Chư Tỳ Khưu hãy 
quó trách ở chỗ kín đáo (Anuraho), không phải ở giữa Tăng Chúng. Tuy 
nhiên, Chư Tỳ Khưu lại quở trách vị Tỳ Khưu ấy ở giữa Tăng Chúng 
(Sanghamajjha), không phải ở chỗ kín đáo, thì vị Tỳ Khưu ấy khởi lên sự 
phán nộ và bất mãn. Phán Nô và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


3. VỊ Tỳ Khưu đã phạm giới tội, lại khởi lên ý mong rằng bị quó trách bởi vi 
Tỳ Khưu đồng đẳng (Sappatipuggala), mà không phải bởi vị không đồng 
dáng (Appatipuggala). Tuy nhiên, lại bị vi Tỳ Khưu không đồng đẳng quở 
trách mình, thì vị Tỳ Khưu ấy khói lên sự phán nộ và bất mãn. Phẫn Nộ và 
Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


=4, Vi Tỳ Khưu đang Thính Pháp bậc Dao Sư khéo thuyết giảng, lại khởi lên 
ý mong rằng bậc Dao Su chỉ hỏi (Patipucchati) riêng mình trong nhiều lần và 
không muốn bậc Đạo Sư hỏi vị Ty Khuu nào khác. Tuy nhiên, sự việc xảy ra 
không theo ý muốn, bậc Đạo Sư chỉ hỏi vị Tỳ Khưu khác nhiều lần và không 
hỏi đến mình, thì vị Ty Khưu ấy khởi lén sự phán nộ và bát mãn. Phẫn Nộ 
và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


5. Vi Tỳ Khưu di vào làng dé thọ thực, lại khói lên y mong rằng là người di 
trước hơn hết và không muốn vị Tỳ Khưu nào khác đi vào làng trước mình. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





Tuy nhiên, sự việc xảy ra không theo y muôn, có một vi Tỳ Khưu khác di vào 
làng thọ thực trước mình, thì vị Tỳ Khưu ây khởi lên sự phán nó và bát mãn. 
Phán Nô và Bát Mãn, cả hai thuộc uê nhiễm nội tâm. 


6. VỊ Tỳ Khưu vào nơi thọ thực, lại khởi lên ý mong rằng là người được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất và không muốn vị Ty Khuu 
nào khác có duoc hon minh. Tuy nhién, su viéc xáy ra khóng theo y muón, có 
mót vi Ty Khuu khác lai hon minh vé chó ngói tót nhát, nuóc uóng tót nhát, 
và vật thuc tốt nhát, thi vi Ty Khuu áy khói lén su phán nó và bất mãn. Phẫn 
Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


7. Vi Ty Khuu tại nơi tho thực, lai khói lên y mong ráng là nguói sé duoc 
Thuyết Tùy Hy Pháp và không muốn vị Ty Khuu nào khác được như váy. Tuy 
nhiên, sự việc xảy ra không theo y muốn, có một vị Tỳ Khưu khác lại được 
Thuyết Tùy Hy Pháp mà việc đó lại chẳng phải là minh, thì vị Tỳ Khưu ấy 
khởi lên su phán nó và bất mãn. Phẫn Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm 
nội tâm. 


8. VỊ Ty Khuu lai khởi lén y mong rằng là người sẽ được Thuyết Pháp cho 
Chư Tỳ Khưu nghe ở trong Tự Viện và không muốn vị Tỳ Khưu nào khác 
được như vậy. Tuy nhiên, sự việc xảy ra không theo ý muốn, có một vị Tỳ 
Khưu khác lại được Thuyết Pháp cho Chư Tỳ Khưu nghe trong Tự Viện, mà 
việc đó lại cháng phải là mình, thì vị Ty Khưu ấy khởi lên sự phán nộ và bát 
mãn. Phán Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


9. Vị Tỳ Khưu lại khởi lên ý mong răng là người sẽ được Thuyết Pháp cho 
Tứ Chúng nghe và không muốn vị Tỳ Khưu nào khác được như vậy. Tuy 
nhiên, sự việc xảy ra không theo ý muốn, có một vị Tỳ Khưu khác lại được 
Thuyết Pháp cho Tứ Chúng nghe, mà việc đó lại chẳng phải là mình, thì vị Tỳ 
Khưu ây khởi lên sự phán nó và bất mãn. Phn Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc 
ué nhiễm nội tâm. 


10. Vị Tỳ Khuu lại khởi lén ý mong rằng là người sẽ được Tứ Chúng cung 
kính, tôn trọng, lễ bái và cúng đường và không muốn vị Tỳ Khưu nào khác 
được nhu vậy. Tuy nhiên, sự việc xảy ra không theo y muốn, có một vị Tỳ 
Khưu khác lại được Tứ Chúng cung kính, tôn trọng, lễ bái và cúng dường, mà 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 









GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








việc đó lại chẳng phải là mình, thi vị Ty Khuu ấy khói lên su phán nó và bát 
mãn. Phán Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc ué nhiễm nội tâm. 


11. Vị Tỳ Khưu lại khởi lên ý mong rằng là người sẽ nhận được Tứ Vật 
Dụng tôi tháng và khóng muón vi Ty Khuu nào khác duoc nhu váy. Tuy 
nhiên, sự việc xảy ra không theo ý muốn, có một vị Tỳ Khưu khác lại nhận 
được Tứ Vật Dụng tối thắng, mà việc đó lại chăng phải là mình, thì vị Tỳ 
Khưu ấy khởi lên su phán nó và bát mãn. Phẫn Nó và Bát Mãn, cả hai thuộc 
ué nhiễm nội tâm. 

Và Chư Tỳ Khưu nên biết rằng “Các Bát Thiện Pháp, cảnh giới của Tham 
Dục nây, là đồng nghĩa với Uễ Nhiễm ". 


Sau đó, Đại Trưởng Lão Sàriputta xác định hai hạng Tỳ Khưu, như sau: 

1. Nếu vị Tỳ Khưu nào mà các Ác Pháp, Bát Thiện Pháp, cảnh giới của 
Tham Dục còn được thấy, và nghe là chưa được diệt trừ thì cho dù vi Ty 
Khưu ấy sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng (Pantasenásana), sóng 
hanh khát thuc đi theo từng nhà khát thuc (Sapadànacari), theo hanh mác 
phán tảo y (Pamsukiülikacivara), mặc y phuc thô xáu (Lükhacivara), thi vi 
Ty Khuu y cũng không được sự cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường của 
các vị Tỳ Khưu đồng Phạm Hạnh. Vì sao vậy ? Vì các Ác Pháp, Bất Thiện 
Pháp và cảnh giới của Tham Dục ở vị Tỳ Khưu áy vẫn chua được diệt trừ. 

Với hạng Tỳ Khưu như trên được ví như một bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay từ nhà người thợ rèn, bát åy thanh tinh sach sẽ. Tuy nhiên, người chủ cái 
bát ấy dung dày với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với bát đồng áy và 
mang trở lại chợ. Có người thấy vậy bèn hỏi “Bạn mang cải chỉ mà có vẻ 
xinh đẹp ngon lành vậy ?”. Nhưng khi cầm cái bát Ấy, mở ra và nhìn vào, thì 
với người nhìn ấy, khởi lên sự không ưa thích, sự ghê tởm, và sự yếm ố. Với 
những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống chi là những người đã 
no bụng. 


2. Nếu vị Tỳ Khưu nào mà các Ác Pháp, Bát Thiện Pháp, cảnh giới của 
Tham Dục còn được thấy, và nghe là đã được diệt trừ thì cho dù vị Tỳ Khưu 
ấy sống gần nơi làng mạc (Gàmantavihàri), thọ nhận biệt thỉnh thực 
(Nemantaniko), mặc y của người gia chủ cúng dường (Gahapaticivaradharo) 
thì vị Tỳ Khưu ấy cũng được sự cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường của 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 





các vị Tỳ Khưu đồng Pham Hanh. Vi sao vậy ? Vi các Ác Pháp, Bát Thiện 
Pháp và cảnh giới của Tham Dục ở vị Tỳ Khưu ấy đã được diệt trừ. 

Với hạng Tỳ Khưu như trên được ví như một bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay từ nhà người thợ rèn, bát ấy thanh tịnh sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy 
đựng dày với gạo thơm, com ngon, các san thóc được lẫy ra, với các thức ăn, 
đậy lại với bát đồng ấy và mang trở lại chợ. Có người thấy vậy bèn hỏi “Bạn 
mang cái chỉ mà có vé xinh đẹp và ngon lành vậy ?”. Khi cầm cái bát ấy, mở 
ra và nhìn vào, thì với người nhìn ấy, khởi lên sự ưa thích, sự không ghê tởm, 
và không yếm ố. Những người no còn muốn ăn các thứ &y, huóng chi là 
những người dang đói. 


III. Dai Trướng Lão MahàMoggallàna đồng thuận với lòi giải thích của 
Đại Trưởng Lão Sàriputta, và nêu lên một thí du, như sau: 

Khi Đại Trưởng Lão Moggallàna ở tại Giribbaja của thành Vương Xá. Một 
buổi sáng, đắp y và mang bình bát vào thành để khất thực. Ngài trông thấy 
con gái của người tho làm xe tên Samiti với một đạo sĩ tà mạng Panduputta, 
trước kia là con của một người làm xe, đang đứng một bên. Và khi Panduputta 
nghĩ suy như thé nào ở nội tâm thì Samiti đã đục d&o làm theo y như vậy trên 
khúc gỗ để tạo ra vành xe. 

Cũng như thế ấy, những ai không có lòng tin, chỉ vì mục đích mưu sinh, 
không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống đời sống vô gia đình, nhưng lại gian 
ngụy, xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, 
không hộ trì các căn, không tiết độ trong việc ăn uống, không chú niệm tỉnh 
giác, không tha thiết với hạnh Sa Môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật Pháp, 
ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, chối bỏ trong trách đời sóng 
viễn ly, giãi đãi không tỉnh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, 
tâm tán loạn, liệt tuệ, dàn độn thì với Pháp Môn náy, như là với Tâm của 
Đại Trưởng Lão Sàriputta đã biết rõ Tâm của những vị Tỳ Khưu ấy vậy. 

Và những Thiện Nam Tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống hạnh 
không gia đình, không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo 
cử, không kiêu mạn, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú niệm tỉnh giác, tha thiết với hạnh Sa Môn, nhiệt thành tôn 
trọng Phật Pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh 
nặng vé doa lạc, dẫn đầu về viễn ly, nỗ lực tinh cần, tính tán, chú niệm tinh 
giác, định tâm, nhất tâm, cường tuệ và không dàn độn, thì khi được nghe 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











Pháp Món náy của Đại Trưởng Lão Sáriputta, như là dang được uóng, 
dang được nếm với lời nói và tám y. 

Thật lành thay ! một vị Đại Trưởng Lão đồng Phạm Hạnh đã khiến cho vượt 
khói Bát Thiện và an trú vào Chánh Thiện ! | 

Ví như người nam hay nữ còn dang tuói trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gói 
đầu xong, lại được một vòng hoa Thanh Liên hay hoa Lài, hay vòng hoa thiện 
tư hoa, đã dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên trên đầu. 


D. KẾT LUẬN. 

Như vậy, hai vị Đại Trưởng Lão đã cùng nhau thiện thuyết và cùng nhau tùy 
hy trong Pháp Bảo. 

Chủ Thích: | 

1. Angana — Ué Nhiễm: câu ué (impurity of mind), đồng nghĩa với Phién 
Não, gồm có năm ué nhiễm, là: Tham Dục (Kàmaràga — sensual passion), 
Sân Hân (Dosa — anger, corruption, defect, fault), Si Mê (Moha — stupidity, 
delusion), Ngã Man (Màng — pride, conceit), và Tà Kién (Ditthi — wrong 
view, heresy). 

2. Ánangana — Bát ué nhiễm: không tham muón, khóng bon nho, khóng 
tội lỗi. 

3. Hinapuriso — Người hạ liệt: người thấp hèn, ty liệt, hèn hạ, đáng khinh 
(inferior, low, poor, miserable, vile, base, abject, contemptible, despicable). 

4. Setthapuriso — Người wu tháng: người uu việt, thù tháng, tốt nhất (best, 
excellent). 

5. Kodha — Phán Nó: sự sân hận, nóng giận, tức tối (anger). 

6. Appaccaya — Bắt Mãn: sự buồn ràu, sự hờn dỗi (sulkiness). 

. 7. Anuraho: một cách bí mát (in secret), chó hiu quanh, tinh trang kín dáo 
(private, face to face). 

8. Sanghamajjha: Tăng Chúng, ở chính giữa Chu Tăng (the middle of 
Sangha). 

9. Sappatipuggala: người đồng dáng, ngang hàng vé dóng gióng, kinh 
nghiém, hanh tu hoác ha lap nién tuói (having an equal, comparable, a 
friend). 

10. Appatipuggala: người bát đồng dáng, nguói khóng so bi duoc. 

11. Patipucchati: vẫn hỏi lại, vẫn hỏi về việc gl (to ask in return, to put a 
question to). 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 














12. Pantasenàsana: trú xứ thanh văng, noi an nghỉ cô tịch (a secluded 
resting place). 

13. Sapadànacari: không phải lựa chon nhà dé khát thực, mà đi tuần tự từ 
nhà này đến nhà khác (to go on alms — begging not leaving a single house in 
his course). 

14. Pamsukülikacivara: phán tảo y, y do làm bằng những mảnh vải vứt bó 
hay do (a robe made of rags taken from dust — bins). 

15. Lükhacivara: vài thó nhám làm thành y, thó kéch, khón khó (wearing 
coarse robes). 

16. Gàmantavihàri: cu trú ở nơi làng xóm (the neighbourhood of a village, 
its border, the village itself). 

17. Nemantanika: thọ thuc tai nhà thí chủ, vì được thỉnh mời thường nhật 
hay đặc biệt, và không phải di khát thực (one who lives by invitations). 

18. Gahapaticivaradhara: sự cúng dường từ noi người gia trưởng giàu có, 
trưởng giả hay bá hộ (wearing the householder's (private man's) robe (of a 
bhikkhu)). 

19. Icchàvacaràüna: cử động hay hành động theo y thích, sự ham muốn, | 
thém muón, khao khát, uóc vong, nguyén vong (moving in desires, behaving 
as one likes). 


6. KINH ƯỚC NGUYÊN (Akankheyyasutta). 
(Discourse on What one may wish). 


A. XUÁT XÚ: 

Düc Thé Tón dà thuyét giáng Pháp Thoai này cho Hói Chüng Ty Khuu Táng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Có Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sávatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết dé khuyên báo Chu Ty Khuu 
hãy sóng dày đủ Giới Hạnh, đầy đủ Giới Bốn (Sampannapátimokkha), dày 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh 
lãnh thọ và tu học các học giới, thì sẽ thành tựu mọi ước nguyện. 


C. CHÁNH KINH: 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Đức Phật day bảo Chu Ty Khuu vé con duóng tu tập Giới — Dinh — Tuệ, và 
lấy Giới Luật làm nền tảng để trau giói tién tu thì sẽ thành đạt mười bảy điều 
ước nguyện, từ thấp lên cao và cuối cùng chứng tri Dao Quả Níp Bàn. 

Mười bảy điều ước nguyện, đó là: 

1. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện "Mong rằng ta được các vi đồng Phạm 
Hạnh thương mén, yếu quy, cung kinh và tôn trọng!” thì trước tiên phải thành 
tựu viên mãn về Giới Luật (Sampannasilà), sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh 
(Cetosamatha), không gián đoạn Thiền Dinh (Aniràkatajjhàna), thành tựu 
Quán Hạnh (Vipassanàya) và vui thích sống tai các trú xứ không tịch 
(Sunnàgàràna). 


2. Néu vi Ty Khuu có uóc nguyén "Mong rằng ta có được Tứ Vật Dung !" 
thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích 
sống tại các trú xứ không tịch. 


3. Nếu vị Ty Khuu có ước nguyện "Mong rằng ta được thụ hưởng Tứ Vật 
Dung ! Mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy, được quả 
báo to lớn (Mahapphalà), được lợi ích to lớn (Mahànisamsà) !" thì trước 
tiên phải thành tựu viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, 
không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các 
trú xứ không tịch. 


4. Nếu vi Tỳ Khuu có ước nguyện "Mong rằng những thân bằng quyến 
thuộc với ta (Nàtisàlohita), khi thân hoại mệnh chung (Petà kàlakatà) có nghi 
(đến ta) với tâm hoan hy (Pasannacittà) (và nhờ vậy) được quả báo to lớn, 
được lợi ích to lớn” thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới Luật, sau 
đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán 
Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


5. Nếu vị Tỳ Khuu có ước nguyện “Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc 
(Aratiratisaha), chớ không phải bắt lạc nhiếp phục (Saheyya) lại ta. Mong 
rằng ta luôn sóng nhiếp phuc moi bát lạc khởi lên !” thì trước tiên phải thành 
tựu viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





6. Nếu vị Ty Khuu có ước nguyện "Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và 
sợ hãi (Bhayabheravasaha), chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục 
lại ta !” thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì 
nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui 
thích sống tại các trú xứ không tịch. 


7. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện “Mong rằng tùy theo ý muốn, không khó 
khăn (Nikàmalàbhì), không mệt nhọc (Akicchalàbhì), không phí sức 
(Akasiralàbhi), ta chứng được bón tầng Thiền, thuộc tăng thượng tâm 
(Àbhicetasikàna), hiện tai lạc trú (Ditthüàdhammasukhavihàràna) !" thi 
trước tiên phải thành tựu viên mãn vé Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch 
tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại 
các trú xứ không tịch. 


8. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện “Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát 
Sắc Giới, thuộc Vô Sắc Giói. Mong rằng ta có thé cảm xúc với thân và sống 
an trü trong cảnh giới ấy” thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới 
Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu 
Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


9. Nếu vi Tỳ Khuu có ước nguyện “Mong rằng ta trừ diệt ba Kiết Sử, chứng 
quả Thất Lai, không còn bị đọa lạc (Avinipàtadhamma), chắc chắn hướng 
đến Chánh Giác (Niyato sambodhiparàyana)" thì trước tiên phải thành tựu 
viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


10. Nếu vị Ty Khuu có ước nguyện “Mong rằng trừ diệt ba Kiết Sử, làm 
cho muĝi lược Tham Sân Si (Ràgadosamohànam), ta chứng đạt Nhất Lai, chi 
phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khó dau" thì trước tiên phải thành 
tựu viên mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


11. Nếu vị Tỳ Khuu có ước nguyện “Mong rằng, trừ diệt năm Hạ Phân Kiết 
Sử, ta được Hóa Sanh Bát Lai, chứng được Níp Bàn ngay tại cảnh giới ấy, 
không còn trở lui thé giới nầy nữa !" thì trước tiên phải thành tựu viên mãn vé 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





Giới Luật, sau đó kiên tri nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, 
thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


12. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện “Mong rằng ta chứng được Thân Túc 
Ti hàng Tri. Một thân ta hiện ra nhiễu thân, nhiều thân ta hiện ra một thân, 
bién hình đi ngang qua vách, qua thành, v.v. ta có thể, thân ta có thần thông 
bay cho đến Phạm Thiên !” thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới 
Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu 
Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


13. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện “Mong rằng, ta chứng được Thiên Nhĩ 
T hăng Trí thanh tinh, ta có thé nghe hai loai ám thanh, Chw Thiên và Nhân 
Loại, ở xa hay ở cần /" thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về Giới Luật, 
sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu Quán 
Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


14. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện “Mong rằng, ta chứng được Tha Tâm 
Ti háng Trí, ta biết được Tám của các chúng sanh và Nhân Loại. Ta biết được 
lâm có Tham, Tám có Sân, Tám có Si, Tám có chú niệm, Tám tán loan, v..v. 
Tám giải thoát, Tám không giải thoát ! " thi trước tiên phải thành tựu viên mãn 
về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn Thiền Định, 
thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


15. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện "Mong răng ta chứng được Túc Mạng 
Thắng Trí, ta nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, v.v. sau khi chết 
tại chỗ đó, ta được sanh ra ở đây !” thì trước tiên phải thành tựu viên mãn về 
Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, 
thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 


16. Nếu vị Tỳ Khưu có ước nguyện "Mong răng ta chứng được Thiên Nhãn 
thuán tịnh, ta tháy duoc sw sóng và sw chét cua chúng sanh. Ta biết được 
chúng sanh, người cao sang, kẻ hạ liệt, người may mắn, kẻ bát hạnh, đều do 
Hạnh Nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh nào làm những Ác Hạnh về Thân 
Lời và Y, v.v. đều do Hạnh Nghiệp của họ !” thì trước tiên phải thành tựu viên 
mãn về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền 
Định, thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








17. Néu vi Ty Khuu có ước nguyện “Với sự diét trừ các Láu Hoặc, sau khi 
tự tri tự chứng, ta chứng dat và an trú ngay trong hiện tai, Tám giải thoát, 
Tuệ giải thoát, không có Lậu Hoặc !" thì trước tiên phải thành tựu viên mãn 
về Giới Luật, sau đó kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền Định, 
thành tựu Quán Hạnh và vui thích sống tại các trú xứ không tịch. 

Tóm lại, một vi Ty Khưu muốn thành đạt mười bảy ước nguyện như trên, thì 
hãy sống đầy đủ Giới Hạnh, đầy đủ Giới Bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các 
học giới, và chính do duyên đã khởi sanh mà Đức Phật đã khải thuyết Pháp 
Thoại náy. 


D. KÉT LUẬN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Chư Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chu Thích: | 

1. Sampannasilà: thành tựu viên màn vé Giói Luát, duoc hoàn toàn vé Giói 
Luật, được dày đủ vé Giới Luật (successful, complete, abounding in, endowed 
with, virtuous). 

2. Cetosamatha: nội tâm tịch tĩnh, nội tâm yên lặng (calmness of mind). 

3. Aniràkatajjhàna: không gián đoạn Thiền Định, tu tập liên tục. 

4. Vipassanàya: thành tựu Quán Hạnh, thành tựu Thiền Minh Sát (inward 
vision, insight, intuition, introspection). 

5. Sunnàgàràna: trú xứ không tịch, trú xứ trống văng (an empty place, an 
uninhabited spot, solitude). 

6. Mahapphalà: quà Phước Báu to lớn, thù tháng (much fruit, bearing much 
fruit, rich in result). 

7. Mahànisamsà: sự lợi ích to lón, nhiều sự lối lạc (deserving great praise). 

8. Nátisàlohita: thân bằng quyến thuộc cùng chung một huyết thống ( a 
relation by blood). | 

9. Petà kàlakatà: đến thói mang vong, tử vong (he Petas who have fulfilled 
their (earthly) time, a Peta who has come to the end of his existence). 

10. Pasannacittà: tâm hoan hy, có sự vui mừng hay nói tám vul TỊCH 
(having a gladdened or devoted mind). 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





11. Saheyya: thắng phuc, ché ngự, có thể được, vượt qua, nhiếp phuc (to 
conquer, defeat, overcome, that which can be endured, able to be done). 

12. Bhayabheravasaha: sợ hãi và khiép đảm, su ghé sợ, sự kinh hoàng, sự 
nhát sợ (fear and dismay). | 

13. Nikàmalàbhi: người được điều chi mà không khó nhọc (one who has 
obtained something without difficulty). 

14. Akicchalàbhi: người được điều chi mà không khó sở mệt nhọc (without 
painful, without difficulty, easily, taking or sharing willingly)). 

15. Àbhicefasikàna: tăng thuong tâm, thù tháng (dependent on the clearest 
consciousness). 

16. Ditthàüdhammasukhavihàrána: sự an lạc ngay trong đời sóng hiện tai. 

17. Avinipàtadhamma: không bi doa lạc, chó cüa su dau khó, su Sup dó xáu 
xa, hủy diệt, khó hình, thụ khó nan giá, thu tàn nguoc giá (not liable to be 
punished in purgatory, có nghĩa là bậc Du Lưu, bậc Thất Lai (the Sotàpanna 
is called "Avinipáàta — dhammo "). 

18. Niyato sambodhipardyana: sự giác ngộ, trí tuệ siêu phàm, một cách 
kién có, nhát dinh, doan chác. 

19. Ràgadosamohànam: làm cho giám nhe Tham Sân Si, giảm bớt Tham 
Sân Si phần thô thiên: 


7. KINH VÍ DỤ TÁM VÁI (Vatthüpamasutta — Bő Du). 
(Discourse on the Simile of the Cloth). 


A. XUẤT XÚ: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Savatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Đúc Phật đã lấy ví dụ về tắm vải để khải thuyết đến Chư Tăng qua việc trau 
giói niềm tin tuyệt đối vàoTam Bảo, tu tập con đường Giới — Định — Tuệ và 
hướng Tâm biến mãn với Tứ Phạm Trú, để thanh lọc Nội Tâm cho được 
thanh tinh và xa lánh những ué nhiễm. 


C. CHÁNH KINH: 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





I. Đức Phát đã dùng Pháp Món Án Du dé giáo hóa Chư Tăng. 

1. Ví như một tám vải không được trong sach, mà người thợ nhuộm nhúng 
tám vải vào thuốc nhuộm, với bát luận màu sắc nào, xanh, vàng, đỏ, tím, v.v. 
thì tắm vải sẽ có màu sắc nhuộm không tốt dep. Vì sao vậy ? Vi tám vải íy 
không được trong sạch. Cũng như thế, Cói Ác (Duggati — Khổ Thú) chờ đợi 
một Tâm ué nhiễm. 


2. Ví như một tám vải được trong sạch, mà người thợ nhuộm nhúng tám vải 
vào thuốc nhuộm, với bát luận màu sắc nào, xanh, vàng, đỏ, tím, v.v. thì tắm 
vải sẽ có màu sắc nhuộm tốt đẹp. Vì sao vậy ? Vì tám vải åy duoc trong sach. 
Cũng nhu thế, Cói Thiện (Sugati — Thiện Thứ) chờ đợi một Tâm bát ué 
nhiễm. 


3. Có tất cå mười bảy loại ué nhiễm của nội tâm. Đó là: 

Tham Dục (Abhijjà), Tà Tham (Visamalobha), Sân Hân (Byàpàda), Phẫn 
Nô (Kodha), Oán Hán (Upanáha), Giả Dói (Makkha), Não Hai (Palàsa), Tật 
Đố (dssà), Bón Xén (Macchariya), Man Trá (Máyà), Phản Bói (Satheyya), 
Ngoan Cố (Thambha), Bóng bột nóng nói (Sàrambha), Ngã Man (Màng), 
Tăng Thượng Man (Atimáàna), Kiêu Man (Mada), và Phóng Dật (Pamàda). 
(Tương tự với bài Kinh thứ ba, là "Kinh Thừa Tw Giáo Pháp”). 

Vị Tỳ Khưu nghĩ đến những Uế Nhiễm của nội tâm, và sau khi biết được 
như vậy, vị Tỳ Khưu ấy đoạn trừ những Uế Nhiễm. 


II. Đức Phật giáo hóa Chư Tăng tiến tu thành tựu niềm tin tuyệt đối vào 
Tam Bảo. 

1. Đôi với Phát Báo: 

Đức Phật Ngài là bậc Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Dáng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn (1# pi so Bhagavà Araham Sanunàsambuddho 
Vijjacaranasampanno Sugato Lokavidà Anuttaro  Purisadammasárathi 
Satthà Devamanussanam Buddho Bhagavà ti). 


2. Đôi với Pháp Báo: 
Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng (Svàkkhàto Bhagavatà 
Dhammo), thiết thực hiện tại (Sanditthiko), không có thói gian (Akáliko), đến 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





dé mà tháy (#hipassiko), có khả năng hướng thuong (Opanàyiko), được 
người có trí chứng hiệu (paccattam veditabbo vinnùhiti). 


3. Đối với Tăng Bảo: 

Diệu Hạnh là Chúng Tăng đệ tứ của Đức Thé Tôn (Supatipanno Bhagavato 
Sáàvakasangho), Tryc Hanh là Chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn 
(Ujupatipanno Bhagavato Sàvakasangho), Nhu Lý Hạnh là Chúng Tăng dé 
tử của Đức Thế Tôn (Wàyapadipanno Bhagavato Sàvakasangho), Chánh 
Hạnh là Chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn (Sàmicipatipanno Bhagavato 
Sàvakasangho), như vậy gồm có bốn đôi tám bậc (Yadidam cattàri 
purisayugàni attha purisapuggalà), Chư Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn 
(Esa Bhagavato Sàvakasangho), xứng dáng được cung kính (Àhuneyyo), 
xứng dáng được tôn trọng (Pàhuneyyo), xứng dáng được cúng dường 
(Dakkhineyyo), xứng đáng được chắp tay (Anjalikaraniyo), là Phước Điền 
vô thượng ở thế gian (Anuttaram Punnakkhettam lokassáti). 

Dén giai doan này, vị Ty Khuu có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, 
có sự đoạn trừ, có sự xả ly. 


4. Sau khi thành tựu niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, vị Tỳ Khuu ^ chứng 
được Nghĩa tín thọ (Atthaveda), chứng được Pháp tín thọ (Dhammaveda), 
chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Tir sự hân hoan, Hy khởi sanh. Từ 
Hy, Thân được khinh an. Thân được khinh an, cảm giác được Lạc thọ. Với 
Lạc thọ, Tâm chứng được Thiên Dinh". Đến giai đoạn này, vi Ty Khuu có su 
từ bó, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xà ly. (Pháp Món 
Thất Giác Chị). 


III. Đức Phật chỉ dạy Chư Tăng điều lợi ích qua việc tiến tu con đường 
Giới — Định — Tuệ. 

Ví như một tám vải ué nhiễm, bui bám; nếu được bỏ vào trong nước sạch thì 
trở thành thanh tịnh sạch sẽ; nếu được bỏ vào lò lửa thì trở thành thanh tịnh 
sach sẽ. Cũng như vậy, vi Tỳ Khưu thành tựu con đường Giới — Dinh (Evam 
- dhammo) — Tuệ (Evampanno) như vậy, thì không còn có bất luận chướng 
ngại nào trong đời sống hằng ngày; néu nhu có tho thực với gạo thơm, hat sạn 
thóc được vất đi, hoặc với các vật thực khác cũng không có điều chướng ngại 
nào. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








IV. Đức Phát chỉ dạy Chư Tăng điều lợi ích qua việc tiến tu hướng Tâm 
biến mãn với Tứ Pham Trú. - 

1. Vị Tỳ Khưu an trú nội tâm, hướng Tâm câu hữu với Từ Ái, tuần tự biến 
mãn từ một phương cho đến nhiều phương, đến cùng khắp cả thế gian, trên 
dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp mọi nơi vô hạn định biên giói. 
Với Tâm Từ Ái, quảng dai vô biên, không sân hận, không oán gián, v.v. 

Và như thế, hướng Tâm câu hữu với Bi Mẫn, hướng Tâm câu hữu với Tùy 
Hy, hướng Tâm câu hữu với Hành Xå, tuần tự biến mãn từ một phương cho 
đến nhiều phương, đến cùng khắp cả thế gian, trên đưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp mọi nơi vô hạn định biên giới, và mỗi Tâm đều quảng 
đại vô biên, không sân hận, không oán giận, v.v. 


2. Vị Tỳ Khưu liễu tri về mọi Pháp “Pháp này hạ liệt (Atthi hinam) và Pháp 
kia cao thượng (Atthi panitam), và có sự giải thoát vượt qua mọi tưởng tri”. 
Do được liễu tri như vậy, thấy như vậy, Tâm của vị Tỳ Khưu giải thoát khỏi 
Tứ Lậu. Đối với tự thân đã được giải thoát, Chánh Trí khởi lên "Ta dá giải 
thoái. Sanh đã tận. Phạm Hanh đã thành. Những việc nén làm đã làm. Khong 
con trở lui trạng thái này nta” 

Và nhu thé, vi Ty Khuu đã dida tám rửa với su tắm rửa nội tâm. 


V. Đức Phật giáo hóa độ Bà La Môn Sundarikabharadvaja. 

Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarikabharadvaja đang ngòi ở một nơi không 
xa với Đức Phật, đã đi đến tác bạch với Ngài về sự tắm rửa nơi con sông 
Bahuka có khả năng đưa con người được giải thoát, được nhiều người xem là 
có nhiều công đức, và nhiều người đã đến và gội sạch các Ác Nghiệp trong 
sông Bahuka. | 

Đức Phát thốt lén bài Kệ giáo hóa Bà La Món: 


Trong sóng Bàhukà, tại Adhikakkà, 
Tai cả sông Gayà, và Sundarikà, 
Tai Sarassati, tại Payàna, và tại Bàhumarti. 
Kẻ ngu dáu thường tắm, 
Ác Nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà có thể làm được gì ? 
Pavàga làm được gì ? Luôn cả sông Bàhukà ? 
Không thể rửa Nghiệp đen, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








Cua ké ác gáy tói. 
Đối với kẻ sóng thanh tịnh, 

Ngày nào cüng ngày tót (Phaggu), với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành (Uposatha), các tịnh nghiệp thanh tịnh. 
Luôn thành tựu Thiện Hạnh. 

Náy vị Bà La Món, 

Chi nén tám ó dáy, khién moi loài chung sanh, 
Được sống frong an ôn, 

Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh. 
Không lấy của không cho, có lòng tín, không tham. 
Di Gayà làm chi, Gayà một giếng nước ? 


Vừa dứt lời, Bà La Môn Sundarikabharadvaja phát tâm quy ngưỡng với lời 
tác bạch: "Thát vi điệu thay, Tón Giả Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn Giá 
Gotama !". Như người dựng đứng lại những gi bị quăng xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho người lạc đường, dem đèn sáng vào trong 
bóng tői dé cho những người có mắt được nhìn thấy. Cüng vậy, Chánh Pháp 
đã Tôn Giả Gotama dùng nhiễu phương tiện trinh bày giải thích. 

Sau đó, Bà La Môn Sundarikabharadvaja xin được xuất gia và thọ Đại Giới. 


D. KÉT LUẬN: 

Trong mót thói gian ngán, sau khi tho Dai Giói, Truóng Lào Bharadvaja 
sóng độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự 
thân chứng ngộ Thượng Trí, chứng đắc an trú ngay trong hiện tại, vô thượng 
cứu cánh Phạm Hạnh, và với vì mục đích này mà các Thiện Nam Tử xuất gia, 
từ bó gia dinh, sóng không gia dinh. Vị ấy đã thắng tri và thốt lén Chánh Trí 
“Sanh đã tán. Pham Hanh đã thành. Việc nén làm đã làm xong. Không còn 
trở lại trạng thái này nữa”. Và như thé, Trưởng Lão Bharadvaja trở thành 
một vị Võ Sinh nữa. 

Chủ Thích: 

1. Duggati — Khổ Thú: gồm có bón Cói, đó là: Địa Nguc, Nga Quỷ, ATu 
La và Súc Sanh (a realm of miserable existence). 

2. Sugati — Thiện Thú: nhàn cánh, Cói an vui, đó là Cói Nhân Loại, Cói 
Duc Giới Thiên, Cói Sắc Giới Phạm Thiên và Cói Vô Sắc Giới Pham Thiên (a 
happy state). 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








! GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TAPI- VOLUME I 





3. Sanditthiko: thiét thuc hién tai, tháy được ngay trong hiện tại (visible, 
belonging to this life, of advantage to this life, actual). 

4. Akáliko: không thuộc thời gian (not delayed, immediate, in this world). 
Có nghĩa là Tâm Quả tró sanh tức thì, kế tiêp liền với sát na Tám Đạo, không 
có khoảng cách thời gian. 

5. Ehipassiko: đến dé mà tháy (that which invites everyman to come and 
see, open to all). Có nghĩa là khai mở cho tất cả đều biết, cái đó có thé mời 
chỉ cho người khác cùng biết được. 

6. Opanàyiko: có khả năng hướng thượng (leading to), có nghĩa là dẫn dắt 
đến hoặc đem lại gần (bringing near) Níp Bàn. Pháp mà bậc Thánh để ở 
trong Tâm. 

7. Cattàri purisayugàni attha purisapuggalà: bốn đôi tám bậc, là bốn đôi 
Thánh Đạo và Thánh Quả, tám bậc là bốn Thánh Đạo và bốn Thánh Quả. 

8. Atthaveda: nghĩa lý thậm thâm, liễu tri nghĩa lý cao siêu (enthusiasm for 
the truth (for the letter) of Buddha's teaching). 

9. Dhammaveda: Giáo Pháp thám thâm, liễu tri Giáo Pháp cao siêu 
(enthusiasm for the truth (for the spirit) of Buddha s teaching).. | 

10. Evamdhammo: với Pháp như Vậy, sự tu tập của sự Thiền Định cũng 
như sự tu tập của Trí Tuệ liên hệ đến Bất Lai Đạo. Từ ngữ Dhamma ở đầy 
có nghĩa là Samàdhi — Định, cũng có thé gọi là Citta — Tám. 

11. Evampanno: có y nghĩa là chứng Quả Vô Sinh. 

12. Atthi hinam: cái này hạ liệt, có ý nghĩa là Khó và Khổ Tập. 

13. Atthi panitam: cái này cao thượng, cao quy (excellent), có huong vi 
ngọt ngon (delicious), tinh lương, có y nghĩa là những phuong tiện đoạn trừ 
khó dau. 

14. Phaggu: là tên một ngôi sao an lành (name of a constellation). Do đó, 
Phaggu duoc dich là tót lành. Theo truyền thống Bà La Môn, ai tắm sông 
trong tháng Phaggu là vào tháng Hai (duong lich) thì trừ được mọi tội lỗi (a 
period of fasting, name of a month, February — March). 

15. Uposatha: là ngày Phát Lộ, được xem là ngày tốt lành (Sabbath day, 
observance of eight precepts, bi — weekly recitation of the Vinaya rules by a 
chapter of Buddhist monks). 


8. KINH DOAN GIÁM (Sailekhasufa). 
(Discourse on Expunging). 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nầy cho Trưởng Lão Mahàcunda 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Với câu vấn hỏi của Trưởng Lão Mahàcunda là làm thế nào để đoạn trừ 
những Sở Kiến (Ditthiyo) khởi lên trên đời, liên hệ đến Ngã Luận, hoặc liên 
hệ đến thế giới luận, qua đó, Đức Phật đã giảng dạy Pháp môn đoạn giảm, 
Pháp môn khởi Tâm, Pháp môn đối trị, Pháp môn hướng thượng, và THÉP 
môn giải thoát hoàn toàn. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phát giảng day Pháp món đoạn giám. 

1. Về những Sở Kiến khởi lên trên đời, liên hệ đến Ngã Luận, hoặc liên hệ 
đến thế giới luận thì vị Ty Khưu phải biết thám sát chỗ nào chúng đang tiềm 
án, chỗ nào chúng đang hiện hành, với Trí Tuệ nhận biết rằng “Cái nầy không 
phải của Tôi (Etam mama), cái nây không phải là của Tôi (Eso ham asmi), 
cái nây không phải là Tự Ngã của Tôi (Eso me attà) ". Nhu thé, có sự đoạn 
trừ những Sở Kiến ấy, có sự xà ly những Sở Kiến ấy. 


2. Vị Tỳ Khưu không nên nhầm lẫn về sự chứng đắc các tầng Thiền Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới, mà nghĩ suy rằng “7ø sống (Viharati) với hạnh đoạn 
giảm”. Quả thật đó chỉ được gọi là “hiện tại lạc trú trong Giới Luật của bậc 
Thánh với những tầng Thiên Sắc Giới “ và “tịch tinh (Santà) an trú trong 
Giới Luật của bậc Thánh với những tầng Thién Vô Sắc Giới”. 


3. Vị Tỳ Khưu phải suy nghĩ và đoạn giảm với những Ác Pháp, Bát Thiện 
Pháp như sau: 

- “Người làm hại và ta không là người làm hại” như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 

- Và nhu thé, vị Tỳ Khưu phải tu tập dé từ bỏ và việc đoạn giảm được thực 
hiện và: sát sanh, lấy của không cho, không Pham Hanh, nói láo, nói dám 
thọc hai lưỡi, nói lời thô ác ngữ, nói lời vô ích, Y tham duc, Y sán hán, Y tà 
kién, tà tw duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mang, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





tà giải thoát, hôn trầm thụy miên, trao hồi, nghi hoặc, phán nó, oán hán, giá 
dối, não hại, tật đố, bón xén, man trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột nông nói, 
ngã man, tăng thượng mạn, kiêu man, khó nói (nan thuyét), là ác hữu, phóng 
dát, bát tín, vó tàm, vó quy, thiểu văn, biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ, nhiễm 
đắm thé tục, chấp thủ tư kiến, tánh khó hành xả `”. 

- Vị Tỳ Khưu trau giói đời sống Pham Hạnh, và sóng tu tập về hanh: rir bó 
sat sanh, tir bó láy cua khóng cho, sóng doi Pham Hanh, tir bó nói láo, tir bó 
nói dám thọc hai lưỡi, từ bó nói lời thô ác ngữ, từ bó nói lời vô ích, từ bó Y 
tham dục, từ bỏ Ý sân hận, chánh kiến, chánh tw duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, 
chánh giải thoát, không có hôn trầm thuy miên, không trạo hồi, trừ diệt nghỉ 
_ hoặc, không phán nộ, không oán hận, không giả dối, không não hại, không tật 
đố, không bón xén, không man trá, không phản bội, không ngoan có, không 
bóng bột nông nói, không ngã mạn, không tăng thượng mạn, không kiêu man, 
là người dé nói dé dạy, là thiện hữu, không phóng dát, có tín tám, có tàm, có 
quy, là người da văn, siêng năng, chủ niệm, thành tựu trí tué, không nhiễm 
dám thé tục, không chấp thủ tư kiến và có tánh dé hành xả (buông bó). 


II. Đức Phật giảng dạy Pháp món khởi tâm. 

Pháp môn khởi tâm rất có lợi ích cho các Thiện Pháp, cùng với Thân 
Nghiệp, Ngữ Nghiệp phù hợp với Tâm Ý. Do vậy, vị Tỳ Khưu phải nên biết 
ráng “Người làm hại và ta ở đây sẽ không làm hại” cần phải khởi tâm như 
vậy. “Người có thể sát sanh và ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh” cần phải khởi tâm 
như vậy. v.v. (tuong tự với những Ác Pháp, Bát Thiện Pháp như trên) “Người 
nhiễm đắm thế tục, chấp thủ tw kiến, tánh khó hành xả và ta ở đây sẽ không 
nhiễm thé tục, không có chấp tư kiến, tánh dé hành xá” cần phải khởi tâm nhu 
vậy. 


III. Đức Phật giảng day Pháp môn đối trị. 

Ví như một con đường không bằng phẳng thì có một con đường bằng phẳng 
khác đối trị. Ví như một bến nước không bằng phẳng thì có một bến nước 
bằng phẳng khác đối trị. Cũng như vậy, vị Tỳ Khưu phải nên biết và tu tập 
Pháp đối trị như sau “Người làm hại thì ta sẽ lấy sự không làm hai dé đổi tri 
lại”. “Người sát sanh và ta sẽ lấy sự từ bó sát sanh để đối trị lai" v.v. (tương 
tự với những Ác Pháp, Bất Thiện Pháp như trên) “Người nhiễm đắm thế tục, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





chấp thủ tw kiến, tánh khó hành xả và ta sẽ lấy sự không nhiễm thế tục, không 
chấp thủ tư kiến, tánh để hành xả dé đối trị lai”. 


IV. Đức Phật giảng dạy Pháp môn hướng thượng. 

Ví như tất cả các Bất Thiện Pháp đều hướng hạ liệt và tất cả Thiện Pháp đều 
hướng cao thượng. Cũng như vậy, “Người không làm hại thì hướng thượng 
đối với người làm hại”. “Người từ bỏ sát sanh thì hướng thượng đối với 
người sát sanh” “Người từ bỏ lấy của không cho thì hướng thượng đối với 
người láy của không cho” v.v. (tương tự với những Ác Pháp, Bát Thiện Pháp 
như trên) “Người không nhiễm đắm thế tục, không chấp thủ tư kiến, tánh dé 
hành xả hướng thượng đối với nguoi nhiém dám thé fuc, cháp thủ tw kiến, 
tánh khó hành xả `. 


V. Đức Phật giáng day Pháp môn giải thoát hoàn toàn. 

1. Ví nhu một người tự mình bị roi vào bùn lầy thì không thể nào kéo lên 
một người khác cũng đang bị rơi vào bùn lầy. Tuy nhiên, một người tự mình 
không bị rơi vào bùn lây thì có thé kéo lên một người khác ra khỏi bùn lầy. 


2. Cũng như vậy, một người không tự mình được nhiếp phục, không được 
huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát (Aparinibbuta), thì không thể 
nào tự mình có thé nhiếp phục được người khác, huấn luyện được người khác 
và hoàn toàn giải thoát được người khác. Tuy nhiên, một người tự mình được 
nhiếp phục, được huấn luyện, và được hoàn toàn giải thoát thì tự mình có thể 
nhiếp phục người khác, huấn luyện được người khác và hoàn toàn giải thoát 
người khác. 


3. Như thé, “đối với người làm hại thì không làm hại, là đưa đến hoàn toàn 
giải thoát”, “đối với người sát sanh thì từ bỏ sát sanh, là đưa đến hoàn toàn 
giải thoát”, “đối với người lấy của không cho thì từ bỏ lây của không cho, là 
đưa đến hoàn toàn giải thoát”, v.v. (tương tự với những Ác Pháp, Bất Thiện 
Pháp như trên) “đối với người nhiễm thé tục, chấp thủ tư kiến, tánh khó hành 
xả thì sự không nhiễm thé tục, không chấp thủ tư kiến, tánh dé hành xả, là đưa 
đến hoàn toàn giải thoát”. 


D. KẾT LUAN: 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Qua Pháp Thoại mà Đức Phát đã giảng day cho Trưởng Lão Cunda vé Pháp 
môn đoạn giảm (Sallekhapariyàya), Pháp môn khởi Tâm (Cittuppáda - 
pariyáya), Pháp môn đối trị (Parikkamanapariyàya), Pháp môn hướng 
thượng (Uparibhàvapariyàya), và Pháp môn giải thoát hoàn toàn 
(Parinibbànapariyàya), như một bậc Đạo Sư phải làm vì sự hạnh phúc, vi 
lòng thương tưởng đến đệ tử mà Đức Phật đã làm, cùng với lời giáo huấn 
khuyên day đệ tử, hãy chọn lấy trú xứ yên tinh và khu rừng xa vắng dé nỗ lực 
tu tập Thiền Định, không có phóng dật và chớ có hối tiếc về sau, đã làm cho 
Trưởng Lão Cunda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật. 

Chu thích: 

1. Ditthiyo: sở kiến, kiến chấp vào Ngũ Thủ Uán có hai tươi, và mỗi Thủ 
Uán chấp vào bốn điều. 

2. Etam mama: nghĩ rằng “đây là của tôi”, tức là Tham. 

3. Eso ham asmi: nghi rằng "cái nây là tôi”, tức là Man. 

4. Eso me attà: nghĩ rằng “đây là Tự Ngã của ta”, tức là Tà Kién. 

5. Viharati: có nghĩa là du hành, là người tu tập hạnh đoạn giảm từ chỗ 
thấp đến chỗ cao (to live, to abide, to dwell, to sojourn). 

6. Santa: an tịnh, thái binh, an lạc (calmed, peaceful, a virtuous man)) có 
nghia là Nibbuti (peace, happiness, allayment, the final bliss) và Sukha 
(happiness, comfort), khóng cón khao khát vé Duc Lac. 

7. Aparinibbuta: từ ngữ được kết hợp bởi (A + parinibbuta — to die without 
being reborn — mang chung và không còn tái tục ở một nơi nào nữa, là viên 
tịch Níp Bàn) là không hoàn toàn giải thoát, đối với Phiền Não . 

8. Sallekhapariyàya: Pháp môn đoạn giảm, cực kỳ khó hạnh (austere 
penance, the higher life). 

9, Cittuppàdapariyàya: Pháp môn khói Tâm, làm cho Tám phát khói lên 
(the rise of a thought, intention). 

10. Parikkamanapariyàya: Pháp môn đối trị, di loanh quanh, đi chung 
quanh (the space around, going round, walking about). 

11. Uparibhàvapariyàya: Pháp môn hướng thượng, hướng lén, cao lén 
(higher state or condition). 

12. Parinibbànapariyàya: Pháp môn giải thoát hoàn toàn, hoàn toàn tịch 
diét, vién tich Níp Bàn (final release from ORANO death after the last 
lifespan of an Arahant). 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASĀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





9, KINH CHÁNH KIÊN (Sammáditthisutta) 
(Discourse on Perfect View) 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã trú ngụ tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). Lúc 
bấy giờ, Đại Trưởng Lão Sàriputta đã thuyết một Pháp Thoại đến Chư Tỳ 
Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHÓI: 

Dai Trưởng Lão Sàriputta giảng giải Pháp món tu tập phát sanh Chánh Kiến 
cho một nhóm Chu Tỳ Khưu Tăng từ phuong xa đến, qua hình thức vẫn đáp, 
cho thành tựu một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin tuyệt đối (Aveccappasádena) vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh 
Pháp (Saddhamma). 


C. CHÁNH KINH: 

I. Chư Tỳ Khưu vấn hỏi: Như thé nào, một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu 
Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sàriputta trả lời: vị Thánh đệ từ tuệ trị được Bát Thiện 
và căn bản Bát Thiện; tuệ tri được Thiện và căn bản Thiện, thì khi Ấy vị Thánh 
đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối vào Giáo 
Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


1. Thế nào là Bát Thiện và thé nào là căn bán Bất Thiện (Akusalamüla) ? 

- Đó là Thập Bát Thiện Pháp, gồm có: sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong các duc, nói láo, nói dám thọc lưỡng thiệt, nói thô ác ngữ, nói lời vô ích, 
Ý tham dục, Ý sân hận và Ÿ tà kiến. 

- Căn bán Bát Thiện, đó là: Tham, Sân và Si. 


2. Thé nào là Thiện và thé nào là cán bản Thiện (Kusalamùla) ? 
- Đó là Thập Thiện Pháp, gồm có: tir bỏ sát sanh, từ bó lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các duc, từ bó nói láo,từ bó nói dám thọc lưỡng thiệt, từ 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





bỏ nói thô ác ngữ, từ bỏ nói lời vô ích, từ bỏ Ý tham dục, từ bỏ Ý sân hận và 
từ bỏ Ý tà kiến. 
- Căn bản Thiện, đó là: Vô Tham, Vô Sân và Vô Si. 


3. Khi nào, vi Thánh đệ tử tuệ tri được Bát Thiện và căn bản Bát Thiện, cùng 
với tuệ tri được Thiện và căn bản Thiện, thì khi Ấy, vị Thánh đệ tử đoạn tận tất 
cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên và Vô Minh Tùy Miên. 
Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. 


U. Chw T? Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
môn náy, một Thánh dé tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp 2 

- Dai Trưởng Lão Sàriputta trå lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tué tri về vật thực (Ahára), tuệ tri tập khởi của 
vật thực, tuệ tri đoạn diệt của vật thực, và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
vật thực, thì khi á ấy, vị Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Có bón loại vật thực, được gọi là Tứ Thực, gồm có: a. Đoàn Thực 
(Kabalimkara àhàra): miếng ăn, loại thô thiên hay vi tế, b. Xúc Thực, c. Tư 
Niệm Thực và Tức Thực. 

- Do Tập Khởi của Ái Duc (Tanhà) mà có Tập Khởi của vật thuc. 

- Do Đoạn Diệt của Ái mà có Đoạn Diệt của vật thực. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của vật thực, 
đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vi Thánh đệ tử tuệ tri được vật thực qua Ly Tứ Dé, thì khi ấy, vi 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cå Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


IH. Chw Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp món nào khác, và nhờ vào Pháp 
món náy, mót Thánh dé tit có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh truc, có lóng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BO KINH ~ (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





- Dai Trưởng Lão Sàripufta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Tứ Khổ Dé thì khi áy, vị Thánh đệ 
tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối vào Giáo 
Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Tứ Khổ Dé ? Đó là: Khó Dé, Khỗ Tập Dé, Khó Diệt Dé và 
Khổ Dao Đề. 

a. Thế nào là Khổ Đề ? Đó là: sanh, già, đau, chết, sầu bi ưu khó ưu não, 
cầu bất đắc, và tóm lại ngũ thú uán là khổ. 

b. Thế nào là Khổ Tập Đế ? Đó là: Dục Ái (Kàmatanhà), Hữu Ái 
(Bhavatanhà) và Ly Hữu Ái (Vibhavatanhà). 

c. Thé nào là Khổ Diệt Dé ? Đó là: sự đoạn điệt mọi tham ái, y ü tham, 
không còn du sót, su dứt bó, sự từ bó, sự giải thoát, sự vô chấp moi khát ái. 

d. Thé nào là Khổ Dao Dé ? Đó là: Thánh Dao Tám Ngành là con đường 
đưa đến Khó diệt, đó là: Chánh Kiến, Chánh Tu Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiép, Chánh Mang, Chánh Tinh Tán, Chánh Niém, Chánh Dinh. 


IV. Chư Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, mót Thánh dé tit có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh truc, có lóng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Đại Trưởng Lão Sàripudia trả lời: có thê có. 

1. Khi nào vị Thánh dé tử tuệ tri được Lão Tử qua Ly Tứ Dé thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh truc, có lóng tin tuyét dói 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


` 2. Thé nào là Lão Tử qua Lý Tứ Dé ? 

a. Thuộc bát ky hữu tinh giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, 
suy lão, rụng răng, tóc bạc da nhăn, tuổi thọ ngày càng hao mòn, bại hoại các 
cán, như vậy gọi là Già (Lão Mai). 

b. Thuộc bát kỳ hữu tinh giới nào, trong từng mỗi loại hữu tinh, sự mạng I 
vong, từ trần, hủy hoại, sự hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, sự hủy hoại các uán, 
vứt bỏ hình hài, như vậy gọi là Chết (Tử Vong). 

- Già như vậy, và Chết như vậy, gọi là Già Chết (Jàramarana). 

- Do Tập Khởi của Sanh mà có Tập Khởi của Già Chết. 

- Do Đoạn Diệt của Sanh mà có Đoạn Diét của Già Chết. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường dua đến đoạn diệt của Già Chết, 
đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Già Chết qua Lý Tứ Dé, thì khi ấy, 
vị Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy 
Miên và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. 


V. Cư Ty Khuu ván hói: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, mót T. hánh dé tir có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh truc, có lóng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Dai T rưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh dé tứ tué tri được Sanh qua Lý Tứ Dé thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Sanh qua Lý Tứ Đề ? 

a. Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh ra 
(Játi), hiện khói (Sanjáti), xuất hiện (Okkanti), hiện diện (Abhinibbatti), hiện 
hành các Uán, tụ đắc các Xứ, như vậy gọi là Sanh. 

- Do Tập Khởi của Hữu mà có Tập Khởi của Sanh. 

- Do Đoạn Diệt của Hữu mà có Đoạn Diệt của Sanh. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn điệt của Sanh, đó 
là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Sanh qua Lý Tứ Đề, thì khi Ấy, VỊ 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


VI. Chw Ty Khưu vấn hỏi: Có thể có Pháp môn nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, một Thánh dé tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh truc, có lóng 
tin tuyét dói vào Giáo Pháp và thành twu Chánh Pháp ? 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





- Dai Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Hữu qua Lý Tứ Đề thì khi ấy, vị 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thế nào là Hữu qua Lý Tứ Dé ? 

- Hữu có ba loại, đó là: Dục Hữu (Kàmabhava), Sắc Hữu (Rüpabhava), Vô 
Sắc Hữu (Arüpabhava). 

- Do Tập Khởi của Thủ mà có Tập Khởi của Hữu. 

- Do Đoạn Diệt của Thủ mà có Đoạn Diệt của Hữu. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diét của Hữu, đó là: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vi Thánh đệ tử tué tri được Hữu qua Lý Tứ Dé, thì khi ấy, vị 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


VIL. Chw Ty Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, mót Thánh dé tit có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh truc, có long 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sàáriputta trả lời: có thê có. 


1. Khi nào vi Thánh đệ tử tuệ tri được Thủ qua Lý Tứ Dé thì khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Thủ qua Lý Tứ Đề ? 

- Thủ có bốn loại, đó là: Dục Thủ (Kàmupàdàna), Kiến Thủ (Ditthupà - 
dàna), Giới Cám Thủ (Silabbatupàdàna), Ngã Luận Thủ (Attavàdupàdàna). 

- Do Tập Khởi của Ái mà có Tập Khởi của Thủ. 

- Do Đoạn Diệt của Ái mà có Đoạn Diệt của Thủ. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











- Và Thánh Dao Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Thủ, đó là: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Thủ qua Lý Tứ Bé, thì khi ấy, vị 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


VINH. Chư Ty Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác, và nhờ vào 
Pháp môn náy, một Thánh dé tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh frực, có 
lóng tin tuyét dói vào Giáo Pháp và thành twu Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ trì được Ái qua Lý Tứ Dé thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Ái qua Lý Tứ Đề ? 

- Ái có sáu loại, đó là: Sắc Ái, Thinh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái và Pháp Ái. 

- Do Tập Khởi của Thọ mà có Tập Khởi của Ái. 

- Do Đoạn Diệt của Thọ mà có Đoạn Diệt của Ái. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Ái, đó là: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Ái qua Lý Tứ Dé, thi khi ấy, vị 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. | 


IX. Chư Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác,và nhờ vào Pháp 
môn nây, một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Đại Trưởng Lão Sáriputta trả lời: có thé có. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 








1. Khi nào vị Thánh dé tử tué tri được Thọ qua Ly Tứ Dé thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thế nào là Thọ qua Lý Tứ Đề ? 

- Thọ có sáu loại, đó là: Nhãn Xúc sở sanh Thọ, Nhĩ Xúc sở sanh Thọ, Tỷ 
Xúc sở sanh Thọ, Thiệt Xúc sở sanh Thọ, Thân Xúc sở sanh Thọ, Ý Xúc sở 
sanh Thọ. | 

- Do Tập Khởi của Xúc mà có Tập Khởi của Tho. 

- Do Đoạn Diệt của Xúc mà có Đoạn Diệt của Thọ. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Thọ, đó là: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tué tri được Tho qua Ly Tứ Đế, thì khi ấy, vi 
Thánh dé tir doan tán tát cà Tham Tùy Mién, Sân Tùy Mién, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


X. Chw Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
môn náy, một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kién chánh trực, có lòng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sáriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Xúc qua Lý Tứ Dé thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Xúc qua Lý Tứ Đề ? 
- Xúc có sáu loại, đó là: Nhãn Xúc, Nhĩ Xúc, Tỷ Xúc, Thiệt Xúc, Thân Xúc, 
_Ý Xúc. 

- Do Tập Khởi của Lục Xứ mà có Tập Khởi của Xúc. 

- Do Đoạn Diệt của Lục Xứ mà có Đoạn Diệt của Xúc. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Xúc, đó là: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. _ 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BO KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 








3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Xúc qua Lý Tứ Dé, thi khi ấy, vị 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kién Tùy Mién 
và Vô Minh Tùy Miên. Nhu thé, khiến Minh khói lên, diét tận khó dau ngay 
trong hién tai. 


XI. Chw Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, mót Thánh dé tit có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Đại Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


. I. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Lục Xứ qua Lý Tứ Dé thì khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thế nào là Lục Xứ qua Lý Tứ Đề ? 

- Lục Xứ có sáu loại, đó là: Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ, 
Ý Xứ. 

- Do Tập Khởi của Danh Sắc mà có Tập Khởi của Lục Xứ. 

- Do Đoạn Diệt của Danh Sắc mà có Đoạn Diệt của Lục Xứ. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diét của Luc Xứ, đó 
là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Luc Xứ qua Ly Tứ Đề, thi khi ấy, vi 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Mién 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi n diét tàn khó dau ngay 
trong hiện tại. 


XII. Chw Ty Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác,và nhờ vào Pháp 
môn náy, một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Đại Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





1. Khi nào vị Thánh dé tú tué tri được Danh Sắc qua Lý Tứ Dé thi khi Ấy, 
vị Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thế nào là Danh Sắc qua Lý Tứ Đề ? 

- Danh Pháp có năm loại, đó là: Thọ, Tưởng, Tư, Xúc, Tác Ý. Sắc Pháp 
gồm có hai loại, đó là: Tứ Đại Hiên và Sắc Y Sinh. 

- Như vậy đây là Danh, và như vậy đây là Sắc. 

- Do Tập Khởi của Thức mà có Tập Khởi của Danh Sắc. 

- Do Đoạn Diệt của Thức mà có Đoạn Diệt của Danh Sắc. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Danh Sắc, 
đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 

. Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Danh Sắc qua Lý Tứ Đề, thì khi ấy, 
vị Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy 
Miên và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. 


XII. Cư Tý Khưu vấn hỏi: Có thể có Pháp môn nào khác,và nhờ vào 
Pháp môn náy, một Thánh dé tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Đại Trưởng Lão Sáriputta trả lời: có thê có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Thức qua Lý Tứ Dé thì khi ây, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đỗi 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Thức qua Lý Tứ Dé ? 

- Thức có sáu loại, đó là: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân 
Thức và Y Thức. 

- Do Tập Khởi của Hành mà có Tập Khởi của Thức. 

- Do Đoạn Diệt của Hành mà có Đoạn Diệt của Thức. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Thức, đó 
là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tắn, Chánh Niệm, Chánh Định. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








3. Khi nào, vị Thánh dé tử tuệ tri được Thức qua Ly Tứ Dé, thì khi ấy, vị 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


XIV. Chw Tỳ Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác,và nhờ vào 
Pháp môn nây, một Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựa Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thể có. 

1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Hành qua Lý Tứ Dé thì khi ấy, vi 
Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối 
vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Hành qua Lý Tứ Dé ? 

- Hành có ba loại đó là: Thân Hành (Kàyasankhàra), Ngü Hành 
(Vàcisankhàra) và Tâm Hành (Cittasankhàra). 

- Do Tập Khởi của Vô Minh mà có Tập Khởi của Hành. 

- Do Đoạn Diệt của Vô Minh mà có Đoạn Diệt của Hành. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Hành, đó 
là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vi Thánh đệ tử tué tri được Hành qua Lý Tứ Dé, thì khi &y, VỊ 
Thánh đệ tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy Miên 
và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. 


XV. Chu Ty Khưu vấn hỏi: Có thé có Pháp môn nào khác,và nhờ vào Pháp | 
món náy, mót Thánh dé tit có Chánh Tri Kién, có tri kién chánh trực, có long 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? ` 

- Đại Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được Vô Minh qua Lý Tứ Dé thì khi ấy, 
vị Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chánh trực, có Pong tin tuyét dói 
vào Giáo Pháp và thành tuu Chánh Pháp. 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





2. Thé nào là Vô Minh qua Lý Tứ Đề ? 

- Vô Minh là sự không tuệ tri về Khổ, về Khổ Tập, về Khổ Diệt và về con 
đường đưa đến Khổ Diệt. 

- Do Tập Khởi của Lậu Hoặc mà có Tập Khởi của Vô Minh. 

- Do Đoạn Diệt của Lậu Hoặc mà có Đoạn Diét của Vô Minh. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Vô Minh, 
đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh dé tử tué tri được Vô Minh qua Ly Tứ Dé, thì khi ấy, 
vi Thánh dé tử đoạn tận tất cả Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy 
Miên và Vô Minh Tùy Miên. Như thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. 


XV. Chu Ty Khưu ván hói: Có thé có Pháp món nào khác,và nhờ vào Pháp 
món náy, một Thánh đệ tứ có Chánh Tri Kiến, có tri kiến chảnh truc, có long 
tin tuyệt đối vào Giáo Pháp và thành tựu Chánh Pháp ? 

- Dai Trưởng Lão Sàriputta trả lời: có thé có. 


1. Khi nào vị Thánh dé tử tuệ tri được Lậu Hoặc qua Lý Tứ Dé thì khi ấy, 
vi Thánh đệ tử có Chánh Tri Kiến, có tri kién chánh truc, có lóng tin tuyét dói 
vào Giáo Pháp và thành tuu Chánh Pháp. 


2. Thé nào là Láu Hoặc qua Ly Tứ Dé ? 

- Lậu Hoặc có ba loại, đó là: Duc Lậu, Hữu Lậu và Vô Minh Lậu. 

- Do Tập Khởi của Vô Minh mà có Tập Khởi của Lậu Hoặc. 

- Do Đoạn Diệt của Vô Minh mà có Đoạn Diệt của Lậu Hoặc. 

- Và Thánh Đạo Tám Ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của Lậu Hoặc, 
đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định. 


3. Khi nào, vị Thánh đệ tử tuệ tri được Lậu Hoặc qua Lý Tứ Đề, thi khi íy, 
vị Thánh đệ tử đoạn tận tất cå Tham Tùy Miên, Sân Tùy Miên, Kiến Tùy 
Mién và Vô Minh Tùy Mién. Nhu thế, khiến Minh khởi lên, diệt tận khó dau 
ngay trong hiện tai. 


BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











D. KÉT LUAN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Chu Ty Khuu Táng hoan hy tín tho lói day cüa Dai 
Trưởng Lão Sàriputta. 

Chu Thích: 

1. Aveccappasádena: đức tin tron ven, đầy đủ đức tin (perfect faith). 

2. Saddhamma: Chánh Pháp, giáo pháp chán chánh (he true doctrine, the 
true dhamma, the best religion, good practice, the doctrine of the good). 

3. Akusalamüla: cán góc Bất Thiện, căn nguyên Bất Thiện (improper, 
wrong, bad, demerit, evil deed). 

4. Kusalamùia: căn góc Thiện, cán nguyên Thiện (clever, skilful, expert, 
good, right, meritorious). | 

5. Ähàra: vật thực, thức ăn, là một loai duyên (Paccaya) điều kiện đem lại 
Àhàrati kết quả cho minh. 

6. Kabalimkara àhàra: đoàn thực, từng miếng nhỏ vật thực (bỏ vào miệng) 
(food "made into a ball", eatable, material food). 

7. Tanhà: ài dục, ước ao, thèm khát, ái tinh, ái luyến, quyến luyến. 

8. Kàmatanhà - Dục Ái: khao khát, dính mắc vào Ngũ Duc Lac (thirst 
after sensual pleasures, the first of the three Tanhàs). 

9. Bhavatanhà: Hữu Ái, có hai nghia, uóc muốn được tuc sanh và Cói Sắc 
Giới, và dính mắc vào sự Chấp Có, hay Thường Kiến (craving for rebirth). 

10. Vibhavatanhà: Ly Hữu Ái, có hai nghĩa, là ước muốn được tục sanh về 
Cỏi Vô Sắc Giới, và dính mắc vào sự Chấp Không, hay đồng nghĩa với lòng 
Tham đối với Đoạn Kiến (craving for life to end, desire for non — existence). 

11. Jàramarana: Lão Tủ, già và chết, lão mai và tử vong. 

12. Jàti: Sanh, sự sanh sản hoặc thu thai, sự tái sanh, với trạng thái chua 
đầy đủ các cán (birth, rebirth). 

13. Sanjàti: sự sanh sản, căn nguyên, kết cuộc, sự xuất sanh, sanh thành, 
sản địa, với trang thái các căn đầy đủ (birth, outcome, origin; to be born or 
produced). 

14. Okkanti: sự di vào, trở nên, hóa hiện ra, có y nói dén hai loai, là noàn 
sanh và thai sanh (entry, coming to be, appearance). 

15. Abhinibbatti: sự sanh ra, sự trở thành, nói đến hóa sanh và thấp sanh 
(birth, reborn, becoming, reproduced). 

16. Kàmabhava: Dục Hữu, Cói Duc Giới, có mười mót cói (the sphere 
dominated by pleasures, a state of existence dominated by pleasures. It is the 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 


second kind of existence, the first being caused by Kamma. It results on the 
effect of Kamma, which is manifested in the Kàma — dhàtu. It is the first form 
of the three Bhavas). | 

17. Rùpabhava: Sắc Hữu, Cói Sắc Giới, có mười sáu cõi (the Brahma 
world, material existence). 

18. Arüpabhava: Vô Sắc Hữu, Cói Vô Sắc Giới, có bón cõi (formless 
existence). 

19. Kàmupádàna: Duc Thủ, dính mắc, chấp thủ, bám níu lấy Ngũ Dục Lạc 
(clinging to sensuality, arising from Tanhà) . 

20. Ditthupàdàna: Kiến Thủ, dính mắc vào Tà Kiến, Thường Kiến hay 
Đoạn Kiến (taking up or adhering to false doctrines, the second of the Jo 
attachments). 

21. Silabbatupàdàna: Giới Cám Thủ, giới chấp thủ ty liệt vào việc cúng 
bái, té lễ (grasping after works and rites). 

22. Affavàdupàdàna: Ngã Luận Thủ, chấp thủ vào Tự Ngã (theory of (a 
persistent soul). 

23. Kàyasankhàra: thân hành, thân hành động Thiện hay Bất Thiện 
(substratum of the body, the material aggregate). 

24. Vàcìsankhàra: ngữ hành, lời nói tao tác ra Thiện hay Bát Thiện 
(antecedent for speech). 

25. Cittasankhàra: tâm hành, tâm tạo tác ra Thiện hay Bát Thiện. 


10. KINH NIÊM XÚ (Satipatthànasutta) 
(Discourse on the Application of Mindfulness) 


A. XUÁT XÜ: | 
Đức Phật trú ngu tai đô thị Kammassadhamma thuộc xứ Kuru cùng với Hội 
Chúng Ty Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHỎI: 

Đức Phật khải thuyết cho Chư Tỳ Khưu Tăng về con đường độc nhất, đưa 
đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu Chánh Trí và chứng ngộ Níp Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. 


C. CHÁNH KINH: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





I. Thé nào là bón ? 

1. Vi Ty Khuu sống quán Thân trên Thân, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm 
dé ché ngự Tham ưu ở đời (Thân Niệm Xứ). 

2. VỊ Tỳ Khưu sống quán Thọ trên các Thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
dé chế ngự Tham ưu ở đời (Thọ Niệm Xr). 

3. Vi Ty Khuu sóng quán Tâm trên Tâm, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm dé 
ché ngự Tham ưu ở đời (Tám Niệm Xr). 

4. Vị Tỳ Khưu sống quán Pháp trên các Pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm dé ché ngự Tham uu ở đời (Pháp Niệm Xw). 


II. Thé nào là sóng quán Thân trên Thân ? 

Tại nơi khu rừng văng, noi gốc cây, hay đến một ngôi nhà trống, và ngồi kiết 
già, lưng tháng và an trú trong Chánh Niệm trước mặt. 

1. Tỉnh giác, vị Tỳ Khưu thở vô, tỉnh giác, vị Tỳ Khưu thở ra. Và như thế: 

- thở vô dài, tuệ tri thở vô dài; thở ra dài, tuệ tri thở ra dài. 

- thở vô ngắn, tuệ tri thở vô ngắn; thở ra ngắn, tuệ tri thở ra ngắn. 

- VỊ åy tập “cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”; và vi åy tập “cảm giác toàn 
thân, tôi sé thó ra". | 

- vị ấy tập “an tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô”, và vị ấy tập “an tinh toàn thân, 
tôi sẽ thở ra". i 

Ví như người tho quay hay học trò của người tho quay thiện xảo khi quay 

dài, tuệ tri “tôi quay dài" hay khi quay ngán, tué tri “tôi quay ngán". 


2. Lai nữa, vị Ty Khuu luôn tué tri trong bón oai nghi, di đứng nằm và ngồi. 
Thân thé được sử dung nhu thé nào, vị Ty Khuu tué tri thân thé như thé ấy. 


3. Lai nữa, vị Ty Khuu tué tri tinh giác trong mọi hành động sinh hoạt, biét 
ró minh dang làm, buóc tói buóc lui, co tay duói tay, dáp y mang bát, khi án 
uóng nhai nuốt, khi dai tiện tiểu tiện, di đứng nằm ngồi, ngủ thức, nói năng 
hay im lặng, đều luôn biết rõ mình đang làm. 


4. Lại nữa, vị Tỳ Khưu quán sát Thân này, tir dưới bàn chân trở lén, cho đến 
đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa dày những vật bát tịnh sai biệt. Trong Thân 
nầy bao gồm ba mươi hai thé trược, nhu là "tóc, lông, v.v. nuóc ó khóp 


5 


XƯƠNG, nước tiêu”. 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Ví như một bao đồ, hai đầu trống đựng đây các loai hat gạo, lúa, đậu xanh, 
đậu lớn, mè, gạo, đã xay rồi. Với người có mắt, đỗ các hạt ây ra và quán sát 
“đây là hạt gạo, đây là hạt mè, v.v hạt lúa đã xay rôi”. 


5. Lai nita, vi Ty Khuu quán sát Thân này vé các vi trí cüa các Giói và su 
sáp dát các Giói. "Trong Thán náy có dia đại, thủy đại, hóa đại và phong 
dai". Ví nhu một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết 
một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. 


6. Lại nữa, vị Tỳ Khưu nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thé ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. 
Vi Tỳ Khưu quán Thân ấy như sau “Thân nây là tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất áy”. 


7. Lại nữa, vị Tỳ Khưu nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các 
loài quạ ăn, hay bị các diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó 
ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. VỊ Tỳ Khưu quán 
Thân ấy nhu sau “Thân náy là tánh chát là nhw vậy, bản tánh là như váy, 
không vượt khỏi tánh chất áy ”. 


8. Lại nữa, vị Tỳ Khưu nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong nghĩa địa, với 
các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường 
gân cột lại, v.v. rải rác chỗ nầy chỗ kia. Ở đây là xương tay, là xương chân, 
xương ống, xương bắp về, xương mông, xương sống, xương đâu. Vị Tỳ Khưu 
quán Thân ấy nhu sau “Thân náy là tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


9. Lai nữa, vị Ty Khuu nhìn tháy mót thi thé quáng bó trong nghia dia, chi 
còn toàn xương tráng máu vỏ ốc, v.v. chỉ còn một đống xương lâu hơn ba 
năm, v.v. chỉ còn xương thối trở thành bột. Vị Tỳ Khưu quán Thân ây như 
sau “Thân náy là tánh chát là như váy, bản tánh là như vậy, không vượt khói 
tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị Tỳ Khưu sống quán Thân trên Nội Thân, hay sống quán Thân 
trên Ngoại Thân; hay sống quán Thân trên cả Nội — Ngoại Thân; hay sống 
quán tánh sanh khởi trên Thân, hay sống quán tánh diệt tận trên Thân; hay 
sống tánh sanh diệt trên Thân. “Có Thán đây” vị Tỳ Khưu an trú chánh niệm 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








nhu váy, vói hy vong huóng dén Chánh Trí, Chánh Niém. Và vi Ty Khuu 
không nương tựa, không chấp trước vật gi trên đời. 
Như vậy là vị Tỳ Khưu sống quán Thân trên Thân. 


IH. Thế nào là sống quán Thọ trên các Thọ ? 
1. Khi cảm giác về Lạc Thọ, Khổ Thọ và Bất Lạc Bất Khổ Thọ thì vị Tỳ 
Khưu tuệ tri “Tôi có cảm giác Lạc Thọ, Khổ Thọ và Bát Lạc Bát Khổ Tho”. 


2. Hoặc khi cảm giác về mọi cảm thọ thuộc vật chất thì vị Tỳ Khưu tuệ tri 
“Tôi có cảm giác Lạc Thọ, Khổ Tho và Bát Lac Bát Khổ T. ho thuóc vát chát". 


3. Hoặc khi cảm giác về mọi cảm thọ không thuộc vật chất thì vị Tỳ Khưu 
tuệ trị “Tôi có cảm giác Lac Thọ, Khổ Tho và Bát Lạc Bát Khổ Thọ không 
thuộc vật chất ”. 

Như vậy, vị Tỳ Khưu sống quán Thọ trên các Nội Thọ, hay sống quán Thọ 
trên Ngoại Tho; hay sóng quán Thọ trên cả Nói — Ngoai Tho; hay sóng quán 
tánh sanh khói trén các Tho, hay sóng quán tánh diệt tận trên các Thọ; hay 
sống tánh sanh diệt trên các Thọ. “Có Thọ đây” vị Tỳ Khưu an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị Tỳ 
Khưu không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. 

Như vậy là vị Tỳ Khưu sống quán Thọ trên các Thọ. 


IV. Thế nào là sống quán Tâm trên Tâm ? 

Vị Tỳ Khưu tuệ tri về “Tâm có Tham hay Tâm không Tham”, “Tâm có Sân 
hay Tâm không Sân”, “Tâm có Si hay Tâm không Si", “Tâm được thâu nhiếp 
hay Tám tán loạn”, “Tâm được quảng dai hay Tám không quảng đại”, “Tâm 
hu han hay Tâm vô thượng”, “Tâm có Định hay Tâm không Định”, “Tâm 
giải thoát hay Tâm không giải thoát". 

Như vậy, vị Tỳ Khưu sống quán Tâm trên Tâm, hay sống quán Tâm trên 
Ngoại Tâm; hay sống quán Tâm trên cả Nội — Ngoại Tâm; hay sóng quán tánh 
sanh khởi trên Tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên Tâm; hay sống tánh sanh 
điệt trên Tâm. “Có Tám dây” vị Tỳ Khuu an trú chánh niệm nhu vậy, với hy 
vọng hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm. Và vị Tỳ Khưu không nương tựa, 
không chấp trước vật gi trên đời. 


Như vậy là vị Ty Khuu sóng quán Tâm trên Tâm. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 





V. Thé nào là sóng quán Pháp trén các Pháp ? 

1. Vị Ty Khưu sóng quán Pháp trên các Pháp đối với Ngữ Trién Cái, tué tri 
về Ngũ Trién Cái chưa sanh nay sanh khởi, đã sanh nay được đoạn diệt, tương 
lai không còn sanh nữa. 

2. Vi Tỳ Khưu sống quán Pháp trên các Pháp đối với Ngái Thú Uán, qua Ly 
Tứ Đề. Đây là Sắc, đây là Sắc Tập, đây là Sắc Diệt. Cũng như vậy đối với, 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức. 


3. Vị Tỳ Khưu sống quán Pháp trên các Pháp đối với Lực Nội Ngoại Xứ, tuệ 
tri do duyên hai Pháp là Cán và Trần mà Kiết Sử chưa sanh nay sanh khởi, 
Kiết Sử đã sanh nay được đoạn diệt, tương lai không còn sanh nữa. 


4. Vị Tỳ Khuu sống quán Pháp trên các Pháp đối với Thất Giác Chi, tuệ tri 
trong nội tâm có Niệm Giác Chi hay không có Niệm Giác Chi. Và tuệ tri với 
Niệm Giác Chi chưa sanh nay sanh khởi, và tuệ tri với Niệm Giác Chi đã sanh 
thì nay được tu tập viên thành. Cũng như vậy đối với, Trạch Pháp Giác Chị, 
Tinh Tán Giác Chi, Hy Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Định Giác Chi, Xå 
Giác Chi. 


5. Vi Ty Khuu sóng quán Pháp trên các Pháp đối với Tw Thánh Dé, như thật 
tué tri vé Khó, vé Khó Tập, về Khổ Diệt và về Khổ Diệt Đạo. 

Như vậy, vj Tỳ Khưu sóng quán Pháp trên các Nói Pháp, hay sống quán 
Pháp trên Ngoại Pháp; hay sống quán Pháp trên cả Nội — Ngoại Pháp; hay 
sống quán tánh sanh khởi trên các Pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các 
Pháp; hay sống tánh sanh diệt trên các Pháp. “Có những Pháp đây” vị Tỳ 
Khưu an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến Chánh Trí, Chánh 
Niệm. Và vị Tỳ Khưu không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. 

Như vậy là vị Tỳ Khưu sống quán Pháp trên các Pháp. 


VI. Kết quả của việc tu tập Tứ Niệm Xứ. 

Vi Ty Khuu tu tập Tứ Niệm Xứ như vậy, từ bảy ngày cho đến bảy năm thi vi 
Tỳ Khưu có thể chứng được một trong hai Quả sau đây: một là chứng đắc 
Chánh Trí ngay trong hiện tại, hoặc néu còn hữu du y thì chứng được quả vi 
Bât Lai. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








Và như thế, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng 
sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh Trí và chứng ngộ 
Níp Bàn. 


D. KÉT LUẬN. 
Dút thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 
KẾT THÚC BÀI 10: KINH NIỆM XỨ (Satipatthànasutta) 
(Discourse on the Application of Mindfulness) 


KÉT THÚC PHẨM I: PHÁP MÓN CĂN BẢN 
(MULAPARIYAYA VAGGA) 
(THE DIVISION OF THE SYNOPSIS OF FUNDAMENTALS) 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





II. PHẨM SU TỬ HỎNG (SIHANADAVAGGA) 
(THE DIVISION OF THE LION'S ROAR) 


11. KINH TIỂU SƯ TỬ HÓNG (Cülasihanádasutta). 
(Lesser Discourse on the Lion's Roar) 


A. XUẤT XÚ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỚI: 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đề cập đến hàng Thánh Thinh 
Văn đệ tử tự chánh kiến được bốn Pháp thì sẽ có được bốn bậc Sa Môn và duy 
nhất chi ở đây (Iđhe?va), trong Giáo Pháp của Ngài mới có được bốn bậc Sa 
Môn, ngoài ra không có ở những Du Si ngoại đạo . 


C. CHÁNH KINH: 

I. Bốn Bậc Sa Môn (Samana). 

Gồm có từ bậc thứ nhất cho đến bậc thứ tư, đã được chính Đức Phật — là 
bậc A La hán, bậc Chánh Đắng Giác đã được thấy, đã được biết — chỉ dạy cho 
hàng Thánh Thinh Văn đệ tử tự chánh kiến và liễu tri được bốn Pháp thì sẽ tuệ 
tri được bốn bậc Sa Môn. 


II. Thé nào là bón Pháp cán phải tự chánh kiến và liễu tri ? 

1. Có đức tin với bậc Dao Sư. 

2. Có đức tin với Giáo Pháp. 

3. Có sự thành tựu viên mãn các Giói Luật. 

4. Có sự thương mến đến những vị Pháp Hữu (Sahadhammikà), xuất gia và 
tai gia. 


III. Thót lên tiếng sw tử hồng vé những sự sai biệt, sự đặc thù và sự khác 
biệt giữa Thánh Thinh Văn dé tử của Đức Phật và những Du Sĩ ngoại 
đạo. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÂP I- VOLUME I 








Vì lẽ, những Du Sĩ ngoai dao cũng có thé nói rằng họ cũng có bốn Pháp trên 
và sẽ dẫn đến những điểm tranh luận thì hàng Thánh Thinh Văn cần nêu lên 
những điểm sai biệt đặc thù như sau: 


1. Cứu cánh (Nitthà) là một hay cứu cánh là đa diện ? Cho người có Tham, 
có Sân, có Si hay không có Tham Sân Si ? Cho người có Ái Duc hay không 
có Ái Dục ? Cho người có chấp thủ hay không có chấp thủ ? Cho người có 
trí hay không có trí ? Cho người chịu thuận ứng (Anurodha), chịu nghịch ứng 
(Pativiruddha) hay không chịu thuận ứng, không chịu nghịch ứng ? Cho 
người ưa thích hy luận hay không ưa thích hy luận ? 

- Nếu trả lời đúng đắn thì cứu cánh là một, không là đa diện. Chỉ cho người 
không có Tham Sân Si. Chỉ cho người không có Ái Dục. Chi cho người 
không có chấp thủ. Chỉ cho người có trí. Chỉ cho người không thuận ứng, 
không nghịch ứng và chỉ cho người không ưa thích hý luận (Papancàràmassa 
papancaratino). 


2. Hai logi tri kiến: Hữu Kiến (Bhavaditthi) và Phi Hữu Kiến (Vibhava 
ditthi). | 

a. VỊ Sa Món hay Bà La Món nào có sự cháp truóc, su thán thiét, và có cháp 
vào Hữu Kiến thi sé bị chuóng ngai đối với Phi Hữu Kiến. Và ngược lại, vị 
Sa Môn hay Bà La Môn nào có sự chấp trước, sự thân thiết, và cố chấp vào 
Phi Hữu Kiến thì sẽ bị chướng ngại đối với Hữu Kiến. 

b. Vị Sa Môn hay Bà La Môn nào không như thật tuệ tri về sự tập khởi, về 
sự đoạn diệt của hai loại Kiến này, về vi ngot, SỰ nguy hiém, và su xuát ly 
(Nissarana) của chúng. Đó là những vi Sa Món hay Bà La Món có Tham, có 
Sán, có Si, có Ái Duc, có cháp thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, 
ưa thích hý luận thì họ không giải thoát khỏi sanh, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Như vậy, họ không giải thoát khỏi khổ đau. 

Và ngược lại với những điều trên, là những vị Sa Môn hay Bà La Môn giải 
thoát khỏi khổ đau. 

Và ngược lại với những điều trên, là những vị Sa Môn hay Bà La Môn giải 
thoát khỏi khổ đau. 


3. Bắn loại chấp thủ: Dục Thú, Kiến Thủ, Giới Cám Thú và Ngã Luận 
Thủ. 








BIỂN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÅP I- VOLUME I 





a. Có những Sa Món, Bà La Môn tuy tự xưng liễu tri tất cả Thủ. Tuy nhiên, 
sự thật là, | 

- Có những Sa Món, Bà Là Món chỉ liễu tri được một Thủ, và bát liễu tri ba 
Thủ còn lại, hoặc là có những Sa Môn, Bà La Môn chỉ liễu tri được hai Thủ, 
và bất liễu tri hai Thủ còn lại, hoặc là có những Sa Môn, Bà La Môn chỉ liễu 
được ba Thủ và bất liễu tri về một Thủ còn lại. 

b. Cũng như thế, có những vị Tỳ Khưu tu tập trong Pháp Luật như vậy, néu 
có su tinh tín dói vói bón Pháp ké trén, là có su tinh tín dói vói bác Dao Su, có 
su tinh tín dói vói Giáo Pháp, có su thành tựu viên mãn các Giới Luật hoặc có 
sự thương mến đối với những Pháp Hữu thì tất cả những sự việc y cũng 
không được xem là hoàn toàn. Vi sao vậy ? Vi trong một Pháp Luật không 
_ được khéo thuyết giảng, không khéo hiên thị, không có hướng thượng, không 
dẫn đến tịch tịnh, và không được bậc Chánh Đẳng Giác hiển thị. 

c. Và bậc Chánh Đẳng Giác liễu tri được tất cả Tứ Thủ, và trong một Pháp 
Luật như vậy, thì một vị Tỳ Khuu có được bón Pháp ké trên, là có sự tịnh tín 
đối với bậc Đạo Sư, có sự tịnh tín đối với Giáo Pháp, có sự thành tựu viên 
mãn các Giới Luật hoặc có sự thương mến đối với những Pháp Hữu thì tất cả 
những sự việc ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy ? Vì trong một Pháp 
Luật được khéo thuyết giảng (Suppavedita), khéo hiển thi (Niyyànikq), có 
hướng thuong (Samvattanika), dẫn đến tịch tịnh ( Upasama), và được bậc 
Chánh Đắng Giác hiên thị (Sammásambuddhappavedita). 


4. Liên quan tương sinh về Tứ Thủ. 

a. Bốn loại chấp thủ này, lấy cái chi làm duyên, lấy cái chi làm tập khởi, lẫy 
cái chi làm tộc chủng, và lấy cái chi làm nhân ? 

- Lấy Ái Duc làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Ái Dục do Thọ làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Thọ do Xúc làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Xúc đo Lục Xứ làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Lục Xứ do Danh Sắc làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Danh Sắc do Thức làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Thức do Hành làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

- Hành do Vô Minh làm duyên, làm tập khởi, làm tộc chủng và làm nhân. 

b. Khi vi Ty Khuu đã đoạn trừ Vô Minh, đã làm Minh (Vijjà) sanh khởi, thì 
không chấp thủ vào Tứ Thủ. Như thế thì Tâm không còn hoảng hốt tháo động 
(Aparitassa), dàn dén tu thán chüng duoc Níp Bàn (Paccatam yeva 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








parinibbàyati). Vi Ty Khuu tué tri và thốt lén Chánh Trí: “Sanh dà tán. 
Phạm Hanh đã thành. Việc nén làm đã làm xong. Không còn trở lại trạng thái 
này nta”. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. | 

Chi thích: 

1. Sihanàda: su tử hóng, lời nói hùng dũng, có mãnh luc (a lion's roar, the 
Buddha's preaching, a song of ecstasy). 

2. Idhe'va: trong chính lời dạy này. 

3. Samana: bậc sa môn, bác yên lặng, là một vi du sĩ (wanderer), vi ån sĩ 
(recluse) và vi tu sĩ (religious). 

4. Sahadhammikà: Pháp Hữu, ban đồng dao, Dao Hữu (co — religionist). 
Đề cáp đến Tứ Chúng, là Ty Khuu, Ty Khuu Ni, Cận Sự Nam và Cán Sự Nữ. 

5. Nitthà: cứu cánh, làm xong, hoàn tát (the end, conclusion, perfection). 
Có nghĩa là Pariyosànabhiüta cái trở thành cứu cánh, mục tiêu tối hậu. Theo 
nghĩa lý “Cứu cánh đa điện” của ngoại đạo, nhu Phạm Thiên Giới là cứu 
cánh của Bà La Môn; Cỏi Quang Âm Thiên là cho các vị tu sĩ khô hạnh; Cỏi 
Biến Tịnh Thiên là cho các vị Du Sĩ; tuy nhiên trong Giáo Pháp của Đức Phật 
thì cứu cánh là Vô Sinh. 

6. Anurodha: sự băng lòng, sự ưng thuận (compliance, consideration, 
satisfaction). Có nghĩa là thuận ứng theo áp lực của Tham Ái. 

7. Pativiruddha: sự đôi nghịch, sự đối lập, sự nghịch lại (to be hostile, to 
contradict, opposing, contrary). Có nghĩa là chịu sự chi phối bởi Sân Hán. 

8. Papancàràmassa papancaratino: sự lầm lạc, sự trở ngại cho sự tién hóa 
tinh thần, su ngán tró, su quyén luyén, su mé thích, su thuong yéu (an 
obstacle, impediment, delay, illusion, hindrance to spiritual progress). Dóng 
nghia vói Tham Duc, Tà Kién và Kiéu Man. 

9. Bhavaditthi: hữu kiến, kiến chấp sai làm vào Thường Kiến (the heresy of 
believing matter and being to be everlasting). 

10. Vibhavaditthi: phi hữu kiến, kiến chấp sai làm vào Đoạn Kiến (the 
theory of non — coming). 

1l. Nissarana: xuất ly, vượt thoát khỏi, thoát khói vòng, kết cuộc, khởi 
hành (going out, departure, escape). Có nghĩa dén Níp Bàn. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 





12. Suppavedita: khéo thuyét giáng, su thuyét giáng khéo léo, thuyét giáng 
hay (well preached). 

13. Niyyánika: sự dẫn đắt cho ra khỏi (cho đến noi giải thoát), làm cho có 
lợi ích, độ nhân (leading out to salvation, profitable). 

14. Samvattanika: hướng thượng, hướng di lén. Lên trên (conducive to, 
involving). 

15. Upasama: yén láng, tich tinh (calmness, appeasement), vi khóng cón 
Tham Ái. 

16. Sammàsambuddhappavedita: do bậc Chánh Đăng Giác khéo thuyết 
giảng, giảng dạy. 

17. Vijà: Minh, sự thông hiểu cao cả, trí tuệ, học thức, hoc giả (higher 
knowledge, science, learning, scholarship, wisdom) chỉ cho có sự hiểu biết 
con đường đưa đến Quả Vô Sinh. 

18. Aparitassi: không còn bị hoảng hốt kích động, không bị khuất phục, 
dũng cảm (undaunted). 

19. Paccatam yeva parinibbàyati: tự minh chứng Nip Bàn do nhờ sự giải 
thoát các phiền não. 


12. KINH ĐẠI SƯ TỬ HỎNG (Mahüàsihanàdasutta). 
(Greater Discourse on the Lion's Roar). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật trú ngu trong một khu rừng ở phía tây của ngoai thành Vesali. 


B. DUYÊN KHỚI: 

Do Đại Trưởng Lão Sàriputta di trì binh khất thực và nghe được lời chỉ trích 
từ nơi Sunakkhatta thuộc bó lạc Licchavì, vừa mới từ bỏ Pháp Luật, nói trong 
Hội Chúng ở Vesali như sau “Sa Món Gotama không có Pháp thượng nhân, 
không có tri kiến thù tháng xứng đáng bậc Thánh, Sa Môn Gotama thuyết 
Pháp do tự mình tạo ra, do suy luận tác thành (Patibhàna), tùy thuận trắc 
nghiệm (Vimamsánucarita) và thuyết Pháp cho một mục tiêu đặc biệt (Yassa 
ca khwàssa atthàya), có khả năng hướng thượng (Niyyàti), có thé dán người 
thực hành diệt tận khó đau”. Sau khi khất thực xong, thọ thực và quay trở lại 
với Đức Phật, Đại Trưởng Lão Sàriputta đã dành lễ và ngồi xuống một bên, 
tác bạch với Đức Phật về những lời chỉ trích của Sunakkhatta. Đức Phật giải 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





thích với Dai Trưởng Lão Sàriputta về sự thành tựu Tháp Nhu Lai Lực, Tứ 
Pháp Vô Sở Úy, việc tu tập Khổ Hạnh, tự thân chứng đắc Quà Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác. 


C. CHÁNH KINH: 

Düc Phát xác dinh vói Dai Truóng Láo Sàriputta ráng "Loi tuyén bó dó 
không là lời chí trích, mà là lời tán thản Như Lai, vi nói rằng "Pháp ấy được 
thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dán người thực 
hành diệt tán khổ dau". Vì Sunakkhatta thiêu trí và không có Pháp liên kết 
(Dhammanvaya) vé chín Hóng Danh của Đức Phật, bát đầu từ “Bác Ứng 
Cung cho đến Thé Tôn” do đó Sunakkhatta bát liễu tri rằng Đức Phật có đủ 
tất cả Thăng Trí, với Thần Túc Thắng Trí, Thiên Nhĩ Thắng Trí và Tha Tâm 
Thắng Trí. Ngoài ra Đức Phật còn có Thập Như Lai Lực, Tứ Pháp Vô Sở Úy. 


I. Thập Nhu Lai Lực của Đức Phật. 

Đó là: 

Il. Tri Thị Xứ Phi Xứ Lực (Thànan'ca thànato atthànan'ca atthànato): 
như thật tuệ tri về trú xứ, nén tảng và chẳng phải trú xứ hay nén tảng. 


2. Tri Tam Thé Nghiệp Báo Lực (Atitàündügatapaccuppannànam kamma — 
samàdànànam): nhu thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân 
của các hành Nghiệp quá khứ, vị lai và hiện tại. 


3. Tri Nhứt Thiết Đạo Trí Lực (Sabbatthagàminim patipadam): như thật 
tuệ tri con đường đưa đến tất cả cảnh giới. 


4. Tri Biệt Chúng Thé Tánh Lực (Anekadhátunànàdhátu lokam): như 
thật tuệ tri thé gian (Loka) có nhiều cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt. 


5. Tri Hữu Tình Biểu Quyết Sai Biệt Lực (Sattànam nànádhimuttikatam): 
như thật tuệ tri chí hướng và sự biểu quyết sai biệt của các loài hữu tình. 


6. Tri Căn Co Tha Nhân Lực (Parasattànam parapuggalànam indriya - 
parapariyatta): như thật tuệ tri những cán cơ cao tháp của các loài hữu tinh. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 














GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 














7. Tri Tinh Ué Xuát Nháp T. hiên Định Lực (Jhàna vimokha samàdhi 
samüapattinam sankilesam vodànam vutthànam): như thật tuệ tri sự tap 
nhiễm, sự thanh tịnh, việc xuất nhập của Thiền Định, chứng đắc Thiền, về sự 
giải thoát và việc nhập định. | 


8. Tri Tác Mang Thăng Trí Lực (Anekavihitam pubbenivàsam anussa - 
rati): nhớ đên các đời sóng thuộc vé quá khứ, từ một đời cho dén nhiêu đời, 
cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


9. Tri Thiên Nhãn Tháng Trí Lực (Dibbena cakkhunà visuddhena): thấy 
được sự sống và chết của chúng sanh, tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của mình. 


10. Tri Lậu Tán Tháng Trí Lực (Àsavànam khayà): nhờ đoạn trừ các Lậu 
Hoặc hoặc tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện 
tại vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Chính vào Tháp Nhu Lai Lực (Tathàgatabala) mà Đúc Phật tự cho mình địa 
vị Tôn Trong (Asabhatthàna), thốt lên sư tử hóng trong các Hội Chúng và 
chuyên bánh xe Pham Hạnh (Brahmacakka). Do đó, với những ai có lời 
tuyên bố như lời của Sunakkhatta thì phải nên từ bỏ lời nói ấy, nên từ bỏ tâm 
suy nghĩ ấy, nên đoạn trừ Tà Kiến ấy, nếu không thì sẽ bị rơi vào Địa Ngục 
như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên (Appatinissayajitvà). 


II. Tứ Pháp Vô Sở Úy (Vesàrajja). 

1. Đức Phật tự thân chứng ngộ hoàn toàn, do vậy, Ngài sóng được an ôn, 
thành đạt sự vô úy, không sợ hãi, và không một ai ở trong đời có thê chỉ trích 
Ngài được. 


2. Đức Phật đã đoạn trừ tắt cả Lậu Hoặc, do vậy, Ngài sống được an ôn, 
thành đạt sự vô úy, không sợ hãi, và không một ai ở trong đời có thé chi trích 
Ngài duoc. 


3. Đức Phát thực hành và thành dat tất cá những chướng ngại Pháp 
(Antarayikà dhammà), do vậy, Ngài sống được an ôn, thành đạt sự vô úy, 
không sợ hãi, và không một ai ở trong đời có thê chỉ trích Ngài được. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








4. Đức Phát khéo thuyết giảng Giáo Pháp dé đưa đến muc tiêu đặc biệt, 
có khả năng hướng thượng, có thé dán người thực hành đến diét tận khó dau, 
do vậy, Ngài sống được an ồn, thành dat sự vô úy, không sợ hài, và không một 
ai ở trong đời có thê chỉ trích Ngài được. 

- Chính vào Tứ Pháp Vô Sở Üy, mà Đức Phật tự cho minh dia vi Tôn Trong, 
thốt lên su tử hóng trong các Hội Chúng và chuyén bánh xe Pham Hanh. Do 
đó, với những ai có lời tuyên bó nhu lời của Sunakkhatta thì phải nên từ bỏ lời 
nói ấy, nên từ bỏ tâm suy nghĩ ấy, nên đoạn trừ Tà Kiến ấy, nếu không thì sẽ 
bị roi vào Dia Ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 

- Chính vào Tứ Pháp Vô Sở Úy, mà Đức Phật vào trong tám Hội Chúng, đó 
là Hội Chúng Sát Đề Ly, Hội Chúng Bà La Môn, Hội Chúng Gia Chủ, Hội 
Chúng Sa Môn, Hội Chúng Tứ Thiên Vương, Hội Chúng Tam Thập Tam 
(Đao Lợi) Thiên, Hội Chúng Màra, Hội Chúng Phạm Thiên; khi Ngài đến và 
ngồi xuống tại chỗ Ấy, trước khi Ngài nói chuyện và trước khi Ngài đàm luận 
thì “không có sự sợ hãi và run sợ sẽ đến để ám ảnh Ngài”, do vậy, Ngài sống 
được an ổn, thành dat sự vô úy, không sợ hãi. 

Do đó, với những ai có lời tuyên bố như lời của Sunakkhatta thì phải nên từ 
bỏ lời nói ấy, nên từ bỏ tâm suy nghĩ ấy, nên đoạn trừ Tà Kiến ấy, nếu không 
thì sẽ bi rơi vào Địa Nguc như một gánh nặng bị quáng bỏ một bên. 


III. Bốn loại Sản Sanh. 

Đức Phật tué tri được bón loại Sản Sanh, đó là: noãn sanh, thai sanh, hóa 
sanh và thấp sanh. 

1. Thé nào là noãn sanh ? Những loại chúng sanh phá vỏ trứng mà sanh 
ra, như vậy goi là noãn sanh. 


2. Thé nào là thai sanh ? Những loại chúng sanh phá màn da móng che chỗ 
kín mà sanh ra, như vậy gọi là thai sanh. 


3. Thế nào là thấp sanh ? Những loại chúng sanh sanh ra từ xác cá thúi, từ 
xác chêt thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hồ nước do, hoặc trong ao nước 


nhớp, như vậy gọi là thấp sanh. 


4. Thế nào là hóa sanh ? 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÁYA) TẬP I- VOLUME I 








Chư Thiên, các chúng sanh ở Địa Ngục, một số thuộc loài người và một số 
thuộc đọa xứ, như vậy gọi là hóa sanh. 

Do đó, với những ai có lời tuyên bố như lời của Sunakkhatta thì phải nên từ 
bỏ lời nói ấy, nên từ bỏ tâm suy nghĩ ấy, nên đoạn trừ Tà Kiến ấy, nếu không 
thì sẽ bị rơi vào Địa Ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


IV. Năm loại Sanh Thú. 
Đức Phật tuệ tri được năm loại Sanh Thú, đó là: Địa Ngục, Nga Quỷ, Bàng 
Sanh, Nhân Loại, Chư Thiên. 


1. Địa Ngục: 

Đức Phật tuệ tri về Địa Ngục, con đường đưa đến Địa Ngục, và hành lộ đưa 
đến Địa Ngục. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Và cũng như trên, Đức Phật tuệ tri về Nga Quỷ, Bàng Sanh, Nhân Loại và 
Chư Thiên. 


2. Nip Bàn: 

Đức Phật cũng tuệ tri về Níp Bàn, con đường đưa đến Níp Bàn và hành lộ 
đưa đến Níp Bàn. Tùy theo hạnh nghiệp, do đoạn trừ các Lậu Hoặc, sau khi 
tự mình với Thắng Trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


V. Tuệ tri những Hạnh Nghiệp của chúng sanh. 

1. Hạnh Nghiệp dẫn đến Địa Nguc Ác Thú. 

Đức Phật với Thiên Nhãn thanh tịnh, ví như một người có mắt sáng, Ngài 
nhìn thấy chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sa vào cõi dit, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khó, thóng khó, khóc liét. 

Ví như có một hồ than sâu hơn thân người, đầy vun than hừng, không có lửa 
ngọn, không có khói, và một người di đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức 
hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và di thắng đến hồ than åy 
chi băng môt con đuòng. 


2. Hạnh Nghiệp dẫn đến Bàng Sanh. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Düc Phát vói Thién Nhàn thanh tinh, ví nhu mót nguói có mát sáng, Ngài 
nhin tháy chüng sanh, sau khi thán hoai mang chung, sé sanh vào bàng sanh, 
phái cảm tho những cảm giác cực khó, thông khó, khóc liệt. | 

Ví như có một hó phán sáu hon thân người, đầy những phán ué, và một 
người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khó có, dáng 
họng, khát nước và di tháng đến hó phân ấy chỉ bằng một con đường. 


3. Hạnh Nghiệp dẫn đến Nga Quy. 

Đức Phật với Thiên Nhãn thanh tịnh, ví như một người có mắt sáng, Ngài 
nhìn thấy chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào nga quy, 
phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. 

Ví như có một cây sống trên miéng đất không bằng pháng, với lá thưa thớt, 
với bóng che từng đám lua thưa, và một người di đến, bị nóng bức áp đảo, bị 
nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô có, dáng hong, khát nuóc và di tháng dén cáy 
áy chỉ bằng một con đường. 


4. Hạnh Nghiệp dẫn đến Nhân Loại. 

Đức Phật với Thiên Nhãn thanh tịnh, ví như một người có mắt sáng, Ngài 
nhìn thấy chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào nhân loại, 
phải cảm thọ những cảm giác lạc thọ. 

Ví như có một cây sống trên miếng đất băng pháng, với lá sum sé, với bóng 
cây ràm rạp, và một người di đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, 
mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và di thắng đến cây åy chi băng môt 
con duóng. 


5. Hạnh Nghiệp dẫn đến Thiên Giới Thiện Thú. 

Đức Phật với Thiên Nhãn thanh tịnh, ví như một người có mắt sáng, Ngài - 
nhìn thấy chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào Thiên Giói 
Thiện Thú, cối đời này và cám tho những cảm giác cực lạc. 

Ví như có một tòa lâu đài, có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, được 
che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. Tại đây, có một sàng 
tọa, trải nệm lông dài, trải nệm màu trắng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm 
bằng da sơn duong gọi là Kadali, có nệm với khuôn màu treo phía trên, có gói 
dài mầu đỏ cả hai đầu, và một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức 
hành hạ, mệt mỏi, khô có, dáng họng, khát nước và di tháng đến lâu đài ấy. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TAP I- VOLUME I 





6. Hanh Nghiệp dẫn đến Giải Thoát. 

Đức Phật với Thiên Nhãn thanh tịnh, ví như một người có mắt sáng, Ngài 
nhìn thấy chúng sanh, với những cử chỉ hành động tiến tu trên Đạo Lộ, sẽ 
đoạn trừ các Lậu Hoặc, tự mình với Thắng Trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tué tri giải thoát, cảm thọ những cám 
giác cực lạc. 

Ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đế, và không xa hó ấy có khu rừng rám rap, 
và một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô 
cô, đắng họng, khát nước và đi thăng đến hồ sen ấy. Sau khi tắm mình vào 
trong hồ sen Ấy, uống nước và làm cho diu bớt mọi ưu tư, mệt mỏi, phiền não, 
sau khi ra khỏi hò liền qua ngồi hay nằm trong rừng cây rậm rạp và cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. 

Do đó, với những ai có lời tuyên bó như lời của Sunakkhatta thì phải nên từ 
bỏ lời nói ấy, nên từ bỏ tâm suy nghĩ ấy, nên đoạn trừ Tà Kiến áy, nếu không 
thì sẽ bị rơi vào Địa Ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


VI. Đức Phát tự kế việc tu tập Pham Hanh trong lúc tầm Đạo. 

Đức Phật tháng tri cả bốn Hạnh: 1. Khổ hạnh (Tapassi), Ngài là Khổ hanh 
đệ nhất. 2. Bàn ué (Likha), Ngài là Bàn ué đệ nhất. 3. Yém ly (Jegucchi), 
Ngài là Yém ly đệ nhất. 4. Độc cu (Pavivitta), Ngài là Độc cư đệ nhất. 


1. Tu tập hạnh Khổ Hạnh. 

a. Về ăn uống: Ngài đã sóng lõa thé, phóng túng, không theo khuôn phép, - 
liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời di án, kham 
nhẫn khác khó về vật thuc, sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng. 
mới ăn một lần, ăn phân bò, ăn tráu, án có, ăn ré cây trong rừng, ăn trái cây 
rung dé sống, ăn các ué vật, sống không uống nước lạnh. 

b. Về y phục: Ngài mặc vải thô, mặc vải gai thô nhám, mặc phán táo y, mác 
áo vỏ cây, mặc áo bằng tám gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bên lại thành mèn, mặc 
áo đuôi ngựa bện lại. 

c. Về oai nghi: Ngài sóng nhó râu tóc, theo hanh düng khóng ngói, ngói chó 
hó không năm, dùng gai làm giường và ngủ trên giường gai, sống nằm trên đất 
trần, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, bạ đâu 
nằm đó, sống một đêm tắm ba lần, xuống nước hồ tắm. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





Như vậy, Ngài đã sóng theo hanh hành hạ, dày vò thân thé theo nhiều cách. 


2. Tu tập hạnh Bán Ué 

Trén xác thán cüa Ngài, bui bám chát dày trái nhiều năm tháng, đóng thành 
tám, thành miéng. Và Ngài khóng nghi tói viéc düng tay phüi sach bui bám 
hay nhó nguói khác phüi sach bui bám cho Ngài. 

Nhu vậy, Ngài dà sóng theo hanh bàn ué trên xác thân. 


3. Tu tập hanh Yém Ly. 

Ngài luôn sống trong tỉnh giác, trong moi oai nghi di tới hoặc di lui, Ngài 
luôn an trú trong Tâm Từ Ái đến tật cả chúng sanh, cho đến trong một giọt 
nước, với tâm tu suy nghĩ "Mong rằng Ta không làm hại một rd sanh nhó 
bé nào trong những Ác Đạo của ho". 

Nhu vậy, Ngài đã sóng theo hanh yêm ly. 


4. Tu tập hạnh Độc Cu. 

Ngài đã đi sâu vào trong rừng già và an trú tại chỗ åy. Khi thấy người chăn 
bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, Ngài đã 
bỏ chay như một con thú rừng hoang dã, chạy từ rừng nầy qua rừng khác, từ 
làm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi 
cao này qua dói cao khác. Vi sao vậy ? Vì Ngài nghĩ rằng "Mong rằng ho 
đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ ”. 

Như vậy, là hạnh độc cư của Ngài. 


5. Tu tập hạnh Đại Bát Tịnh Thực. 

Ngài theo hạnh bò bốn chân đến các chuồng bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, 
khi các người chăn bò không có mặt, rồi Ngài đã ăn phân các bò con, các con 
bê còn non tuổi, các con bê còn bú. Và khi nước tiêu và phân của Ngài còn 
tồn tại, Ngài đã tự sống với các loại vật áy. 

Như vậy, là hạnh đại bất tịnh thực của Ngài. 


6. Tu tập hạnh Trú Xá (Upekkhàvihàra). 

Ngài đã đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. 
Với những người còn Tham Ái thi sẽ bị lông tóc đựng ngược khi di vào khu 
rừng như vậy. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








a. Về mùa đông: Ngài đã sóng trong những đêm đông lanh lẽo, khi có tuyết 
rơi, sống giữa trời, và ban ngày thì sống ở trong khu rừng rậm rạp. 

b. Vé mùa hè: Ngài đã sống giữa trời vào ban ngày và ban đêm thì Ngài 
sống trong khu rừng rậm rạp. Và Ngài đã cảm xúc để thốt lên bài kệ kỳ diệu 
mà từ trước chưa từng được nghe như sau: 


Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 
Cô độc sống trong rừng kinh hoàng. 
Trân truông, Ta ngôi không lửa ám, 

Án sĩ, trong ly tưởng dám chiêu. 


Ngài đã nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương, và ròi, những 
mục đồng đến gần Ngài, khạc nhó trên Ngài, tiểu tiện trên Ngài, rắc bụi trên 
Ngài và lấy que đâm vào lỗ tai. Tuy nhiên, Ngài không khởi lên một Ác Tâm 
đối với họ. 

Như vậy, là hạnh trú xả của Ngài. 


VII. Đức Phật giải thích những Kiến Giải sai lầm của một số Bà La 
Môn. 

Một số Sa Môn, Bà La Môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến 
giải như sau: 

1. Kiến giải sai làm về “Sw thanh tịnh chứng đạt được nhờ vật thực”. 

a. “Chung ta sống nhờ ăn trái táo” và nhu thé, ho đã ăn trái táo, ăn bột táo, 
uống nước trái táo dưới nhiều hinh thức. Và chính Ngài cũng chỉ ăn một trái 
táo, thân thể của Ngài trở thành hết sức ốm yếu. 

- Vì Ngài ăn quá ít, tay chân trở thành những cọng cỏ, hay những đốt cây leo 
khô héo. Vì Ngài ăn quá ít, bàn trôn trở thành như móng chân con lạc đà. Vì 
Ngài ăn quá ít, các xương sống phô bày như một chuỗi banh. Vì Ngài ăn quá 
Ít, các xương sườn gầy mòn như rui cột nhà sàn hư nát. Vì Ngài ăn quá ít, nên 
con ngươi của Ngài long lanh nằm sáu thám trong lễ con mắt, ví như ánh 
nước long lanh nằm sâu thắm trong một giếng nước thâm sâu. Vì Ngài ăn quá 
ít, da đầu trở thành nhăn nheo khô càn nhu trái bí tráng và dáng bị cắt trước 
khi chín, bi cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khó căn. 

- Khi Ngài sờ da bụng chính là nắm lấy xương sống của Ngài, và ngược lại. 
Khi Ngài đi tiểu tiện thì ngã quy úp mặt xuống đất vì Ngài ăn quá ít. Khi 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 





Ngài muốn thoa diu thân thé, lấy tay xoa bóp chân tay thì các lông tóc hu mục 
rụng khỏi thân của Ngài vì ăn quá ít. 

b. “Chúng ta sóng nhờ ăn đậu xanh, .., nhờ dn vừng mè, .., nhờ hạt gạo” và 
như thế, họ ăn bột gạo, uống nước gạo và ăn hạt gạo dưới nhiều hình thức. 
Và chính Ngài cũng chỉ ăn một hạt gạo, thân thể của Ngài trở thành hết sức 
ốm yếu. 

Và Đức Phật xác định rằng cho dù Ngài cũng đã theo những hành động cử 
chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khó hanh nhu vậy. Ngài cũng không 
chứng được các Pháp Thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh. Vi sao vậy ? Vì những phương tiện ấy, không chứng được Pháp 
Thượng nhân với Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng duoc thuộc về 
bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có thé dẫn người thực hành diệt tận 
khô đau. 


2. Kiến giải sai làm vé “Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân hồi”. 

Đức Phật xác định quả thật không phải dễ gì tìm được sự Luân Hồi mà xưa 
kia Ngài không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh 
Cư Thiên, và nếu như Ngài luân hồi tại Tịnh Cư Thiên thì Ngài đã không trở 
lại đời nây nữa. 


3. Kiến giải sai lầm về “Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ an trú”. 

Đức Phát xác dinh quả thật không phải dé gì tìm được sự an trú mà xưa kia 
Ngài không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh Cư 
Thiên, và néu như Ngài an trú tại Tịnh Cư Thiên thì Ngài đã không trở lại đời 
này nữa. 


4. Kiến giải sai lầm về “Sw thanh tịnh chứng dat được nhờ té tw". 

Đức Phật xác định quả thật không phải dễ gì tìm được sự tế tự mà xưa kia 
Ngài không làm trong một thời gian khá dài, khi Ngài là vị Vua Sát Đề Ly có 
làm lễ quán đảnh hay làm vị Bà La Môn giàu có. 


5. Kiến giải sai làm về “Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lira”. 

Đức Phật xác dinh quả thật không phải dé gì tim được sự thờ lửa mà xưa kia 
Ngài không làm trong một thời gian khá dài, khi Ngài là vị Vua Sát Đề Ly có 
làm lễ quán đảnh hay làm vị Bà La Môn giàu có. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





6. Kiến giải sai lầm vé “Thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng là khi còn 
trong tuổi thanh xuân và đến khi cao niên lớn tuổi thì trí tuệ biện tài tôi 
thượng bị đoạn trữ”. 

Đức Phật xác định rằng chó có quan niệm nhu vậy. Ngay khi Ngài đã đến 
tuổi trưởng thượng, đi đến đoạn cuối cuộc đời, tuói thọ đã đến tuổi tám mươi. 
Và Đức Phật đã dẫn chứng về bốn vị Thánh đệ tử của Ngài, với tuổi một trăm, 
đã thành tựu Chánh Niệm đệ nhất, thành tựu Chuyên Tâm đệ nhất, thành tựu 
Tinh Cần đệ nhất và đầy đủ Trí Tuệ biện tài tối thượng. 

Ví như một người bắn thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với 
một mũi tên nhẹ, có thé dé dàng bắn ngang qua bóng một cây ta la. Cũng như 
vậy, cả bốn vị Thánh đệ tử của Ngài, với tuổi một trăm, vẫn luôn thiện xảo 
trong việc Giáo Pháp, họ vẫn luôn sáng suốt để giải thích mọi ván đề về Giáo 
Pháp, trừ khi những vấn đề cá nhân hay phụ thuộc khác. 

Đức Phật vẫn xác định rằng cho dù gánh Ngài trên giường đi khắp mọi nơi 
vì tuói tho cao niên, thì thật sự trí tuệ biện tài của Ngài không có gi thay đỗi. 

Dứt thời Pháp Thoại, Đức Phật đã thốt lên lời Chánh Trí “Mộ vị hữu tinh 
không bi Si chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư 
Thiên và Nhân Loại `” 


D. KẾT LUẬN. 

Lúc bấy giờ, Trưởng Lão Nagasamala đứng sau lưng và quạt cho Đức Phật 
đã tác bạch: "Thát vi diệu thay, kính bach Đức Thé Tôn! Thật hy hữu thay, 
kính bạch Đức Thế Tôn! Sau khi Pháp môn nảy, lông tóc con dựng ngược. 
Kính bach Đức Thé Tôn, Pháp món náy có tên gọi là chỉ ? 

Đức Phật trả lời “Do vậy, Pháp môn náy gọi là Pháp môn lông tóc dung 
ngược và người hãy như vậy tho trì” ` 

Đức Phật thuyết giảng như vậy và Trưởng Lão Nagasamala hoan hỷ tín thọ 
lời dạy của Đức Thé Tôn. 

Chu thích: 

_1. Patibhàna: suy luận tác thành, trí tuệ sáng suốt, ứng biện (understanding, 
illumination, intelligence, readiness or confidence of speech, promptitude). 

2. Vimamsánucarita: tùy thuận trắc nghiệm, thực hành theo, sự sưu tầm 
theo, hướng dẫn bởi kinh nghiệm. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀÁPI- VOLUME I 


3. Yassa ca khvàssa atthàya: tu quán bát tinh dé dói tri Tham Ái, tu tập Từ 
Ái dé đối trị Sân Hán, tu quán năm Pháp để đối trị Si Mê, tu số tức quán để 
đối trị các Tà Tư Duy. 

4. Niyyáti: hướng thượng, có khả năng hướng thuong khói vatta, sarmkhàra 
vòng sanh tử luân hồi. Mục đích là Níp Bàn. 

5. Dhammanvaya: Pháp phủ thuận, Pháp liên kết (main drift of the faith, 
general conclusions of the Dhamma). | 

6. Loka: thé gian, thé giới của Ngũ Uán, Tháp Nhị Xứ, và Tháp Bát Giới. 

7. Tathàgatabala: năng luc phi thường của Đúc Phật (the supreme 
intellectual powers of a Tathàgata, usually enumerate as a set of ten). 

8. Asabhatthàna: Tôn Trọng (tôn kính và quy trong — distinguished 
position). | 

9. Brahmacakka: Pham Luân, bánh xe Pham Hanh (the excellent wheel, the _ 
doctrine of the Buddha). 

10. Appatinissayajitvà: buông bỏ, thả lỏng, quáng bỏ. 

11. Fesárajja: vô sở úy, tự tin (self — confidence). 

12. Antarayikà dhammà: nguy hai, tai hai, làm cho có hai (causing an 
obstacle, forming an impediment). 

13. Tapassi: nhiét thành trong su khó hanh, tu khó hanh (one devoted to 
religious austerities, an ascetic (non - Buddhist), one who exercises self — 
control and attains mastery over his senses). 

14. Lùkha: thô lỗ, thô tục, thô nhám, gian khó, khốn khó, gian khó (rough, 
coarse, unpleasant, poor, bad, mediocre, meagre, wretched, wearing a shabby 
robe, badly clad). 

15. Jegucchi: đáng khinh bi, ghét, ghé tóm, nén xa lánh (avoidance, 
detestation, disgust, one who detests or avoids). 

16. Pavivitta: tách ra, rời ra, án dát, noi váng vé, héo lánh (separated, 
detached, secluded, singled, referring to an ascetic enjoying the satisfaction of 
seclusion). | 

17. Upekkhàvihàra: trú xà, là hành xà ba la mát, là tu tập xà giác chi, là 
hành xà vó luong tám. 


13. KINH DAI KHÔ UÁN (Mahàdukkhakkhandhasutta) 
(Greater Discourse on the Stems of Anguish) 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH ~ (MAJJHIMA NIKÃYA) TAPI— VOLUME I 





A. XUAT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: | 

Pháp Thoai này duoc Đức Phật khái thuyét do bởi một số vi Tỳ Khưu muốn 
được học ý nghĩa với Ngài qua việc các vị Du Sĩ ngoại đạo nói rằng họ “cững 
có sự hiểu biết hoàn toàn về các dục vọng, về các sắc pháp, về các cảm thọ, 
và không có sự đị biệt nào, sự đặc thù nào, sự sai khác nào giữa Đức Phật với 


bỏ 


họ qua việc thuyết giảng hay giảng huấn ". 


C. CHÁNH KINH: 

Đức Phật giảng giải cho Chư Tỳ Khưu qua hình thức vấn đáp với những lời 
nói của các Du Sĩ ngoại đạo. Trước hết, hãy nêu lên những câu hỏi như sau: 

“Thé nào là vi ngọt của các dục ? Thé nào là sự nguy hiểm của các dục ? 
Thế nào là sự xuất ly của các dục ?”. Và cũng như thé với các sắc pháp và 
các cảm thọ. 

Quả thật rằng các Du Sĩ ngoại đạo không thé trả lời được và sẽ bị mắc phải 
các vấn dé khó khăn. Vì sao vậy ? Vì vấn đề nầy không thuộc khá năng hiểu 
biết của họ, và luôn cả trong thé gian này, với Chư Thiên, Màra, Phạm Thiên, 
hàng Sa Môn, Bà La Môn, nhân loại cũng không thê trả lời được những câu 
hỏi này. Chỉ trừ có hai hạng người, là Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. 


I. Thế nào là vị ngọt của các dục ? Thế nào là sự nguy hiểm của các 
dục? Thế nào là sự xuất ly của các dục ? 

1. Thé nào là vi ngọt của các duc ? 

Có năm Pháp tăng trưởng dục, đó là: Ngũ Căn tiếp xúc với Ngũ Trần, khởi 
lên khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý tương ứng với dục, hấp dẫn. Y cứ vào năm 
Pháp tăng trưởng dục này, có Lac Hy khói lén, nhu váy là vi ngot các duc. 


2. Thé nào là sw nguy hiểm của các duc ? 

a. Một người phái nó luc để mưu sinh trong các nghé nghiép, phái chiu bao 
diéu khó cwc xảy ra trong việc muu sinh. Nhu vậy là su nguy hiém các duc, 
thiết thực hiện tại, thuộc Khổ Uán, lấy duc làm nhân, lấy duc làm duyên, là - 
nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUMEI 








b. Lai nữa, sự nó luc tinh cán trong việc muu sinh, néu sw thu hoach gát hái 
không được đón nhận như ý nguyện, thi vi ấy phát khởi lên sự than vẫn, buôn 
phiên khóc than, dám ngực, mê man bát tinh. 

c. Lai nta, sw nó j luc tinh cán trong việc mưu sinh, néu dem lai sw dón nhán 
các tài sản, thi vi áy khói lén sw dau khó vi ì phải gin giữ hộ tri các tài sản ấy. 
Vị ấy ưu tư về Vua Chúa có thể thu đoạt lấy tài sản, trộm cướp có thể đoạt 
lấy, lửa có thé đốt cháy, nước có thé cuón trói, hoặc kẻ thừa tự không xứng 
đảng sẽ đoạt lấy tài sản ! Tuy nhiên, cho đù vị áy có gàng gin gii hó tri tài 
sản của mình nhưng năm điều tai hại trên vẫn xảy ra khiến cho vị áy than vấn, 
buón phién khóc than, dám ngục, mê man bát tỉnh “Cái đã thuộc vé ta, nay ta 
không có nta”. 

d. Lai nita, sw zn đoạt hiện bày trong khắp mọi nơi, trong mọi giai cấp, 
dán đến sự công phá nhau, di dén tit vong, di dén sw dau khó gán như tir vong. 

- Vua tranh doat vói Vua, Sát Đề Ly tranh đoạt với Sát Đề Ly, Bà La Môn 
tranh đoạt với Bà La Môn, Gia Chủ tranh đoạt với Gia Chủ, Mẹ tranh đoạt với 
Con, Con tranh đoạt với Mẹ, Anh Em tranh đoạt với Anh Em, Anh tranh đoạt 
với Chị, Chị tranh đoạt với Anh, Bạn bè tranh đoạt với Bạn bè. 

- Khi ho đã dán mình vào sự tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, dẫn đến công 
phá nhau bằng tay, băng đá, bằng gậy, băng gươm giáo, di đến tử vong, hoặc 
đi đến sự đau khổ gần như tử vong. 

- Họ cầm máu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được 
nhắm bắn nhau, dao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Họ công phá thành quách, họ đô nước phân sôi, họ đè bep nhau bằng 
đá. Họ đột nhập nhà của, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ 
phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. 

- Khi Vua Chúa bắt được thì thi hành những hình phạt đến những người ấy. 

- Họ tạo ra những Ác Hạnh về Thân, những Ác Hạnh về Lời, và những Ác 
Hanh về Y; khi thân hoại mang chung thi họ phải sanh vào Cói dù, Ác Thú, 
đọa xứ, địa ngục. 

Như vậy những điều như vừa ké trên, là sự nguy hiểm của các dục, đưa đến 
đau khổ tương lai, thuộc Khổ Uán, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. 


3. Thé nào là sự xuất ly các dục ?` 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





Là su điều phuc Tham Duc đối với các duc, sự đoạn trừ Tham Duc, như vậy 
là sự xuất ly các dục. 

Vì không như thật tuệ tri vị ngọt các duc là vi ngọt như vậy, sự nguy hiểm là 
su nguy hiém nhu vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, do vậy, những vị Sa 
Môn, Bà La Môn nhất dinh sẽ không như thật tuệ tri các duc của họ, họ cũng 
không có thé đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ 
tri các dục. Và ngược lại, nếu các vị Sa Môn, Bà La Môn nhất định như thật 
tuệ tri về những điều như trên thì họ cũng có thé đặt người khác trong một địa 
vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục. 


II. Thế nào là vị ngọt của các sắc pháp ? Thế nào là sự nguy hiểm của 
các sắc pháp ? Thế nào là sự xuất ly của các sắc pháp ? 

1. Thé nào là vị ngọt của các sắc pháp ? 

Một thiếu nữ Sát Đề Ly, hoặc Bà La Môn, hoặc Gia Chủ, với độ tuổi mười 
lám hoặc mười sáu, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá 
mập, không quá đen, không quá trắng, và vị áy đạt đến mỹ diệu tối thượng, 
sắc đẹp tối thượng. | 

Y cứ sắc đẹp mỹ diệu áy khói lên Lac tho và Hy tho, nhu vậy là vị ngọt của 
sác pháp. 


2. Thé nào là sw nguy hiểm của các sắc pháp ? 

- Khi thiếu nữ di đến độ tuói tám mươi, hoặc chín mươi hoặc một trăm tuổi, 
cao niên già yêu, lưng cong còm như nóc nhà, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa 
đi vừa run tây, đau ốm, tuói trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc hư rụng, sói đầu, da 
nhăn, tay chân bi khó dét tái xám. 

- Lại nữa, tuói già SỨC yêu lại thêm bị bệnh hoạn đau khó, bệnh nặng trầm 
kha, nằm dám minh trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy hoặc 
đỡ nằm. 

- Lại nữa, đi đến tử vong, xác thân bị quăng bỏ vào nghĩa địa, một vài ngày 
sau đó thì thi thể åy truong phóng lên, xanh den lại, nát thối ra. 

- Lại nữa, thi thể bị quăng bỏ vào nghĩa địa, bị các loài thú đến ăn, chim quạ, 
diều hâu, chim kên, loài chó, giả can hoặc các côn trùng ăn. 

- Lại nữa, thi thể chỉ còn bộ xương liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
các đường gân được cột lại, hoặc xương rải rác chó này chỗ kia, đây là xương 
mông, đây là xương bắp về, xương cột sống hoặc xương đầu. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 








- Lại nữa, thi thé rốt cuộc lại chi còn có toàn bộ xương trắng màu vỏ óc, 
hoác chi cón mót dóng xương lâu hon một năm, hoặc chỉ còn các xương thối 
trở thành bột. 

Tát cả những sự việc xảy ra như ở trên đây, đã làm cho sự mỹ diệu của sắc 
đẹp xưa kia của người thiếu nữ ấy đã bién mát và sự nguy hiểm hiện bày. 

Như vậy, là sự nguy hiểm của các sắc pháp. 


3. Thé nào là sự xuất ly các sắc pháp ? 
Là sự điều phục Tham Dục đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ Tham Dục, như 
_ vậy là sự xuất ly các sắc pháp. 

Vì không như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy 
hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly nhu vậy, do vậy, những 
vị Sa Môn, Bà La Môn nhất định sẽ không như thật tuệ tri các sắc pháp của 
họ, họ cũng không có thê đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là 
như thật tuệ tri các sắc pháp. Và ngược lại, néu các vị Sa Món, Bà La Môn 
nhất định như thật tuệ tri về những điều như trên thì họ cũng có thé đặt người 
khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp. 


III. Thé nào là vị ngọt của các cảm tho ? Thé nào là sự nguy hiểm của 
các cám thọ ? Thế nào là sự xuất ly của các cám thọ ? 

1. Thé nào là vị ngọt của các cám thọ ? 

- Do ly các dục, các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào tầng Thién thứ 
nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tâm không nghĩ điều 
tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cá hai, vị ấy cảm giác 
một cảm thọ vô hại, cảm giác tôi thượng vô hại Ấy, gọi là vị ngọt của cảm thọ. 

- Diệt tầm và tứ, chứng và trú vào tầng Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh. 

- Không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trú tầng Thiền thứ ba. 

- Xà lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú tàng Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tâm không nghĩ điều tự hại, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, vị åy cảm giác một cảm thọ vô 
hại, cảm giác tối thượng vô hại Ấy, goi là vi ngọt của cảm thọ. 


2. Thé nào là sự nguy hiểm của các cám thọ ? 
Các cảm thọ là vô thường, khó, bién hoại, nhu vậy gọi là sự nguy hiểm của 
các cảm thọ. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





3. Thé nào là sự xuất ly các cám thọ ? 

Là sự điều phục Tham Dục đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ Tham Dục, như 
vậy là sự xuất ly các cảm thọ. 

Vì không như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt nhu vậy, sự nguy 
hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, do vậy, những 
vị Sa Môn, Bà La Môn nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, 
họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như 
thật tuệ tri các cảm thọ. Và ngược lại, nếu các vị Sa Môn, Bà La Môn nhất 
định như thật tuệ tri về những điều như trên thì họ cũng có thé đặt người khác 
trong một dia vi tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm tho. 


D. KẾT LUẬN. 
Düt thời Pháp Thoại, Chư Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thé Tôn. 


14. KINH TIỂU KHÔ UÁN (Ciladukkhakkhandhasutta). 
(Lesser Discourse on the Stems of Anguish). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nầy cho thanh niên giòng họ Thích 
Ca (Sakka) tên là Mahànama, lúc bấy giờ Ngài dang sống ở giữa giòng họ 
Sakka trong thành Ca Ty La Vệ (Kapilavatthu). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại này được Đức Phật khái thuyết do bởi Mahànama đi đến vấn hỏi 
với Ngài vé sự suy nghĩ như sau “Con đã biểu rõ là Tham Sân Si là ué nhiễm 
của Tám. Tuy nhiên, các Bát Thiện Pháp vẫn chiếm cứ và an trú ở trong Tâm. 
Như vậy, Pháp nào tự trong con không được đoạn trừ, do vậy Bắt Thiện Pháp 
xâm nhập và an trú ở trong Tám con ? ”. 


C. CHÁNH KINH: 

Đức Phật đã trả lời với Mahànama là: “Có một Pháp mà người chưa được 
đoạn trừ, do vậy mà các Bắt Thiện Pháp xâm nháp và an trủ ở trong Tâm. Đó 
là vẫn còn sóng trong gia dinh và vẫn còn thụ hưởng các duc vong”. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 











I. Bán chát của duc vong. 

- Các duc vong, vui it, khó nhiều, não nhiều, có su nguy hiểm lai nhiều hơn. 
Do đó, một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí thì chứng 
được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp khởi sanh, hoặc chứng đắc một 
Pháp cao thượng hơn và như vậy vi áy không bị các dục chi phối. 

- Đức Phật thực chứng trên kinh nghiệm, khi Ngài hãy còn là Bồ Tát, chưa 
chứng đắc Quả Chánh Đắng Giác, Ngài đã khéo thấy với như thật chánh trí là 
“Các duc vọng, vui ít, khó nhiéu, ndo nhiéu, có sw nguy hiém lai nhiéu hon". 


1. Thé nào là vi ngot các duc ? 

Có năm Pháp tăng trưởng duc, đó là: Ngũ Cán tiếp xúc với Ngũ Trần, khởi 
lên khả ái, khả hy, khả lạc, khả ý tương ứng với dục, hấp dẫn. Y cứ vào năm 
Pháp tăng trưởng dục nây, có Lạc Hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. 


2. Thé nào là sự nguy hiểm của các duc ? 

a. Một người phải nỗ lực dé mưu sinh trong các nghệ nghiệp, phải chịu bao 
điều khổ cực xảy ra trong việc muu sinh. Như vậy là sự nguy hiểm các dục, 
thiết thực hiện tại, thuộc Khổ Uán, lẫy dục làm nhân, lẫy dục làm duyên, là 
nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 

b. Lại nữa, sự nỗ lực tỉnh cán trong viéc muu sinh, néu sw thu hoach gặi hái 
không được đón nhận như ý nguyện, thì vị ấy phát khởi lén sự than vẫn, buôn 
phiên khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. 

c. Lại nữa, sự nỗ lực tinh cán trong việc muu sinh, nếu đem lại sự đón nhận 
các tài sản, thì vi ấy khởi lên sự dau khó vì phải gìn giữ hộ trì các tài sản ấy. 
Vi ấy ưu tư về Vua Chúa có thé thu đoạt lấy tài sản, trộm cướp có thể đoạt 
lấy, lita có thé đốt cháy, nuwóc có thể cuốn trôi, hoặc kẻ thừa tw không xứng 
đáng sẽ đoạt lấy tài sản ! Tuy nhiên, cho đù vị ấy có gắng gin giữ hộ trì tài 
sản của mình nhưng năm điều tai hại trên vấn xảy ra khiến cho vị ấy than vẫn, 
buồn phiên khóc than, dám ngực, mé man bát tinh *Cái dá thuóc vé ta, nay ta 
khóng có nita". 

d. Lai nữa, sự tranh đoạt hiện bày trong khắp moi nơi, trong mọi giai cáp, 
dán đến sự công phá nhau, di đến tử vong, di đến sự dau khó gần như tử vong. 

- Vua tranh đoạt với Vua, Sát Đề Ly tranh đoạt với Sát Đề Ly, Bà La Môn 
tranh đoạt với Bà La Môn, Gia Chủ tranh đoạt với Gia Chủ, Mẹ tranh đoạt với 


BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








Con, Con tranh doat vói Me, Anh Em tranh doat vói Anh Em, Anh tranh doat 
với Chi, Chi tranh đoạt với Anh, Ban bè tranh đoạt với Ban bè. 

- Khi họ đã dẫn mình vào sự tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, dẫn đến công 
phá nhau bằng tay, bằng đá, băng gậy, bằng gươm giáo, di đến tử vong, hoặc 
đi đến sự đau khổ gần như tử vong. 

- Họ cám mâu và thuẫn, họ deo cung và tên, ho dàn trận hai mặt, và tên được 
nhắm bắn nhau, dao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Họ công phá thành quách, họ đồ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng 
đá. Họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ 
phuc kích các đường lớn, họ di đến vợ nguól. 

- Khi Vua Chúa bát được thì thi hành những hình phat đến những người ấy. 

- Họ tạo ra những Ác Hạnh về Thân, những Ác Hạnh về Lời, và những Ác 
Hạnh về Ý; khi thân hoại mạng chung thì họ phải sanh vào Cõi đữ, Ác Thú, 
đọa xứ, địa ngục. 

Như vậy những điều như vừa kể trên, là sự nguy hiểm của các dục, đưa đến 
dau khó tuong lai, thuộc Khổ Uán, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. 


II. Cuộc đối thoại giữa Đức Phát và nhóm Ni Kién Tir (Nigantha). 

Lúc bấy giờ, ở tại Vương Xá (Rajagaha) trên núi Linh Thứu (Gijjhakuta) 
có rất nhiều Du Sĩ ngoại đạo Nigantha đang đứng thắng, không chịu ngồi và 
cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt và bén nhạy ở tại sườn 
núi Isigili, trên Hắc Nham (Kalasila). 

Vào một buói chiều, Đức Phát sau khi Thiên tịnh độc cư, đã di đến sườn núi 
Isigili là trú xứ của các Nigantha này, và đã vấn hỏi vì sao ho phải hành động 
như thế và phải chịu cảm thọ thống khổ như thế. 


1. Chú thuyết của Nigantha Nataputta. 

Các Nigantha này trả lời “Do vị Giáo Chủ của họ là Nigantha Nataputta, là 
bậc toàn tri, toàn kiến và tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: "trong khi 
đi hoặc đứng, trong khi ngủ hay thức, tri kiến luôn được tôn tại liên tục ở nơi 
minh". Do vậy vị náy đã day cho họ là: 

- thực hành khó hạnh khốc liệt nây thì sẽ tiêu mòn các ác nghiệp quá khứ. 

- hộ trì về thân, về lời và y ngay hiện tại là không tạo tác ác nghiệp vi lai. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





- nhờ sw thiêu đốt, sw chám dứt các nghiệp quá khứ, và không tạo các 
nghiệp mới, mới không có sự tiếp tục trong vị lai. 

Do sự không tiếp tục trong vi lai, các nghiệp được diét trừ; do nghiệp được 
diét trù, khó được diệt tri; do khó được diệt trừ, cảm tho được diệt trừ; do 
cám thọ được diệt trừ thì tắt cá khó dau sẽ được tiêu mòn”. 


2. Những câu vẫn hỏi của Đức Phật với nhóm Nigantha. 

Đức Phật đã nêu lén những câu hỏi với nhóm Nigantha nhu sau: 

- trong quá khứ, các người có biết rằng đã có mặt hay không có mặt ? 

- trong quá khứ, các người có biết rằng đã tạo ác nghiệp hay không tạo ? 

- các người có biết đã không làm các nghiệp như thế nào ? 

- các người có biết rằng “mức độ dau khổ như thé nào là đã trừ diệt ? mức 
độ dau khó như thé nào cán phải trừ diệt ? Hoặc là khi mức độ dau khó như 
thé nào đã được trừ diệt thì tắt cả dau khổ sẽ được trừ diét 2°”. 

- các nguoi có biét và sw doan trir trong hién tai các Bát T. hién Pháp và sw 
thành twu các Thién Pháp ? 

- khi tất cả những điều được nêu trên mà các Nigantha hoàn toàn không biết 
thì cũng ví nhw những kẻ săn bắn ở đời, với hai bàn tay dám máu, làm các 
nghiệp dit, được tái sanh trong loài người và những hạng ấy có di xuất gia 
trong hàng ngũ Nigantha hay không ? 


3. Biện thuyết của nhóm Nigantha và lời giải thích của Đức Phật. 

a. Nhóm Nigantha cho răng “Hạnh Phúc phải thành tựu nhờ sự đau khổ, 
không phải nhờ vào hạnh phúc”. Và lý luận với sự dẫn chứng so sánh ràng 
Vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Đức Phật. 

b. Đức Phật nêu câu hỏi nhu là lời giải thích với nhóm Nigantha “Ngài có 
thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sóng cám giác thuần túy lạc 
thọ trong suốt một ngày đêm hoặc trong suốt cả bảy ngày đêm; mà trong khi 
đó thi Vua Bimbisara không có thé làm được như váy ". 

Do vậy, quả thật là Đức Phật sống hạnh phúc hơn Vua Bimbisara. 


D. KÉT LUAN. 
Dứt thói Pháp Thoại, thanh niên Mahànama thuộc gióng ho Sakka, hoan hy 
tín thọ lời day của Đức Thé Tôn. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





15. KINH TU LUQNG (Anumüànasutta). 


(Discourse on Measuring in Accordance with). 


A. XUÁT XỨ: 

Dai Trưởng Lão MahàMoggallana sóng ở giữa những người thuộc dòng họ 
Bhagga, trú ngụ tại vườn Lộc Uyén, trong khu rừng Bhesakala tại núi 
Sumsumaragira cùng với Hội Chúng Ty Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHỚI: 

Pháp Thoại này do Đại Trưởng Lão MahàMoggallana khái thuyết đến Chư 
Tỳ Khưu Tăng, được xem như là Giới Bốn Tỳ Khưu Tăng và cán phải suy 
niệm ba lần trong ngày, để trau giồi Giới Hạnh thanh tịnh. 


C. 


I. 


CHÁNH KINH: 


Thé nào là mót vi Ty Khuu có tánh hanh khó nói, khó day báo 


(Dovacassakarana) ? 

Một vi Ty Khuu có lời thỉnh nguyện "Mong rằng Chư Tôn Giả nói với tôi, 
mong rằng tôi được Chư Tôn Giả nói !”. Nhưng nếu vị Tỳ Khưu ấy là một 
người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham 
nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy thì các vị đồng Phạm 
Hanh nghĩ rằng ^vi Ty Khưu ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng Tỳ Khưu ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy”. 


Thé nào là những tánh khiến vị Ty Khưu ấy trở thành khó nói ? 


mo p0 Đ 


— 
© 


bi Ác Duc chi phói, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. 
Lại nữa, khen mình chê người (Attukkamsaka Paravambhi), như vậy .. 


. Lai nữa, bị phán nộ chi phôi, như vậy .... 
. Lại nữa, vì phán nộ làm nhân trở thành người có sự hiểm hận, như vậy .. 
. Lai nữa, từ sự phán nộ dân dén sự cô châp, như vậy ... 


Lại nữa, từ sự phân nộ nên thôt ra những lời liên hệ đên phân nộ, như vậy 


. Lai nữa, khởi tâm chống đối lại vị Tỳ Khưu buộc tội mình, như vậy ... 
. Lại nữa, trở lại chỉ trích vị Tỳ Khưu đã buộc tội mình, như vậy ... 


Lại nữa, trở lại chât vân vị Tỳ Khưu đã buộc tội mình, như vậy ... 


. Lại nữa, tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân đê, đê 


lộ sự phân nộ, sân hận và bât mãn của mình, như vậy ... 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








11. Lai nữa, không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vi Ty Khưu 
đã buộc tội, như vậy ... 

12. Lai nữa, hư ngụy (Makkhi) và não hai (Palàsi), như vậy ... 

13. Lại nữa, tật đồ (Zssuki) và bón xén (Macchari), như vậy, 

14. Lại nữa, lừa đảo (Satha) và lường gạt (Màyàv)), như vậy . 

15. Lai nữa, cương nganh (Thaddha) và kiêu man (Atimàni), ils vậy. 

16. Lại nữa, chấp trước thé tục (Àdhànagàhì), có chấp tư ET 
(Sanditthiparàümàsi), tánh khó hành xà (Duppatinissaggiya), nhu vậy là 
một tánh khó nói. 

Nhu váy, những điều vừa kê trên gọi là những tánh khiến trở thành khó nói. 


II. Thé nào là một vị Tỳ Khưu có tánh hanh dễ nói, dé dạy bảo (Sova - 
cassakaranad) ? 

Một vị Tỳ Khưu không có lời thỉnh nguyện "Mong rằng Chư Tôn Giả nói 
với tôi, mong ràng tôi được Chư Tôn Giả nói !”. Và néu vi Tỳ Khưu ấy là 
một người dé nói, dày đủ những tánh khiến người ấy trở thành dé nói, kham 
nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng day thì các vi đồng Phạm Hạnh nghĩ 
rằng “vị Ty Khưu ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng Tỳ Khưu ấy dáng được. 
giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy ”. 


Thé nào là những tánh khiến vị Ty Khưu ấy trở thành dé nói ? 

1. không bị Ác Dục chi phối, như vậy là một tánh khiến trở thành dé nói. 

2. Lại nữa, không khen mình chê người, 

3. Lại nữa, không bị phàn nộ chi phối, .... 

4. Lại nữa, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có sự hiém hận, ... 

5. Lại nữa, không từ sự phẫn nộ nên dẫn đến không có su có chấp, _ 

6. Lại nữa, không từ sự phẫn nộ nên không thốt ra những lời liên hệ đến 
phẫn nộ, như vậy 

7. Lại nữa, không chống đối lại vị Ty Khưu buộc tội minh, như vậy ... 

9. Lại nữa, không trở lại chỉ trích vị Ty Khuu đã buộc tội minh, như vậy ... 

9. Lại nữa, không trở lại chất vẫn vị Ty Khuu đã buộc tội mình, nhu vậy ... 

10. Lại nữa, không tránh né vẫn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra 
ngoài vẫn đề, không để lộ sự phẫn nộ, không có sự sân hận và bất mãn của 
mình, như vậy .. 

11. Lại nữa, sẽ giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị Tỳ Khưu đã 
buộc tội, như vậy . 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





12. Lai nữa, không hư nguy và không não hai, nhu vậy ... 

13. Lại nữa, không tật đồ và không bỏn xẻn, như vậy, 

14. Lại nữa, không lừa đảo và không lường gat, như vậy... 

15. Lại nữa, không cương nganh và không kiêu mạn, nhu vậy... 

l6. Lại nữa, không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành 
xả, như vậy là một tánh dé nói. 

Nhu vậy, những điều vừa ké trên goi là những tánh khiến trở thành dé nói. 


III. Một vị Tỳ Khuu cần phải tư lượng (Anumàna) tự ngã với tự ngã. 

1. Vị Tỳ Khưu cần phải tư lượng như sau: “Người náy có tâm ác duc, bị ác 
đục chỉ phối nên ta không wa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta có 
tâm ác dục, bị ác dục chỉ phối thì các người khác cũng sẽ không ưa ta, không 
thích ta”. 

Do vậy, khi biết được như vậy, vị Tỳ Khưu cần phải phát tâm “Ta sẽ không 
có ác đục, sẽ không bi ác duc chi phối £ 

2. Lai nữa, cần phải tư lượng về “khen mình chê ngwuoi",.. 

3. Lai nữa, cần phải tư lượng về “có tám phán nộ, bi phán nộ chỉ phối ”,... 

4. Lại nữa, cần phải tu lượng về "phán nộ làm nhân trở thành nguoi có sw 
hiểm hận ”,.... 

5. Lại nữa, cần phải tư lượng về “sự phán nó dán đến sự có chấp ", ... 

6. Lai nữa, cần phài tu luong vé "sw phán nó nén thót ra nhítng loi lién hé 
dén phán HO uu 

7. Lai nữa, cần phải tu lượng về “khói tám chống đối lại vi Ty Khưu buộc 
tôi minh", ... 

8. Lại nữa, cần phải tư lượng về “#ở lại chỉ trích vi Ty Khưu đã buộc tội 

9. Lại nữa, cần phải tư lượng về “ở lai chất vấn vị Tỳ Khưu đã buộc tội 

10. Lai nữa. cần phải tư lượng về "tránh né vấn dé với một vấn dé khác, trả 
lời ra ngoài vấn dé, dé lộ sự phán nộ, sân hận và bát mãn của minh", ... 

11. Lại nữa, cần phải tư lượng về “không giải thích thỏa mãn hành động của 


2 


minh cho vị Ty Khưu đã buộc tội ”,.. 


2 


12. Lại nữa, cân phải tư lượng vé “ nguy và não hại”, ... 
13. Lại nữa, cán phải tư lượng vé “tât đồ và bón xén", . 
14. Lai nữa, cân phái tu lượng vé “lừa đảo và lường gat", ... 


15. Lai nữa, cán phái tu lượng vé “cương nganh và kiéu man", .. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 





16. Lai nữa, cần phải tu luong vé "Nguoi náy chấp trước thé tuc, có chấp tu 
kiến, tánh khó hành xả”, nên ta không ưa người ấy, không thích người áy. Và 
néu ta cháp truóc thé tuc, có cháp tu kiến, tánh khó hành xả thì các người khác 
cũng sẽ không ưa ta, không thích ta”. 


IV. Một vị Tỳ Khưu cán phải quán sát (Paccavekkhatabba) tự ngã với 
tự ngã. | 

1. Vi Ty Khuu cần phải quán sát như sau “Không biết ta có ác duc, có bi ác 
duc chi phối hay không ? ". 

- Khi quán sát và biết rằng “7a có ác duc và bi ác duc chi phói" thi vi Ty 
Khưu cần phải tinh tán đoạn trừ các Ác Pháp, Bất Thiện Pháp ấy. 

- Khi quán sát và biết răng "Ta không có ác duc và không bị ác duc chi 
phối ” thì vị Tỳ Khưu phải sống với Tâm Niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
Thiện Pháp. 

2. Lai nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có khen mình chê 
người hay không ? ". 

3. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có tâm phán nộ, bị 
phán nộ chỉ phối hay không ? ". | 

4. Lai nữa, cán phải quán sát nhu sau “Không biét ta có phán nó làm nhán 
trở thành người có sự hiểm hận hay không ? ". 

5. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có sự phán nộ dán đến 
sự có chấp hay không ? ". 

6. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có sự phân nộ nên thốt 
ra những lời liên hệ đến phán nộ hay không ? ". 

7. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có khởi tám chóng đối 
lại vi Ty Khưu buộc tội minh hay không ? ”. 

8. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có trở lại chỉ trích vị 
Ty Khưu đã buộc tội minh hay không us 

9. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có trở lại chất vấn vị 
Ty Khưu đã buộc tội mình hay không ? ". 

10. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có tránh né vấn dé với 
một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn dé, dé lộ sự phán nó, sán hán và bát 
mãn cua minh hay không ? ". 

11. Lai nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có giải thích thỏa mãn 
hành động của minh cho vị Ty Khưu đã buộc tội hay không 2”. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











12. Lai nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có hư nguy và não 
hại hay không ?”” 

13. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có tật đồ và bón xẻn 
hay không ? ". 

14. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có lừa đảo và lường 
gạt hay không ?”. 

15. Lại nữa, cần phải quán sát như sau “Không biết ta có cương ngạnh và 
kiêu mạn hay không ?”. | 

16. Lại nữa, càn phải quán sát nhu sau “Không biết ta có chấp trước thể tục, 
có chấp tư kiến, tánh khó hành xả hay không ? ". 

- Khi quán sát và biết rằng “Ta có chấp trước thé tục, có chấp tư kiến, tánh 
khó hành xả” thì vị Tỳ Khưu cần phải tỉnh tấn đoạn trừ các Ác Pháp, Bất 
Thiện Pháp ấy. 

- Khi quán sát và biết rằng “Ta không có chấp trước thé tục, có chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả” thì vị Tỳ Khưu phải sống với Tâm Niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học các Thiện Pháp. 

Như thế, nếu trong khi quán sát và thấy rõ rằng tất cả các Ác Pháp, Bát 
Thiện Pháp chua được đoạn trừ trong nói tâm, thi vi Ty Khuu càn phài tinh 
tán đoạn trừ các Ác Pháp, Bát Thiện Pháp ấy. Và nếu quán sát thấy rõ rằng tất 
cả các Ác Pháp, Bát Thiện Pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì vị Ty 
Khưu sống với Tâm Niệm hoan hy, ngày đêm tu học Thiện Pháp. 

Ví như một người nam hay nữ trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự 
quán sát diện mạo của mình trong tám gương sach sẽ và trong suốt, hay trong 
một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay ué nhiễm trên 
gương mặt, thì người ấy tinh tán loại trừ bui bặm hay ué nhiễm ấy. Nếu thấy 
không còn bụi bặm trên mặt của mình, thì vị ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng “Thật sự 
ta được điều tốt dep, thật sự ta được sự thanh tinh". 


D. KẾT LUẬN: 
Dứt thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Dai 
Trưởng Lão MahàMoggallana. 


Chu thích: 

1. Dovacassakarana: khó day bảo, khó nói, nan giáo (unruliness, indocility, 
bad conduct, fractiousness, contumacy, stubbornness, obstinacy). 

2. Attukkamsaka Paravambhi: tự tán hủy tha, khen minh chê người. 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 














IÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





3. Makkhi: giém pha lời nói của người khác, nói xấu người, hư nguy 
(concealing, hypocritical, harsh, merciless). 

4. Palási: não hai, xác xược, kiêu ky, làm ra vé (spiteful, unmercifüul, 
malicious). 

5. Issuki: tật đỗ, ganh ty, khó chịu (envious, jealous). 

6. Macchari: bón xén, xan tham, hà tiện, lận sát (niggardly, envious, selfish, 
greedy). 

7. Sàtha: lừa đảo, sự gian xảo, sự giả dối (craft, treachery). 

8. Máyàvi: lường gat, giả dói, làm tró quy thuát, tró müa rói, giáo hoat, quy 
kế, mê hoặc (deceitful, hypocritical). 

9. Thaddha: cương nganh, cương kiện (hard, rigid, hardened, obdurate, 
callous, selfish). 

10. Atimàni: kiêu mạn, ngã man, kiêu căng (pride, arrogance, one who is 
proud). 

11. Adhànagáhi: chấp trước thé tục, cứng đầu (holding one's own place, 
obstinate). 

12. Sanditthiparàmási: có cháp tw kién (infected with worldliness). 

13. Duppatinissaggiya: tánh khó hành xả, khó bỏ, chấp né, chấp nhất, khó 
xa lánh. 

14. Sovacassakarand: dé dạy, di giáo, dé bảo, vâng lời (suavity, obedience). 

15. Anumàna: tu lượng, tỷ lượng, su suy diễn, điều luận ra, điều suy luận 
(inference). 

16. Paccavekkhatabba: phản cung tu tinh, suy nghi, xem xét lại, suy quán, 
sự suy xét lai (fo consider, to review, to contemplate). 


16. KINH TÀM HOANG VU (Cetokhilasutta). 
(Discourse on Mental Barrenness). 


A. XUẤT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHÔI: 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Pháp Thoại này được Đức Phát khải thuyết đến hàng Thánh Thinh Văn dé tử 
nên tu tập mười lăm Pháp, để có đủ khả năng thành tựu Chánh Giác, có đủ 
khả năng dé dat thành vô thượng an ổn, vượt thoát khỏi các ách phược. 


C. CHÁNH KINH: 

Vị Tỳ Khưu nên tu tập mười lăm Pháp để có đủ khả năng thành tựu Chánh 
Giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, vượt khói các ách phược. 
Mười lăm Pháp đó là: 

1. Diệt trừ năm Tâm hoang vu, 

2. Đoạn tận năm Tâm triền phược, 

3. Tu tập Tứ Thần Túc và 

4. Nỗ lực tinh cần. 


I. Thé nào là năm Tám hoang vu (Cetokhilà) chưa được diệt trừ ? 

1. Vị Tỳ Khưu có sự nghi ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không 
có thỏa mãn. 

2. Vị Tỳ Khưu có sự nghi ngờ Giáo Pháp, do dự, không quyết đoán, không 
có thỏa mãn. 

3. VỊ Tỳ Khưu có sự nghi ngờ Tăng Đoàn, do dự, không quyết đoán, không 
có thỏa mãn. 

4. Vị Tỳ Khưu có sự nghi ngờ các điều Học loi do dự, không quyết đoán, 
không có thỏa mãn. 

5. VỊ Tỳ Khưu có sự phẫn nộ đối với các vị đồng phan Hanh, khóng có 
hoan hy, có Tâm tư chống đối, cứng rắn. 

Khi vị Tỳ Khưu có những năm Tâm hoang vu như trên, thì Tâm của vị Tỳ 
Khuu này không hướng về nỗ lực, chuyên cán, kiên trì, tinh tán. Nhu vậy là 
năm Tâm hoang vu chua được diệt trừ. 


II. Thế nào là năm Tâm triền phược chưa được đoạn tận 2 

1. VỊ Ty Khuu có sự tham ái, có sự dục cầu, có sự ái luyến, có sự khao khát, 
có sự nhiệt não, có sự khát ái đối với những duc vọng. 

2. Vi Ty Khuu có sự tham ái, có sự dục cầu, có sự ái luyến, có sự khao khát, 
có sự nhiệt não, có sự khát ái đối với tw thân. 

3. VỊ Ty Khuu có sự tham ái, có su dục cầu, có sự ái luyến, có sự khao khát, 
có sự nhiệt não, có sự khát ái đối với sắc pháp. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


4. Vị Ty Khuu ăn cho đến thỏa thê, cho đến chứa dày bung, sóng thiên nặng 
về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về hôn trầm thụy miên. 

5. Vị Tỳ Khưu sống Phạm Hạnh với mong cầu được sanh Thiên Giới với ý 
nghĩ “Ta với giới nẩy, với hanh náy, với khó hạnh nây hay với Phạm Hạnh 
nây sẽ được sanh làm Thiên Tử nầy hay Thiên Tử kia”. 

Khi vị Tỳ Khưu có những năm Tâm triền phược như trên, thì Tâm của vị Tỳ 
Khưu này khóng huóng vé nó luc, chuyén càn, kién tri, tinh tán. Nhu vậy là 
năm Tâm trión phược chưa được đoạn tận. 

VỊ Tỳ Khưu chưa diệt trừ năm Tâm hoang vu, và vẫn chưa đoạn tận năm 
Tâm triền phược thì vị Tỳ Khưu này không thé lớn manh được, không thé 
trưởng thành, và không thé hưng thịnh trong Pháp Luật này được. 


IH. Thế nào là năm Tâm hoang vu đã được diệt trừ ? 

Ngược trở lại, vị Tỳ Khưu: 

1. Không có sự nghi ngờ với bậc Dao Su, ... 

2. Không có sự nghi ngờ với Giáo Pháp, ... 

3. Không có sự nghi ngờ Tăng Đoàn, ... 

4. Không có sự nghi ngờ các điều Học Pháp, T 

5. Không có su phẫn nộ đối với các vi dóng Pham Hanh, . 

Khi vi Ty Khuu không có những năm Tâm hoang vu nhữ ké trên, thì Tâm 
của vị Tỳ Khưu nầy hướng về sự nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tán. Nhu 
vậy là năm Tâm hoang vu đã được diệt trừ. 


IV. Thế nào là năm Tâm triền phược (Vinibandha) đã được đoạn tận ? 

Ngược trở lại, vị Ty Khưu: 

1. Không có sự tham ái, sự dục cầu, sự ái luyến, sự khao khát, sự nhiệt não, 
và sự khát ái đối với những duc vọng. : 

2. Khóng có su tham ái, su duc cầu, sự ái luyến, sự khao khát, sự nhiệt não, 
và sự khát ái đổi với tự thân. 

3. Không có sự tham ái, sự dục cầu, sự ái luyến, sự khao khát, sự nhiệt não, 
và sự khát ái đối với sắc pháp. 

4. Không ăn cho đến thỏa thê, cho đến chứa đầy bụng, sống thiên nặng về 
khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về hôn trầm thụy miên. 

5. Vị Tỳ Khưu sống Phạm Hạnh không mong cầu được sanh Thiên Giới với 
ý nghi "Ta với giới nầy, với hanh nây, với khó hạnh náy hay với Phạm Hạnh 
náy sẽ được sanh làm Thiên Tử nầy hay Thiên Tử kia”. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 


Khi vị Ty Khuu không có những năm Tâm trién phược như kế trên, thì Tâm 
của vị Ty Khuu nây hướng về sự nỗ lực, chuyên cần, kiên tri, tinh tán. Nhu 
vậy là năm Tâm trién phược đã duoc đoạn tận. 

Vị Tỳ Khưu đã diệt trừ năm Tâm hoang vu, và đã đoạn tận năm Tâm trién 
phược thì vi Ty Khưu này có thé duoc lón manh, truóng thành, và hung thinh 
trong Pháp Luật này duoc. 


V. Tu tập Tứ Nhu Y Túc câu hữu với Thiền Dinh. 

1. Vị Tỳ Khưu tu tập Duc Như Y Túc câu hữu với Thiên Dinh, tinh cần thực 
hành. 

2. Vị Tỳ Khưu tu tập Tinh Tấn Như Y Tác câu hữu với Thiên Định, tinh cần 
thực hành. 

3. VỊ Ty Khuu tu tập Tám Như Ý Túc câu hữu với Thiên Định, tinh cần 
thực hành. 

4. Vị Ty Khưu tu tập Thám Như Y Túc câu hữu với Thiên Dinh, tinh cần 
thực hành. 

5. Ké cả sự nỗ lực tinh cần tu tập (Ussolhi) là Pháp thứ năm. 


Ví như có một con gà mái đang ấp với khoảng tám, mười hay mười hai cái 
trứng, với sự khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thì cho dù gà mái không khởi lên 
sự mong ước "Mong rằng những gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng 
với móng chân nhọn của chúng, hay với cái mỏ của chúng, có thé thoát ra một 
cách yên őn”. Thì những con gà con ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân nhọn của chúng, hay với cái mỏ của chúng và có khả năng thoát ra một 
cách yên Ổn. 

Cũng như vậy, vị Ty Khuu đã dày đủ mười lăm Pháp, đó là diệt trừ năm 
Tâm hoang vu, đoạn tận năm Tâm triển phược, tu tập Tứ Như Ý Túc và kế cả 
sự nỗ lực tỉnh cần, thì có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để thành tựu 
Chánh Giác, và có đủ khả năng dé đạt thành vô thượng an ổn, vượt khỏi các 
ách phược (Yogakkhema). 


D. KÉT LUẬN. 
Düt thời Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời day của Đức 
Thế Tôn. 


Chu thích: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I— VOLUME I 








1. Cetokhilà: hoang vu, láng phí, hoang phí, bó hoang, khóng cán thiét, vó 
bó, bỏ lỡ, bỏ phí (fallowness, waste of mind). 

2. Vinibandha: triền phuoc, su gán bó, su dán chát, su ràng buóc, su cót 
trói, su quyén luyén (bondage, attachment). 

3. Ussolhi: nỗ luc tinh cần (exertion). 

4.Yogakkhema: vượt thoát khói các ách phược, những sự ràng buộc 
(release from the attachments). 


17. KINH AN TRU RỪNG GIÀ (Vanapatthasutta). 
(Discourse on the Forest Grove). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nầy cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Savatthi). 


B. DUYÊN KHỚI: 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đến hàng Thánh Thinh Văn đệ tử 
về tu tập Pháp môn an trú rừng già, cũng như an trú kề cận với một người nào, 
đem lại vô thượng an ồn, vượt thoát khỏi mọi ách phược, chứng đạt những 
Pháp cần chứng đạt. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Tu tập Pháp môn an trú đối với rừng già. 

1. Có hai loại khu rừng già không nén sóng. 

a. Vi Tỳ Khưu sóng tại một khu rừng, cần phải suy nghĩ "tai khu rừng náy, 
không được an trú sự chu niệm, tâm không được định tĩnh, không được đoạn 
trừ các Lậu Hoặc, không được an ồn, không vượt thoát khỏi các ách phược, 
không được chứng đạt các Pháp cán chứng đạt, và Tứ Vật Dung lại kiếm 
được một cách khó khăn 

Như vậy, vị Tỳ Khưu nây phải từ bỏ khu rừng ấy, không được ở lại, cho 
dù ngay lúc đó là ngày hay là đêm. 

b. Vi Ty Khuu sống tại một khu rừng, cần phải suy nghĩ như sau “tai khu 
rừng nây, cho dà Tứ Vật Dụng kiếm được một cách khó khăn, nhưng không 
phải vì Tứ Vật Dụng mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỉ 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


vi tại khu rừng náy, Tâm ta không được an trú sự chú niệm, tâm không được 

định tĩnh, không được đoạn trừ các Lậu Hoặc, không được an ồn, không vượi 

thoát khỏi các ách phược, không được chứng đạt các Pháp cán chứng đạt”. 
Như vậy, vị Ty Khưu náy phải từ bó khu rừng ấy, không được ở lại. 


2. Có hai loại khu rừng già cán nén sóng. 

a. Vị Ty Khuu sống tại một khu rừng, cần phải suy nghi nhu sau "tai khu 
rừng nây, với Tứ Vật Dụng kiếm được một cách khó khăn, nhưng không phải 
vì Tứ Vật Dụng mà ta xuất gia, từ bó gia dinh, sóng không gia đình. Chỉ vì tại 
khu rừng náy, Tám ta duoc an tru sự chú niệm, tâm được dinh tinh, được 
đoạn trừ các Láu Hoặc, vô thượng an ồn, vượt thoát khỏi các ách phược, 
được chứng dat các Pháp cần chứng dat ". 

Như váy, vi Tỳ Khưu náy phái ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. 

b. Vị Tỳ Khuu sống tại một khu rừng, cần phải suy nghi như sau “tai khu 
rừng náy, Tám ta được an tru sw chú niệm, tám duoc dinh tinh, được đoạn trừ 
các Láu Hoặc, vô thượng an ồn, vượt thoát khỏi các ách phược, được chứng 
đạt các Pháp cần chứng đạt, và Tw Vật Dụng lại kiếm được một cách không 
khó khán". 

Như váy, vị Ty Khưu náy phải ở lại khu rừng y cho đến trọn đời, không 
được rời bỏ. 

Tương tự như trên, khi vị Tỳ Khưu sống tại một làng nào, sống tại thị trán 
nào, sóng tai môt dó thi nào, sóng tai môt quốc gia nào hoặc sống cận kề với 
một người nào. 


H. Tu tập Pháp môn an trú đối với người. 

1. Có hai hạng người không nên sóng kê cận. 

a. Vị Ty Khuu sống kề cận với một người nào, cần phải suy nghĩ “với người 
nây, Tâm ta không được an trú sự chủ niệm, tâm không được định tĩnh, không 
được đoạn trừ các Lậu Hoặc, không được an ồn, không vượt thoát khói các 
ách phược, không được chứng đạt các Pháp cán chứng dat, và Tw Vật Dung 
lai kiém duoc mót cách khó khán". 

Như vậy, cho dù ngay lúc đó là ngày hay là đêm và cũng không cán phái 
xin phép, vị Tỳ Khưu náy phái từ bó người ấy, không cán phái sóng kê cận. 

b. Vi Ty Khưu sống kề cận với một người nào, cần phải suy nghĩ như sau 
“với người ndy, cho dù Tứ Vật Dụng kiếm được một cách khó khăn, nhung 
không phải vi Tứ Vát Dụng mà ta xuất gia, từ bó gia dinh, sống không gia 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 








dinh. Chi vì sóng kê cán với người náy, Tám ta không được an trú sự chú 
niệm, tâm không được dinh tĩnh, Không được đoạn trừ các Lâu Hoặc, không 
được an ôn, không vượt thoát khỏi các ách phược, không được chứng đạt các 
Pháp cán chứng dat". 

Như vậy, vi Ty Khiru náy phái tir bó NEHOL y, không cán phái xin phép, 
khóng cán phái sóng ké cán. 


2. Có hai hang người cán nén sóng kê cận. 

a. Vi Ty Khuu sống kể cận với một người nào, cán phái suy nghi nhu sau 
“tới người náy, cho dù Tứ Vật Dụng kiếm được một cách khó khăn, nhưng 
không phải vì Tứ Vật Dụng mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
dinh. Chi vi sóng kê cán với nguoi náy, Tám ta được an trú sw chu niệm, tám 
được định tinh, được đoạn trừ các Láu Hoặc, vô thượng an ồn, vượt thoát 
khỏi các ách phược, được Chứng đạt các Pháp cần chứng dat". 

Như vậy, vị Ty Khưu phải sống kê cận với người áy, không được bó di. 

b. Vi Ty Khuu sóng ké cán vói mót nguói nào, càn phái suy nghi nhu sau 

“với người nây, Tám ta được an tru sự chu niệm, tâm được định tĩnh, được 
đoạn trừ các Lâu Hoặc, vô thượng an ồn, vượt thoát khỏi các ách phược, 
được chứng đạt các Pháp cần chứng đạt, và Tứ Vật Dụng lại kiếm được một 
cách không khó khán". 

Như váy, vị Ty Khưu náy phải trọn đời sống kê cận với người ấy, không 
được bỏ đi, cho dù có bị xua đuổi. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chu thích: 

1. Vanapattha: an trú trong rừng già, chỗ ở xa trong rừng sâu (a place far 
away in the forest). 


18. KINH MẬT HOÀN (Madhupindikasutta). 
(Discourse of the Honey — ball). 


A. XUẤT XÚ: 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 





Đức Phật sống ở giữa các vi dòng ho Thích Ca (Sakka), tại thành Ca Ty La 
Vệ (Kapilavatthu) trong vườn Nigrodharama. Sau khi Đức Phật gặp gỡ với 
một Du Sĩ ngoại đạo với cây gậy cầm tay thuộc dòng Thích Ca tại khu rừng 
Đại Lâm với những lời hy luận của vị Du Sĩ này, Đức Phật đã đi đến khu 
vườn Nigrodha khải thuyết một Pháp Thoại với Chư Tỳ Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHÓI: | 

Pháp Thoai này được Đức Phật khái thuyết một cách văn tắt đến Chư Tỳ 
Khưu Tăng và được Đại Trưởng Lão Mahàkaccana giải thích một cách đầy 
đủ, là do bởi những hý luận vọng tưởng của vị Du Sĩ ngoại đạo với cây gậy 
cầm tay thuộc dòng Thích Ca đã nói với Đức Phật khi Ngài đang ngồi nghỉ 
trưa dưới gốc cây Beluvatthika, trong rừng Dai Lâm (Mahàvana). 


C. CHÁNH KINH: 

Du Si ngoại đạo với cây gậy cám tay (Dandapàni) thuộc dòng Thích Ca đã 
nói với Đức Phật nhu sau “Sa Món có quan điểm như thé nào (Kimvádi), đã 
giảng thuyết những chỉ (Kimakkháyi) ? " 

Đức Phật đã trả lời "Náy Hiển Giá, theo lời day của Ta, thì trong thé gian 
với Chw Thiên, Màra, và Phạm Thiên, cùng với các Sa Món, Bà La Môn, Chư 
Thiên và Nhán Loại, không có tranh luận một ai ở đời (Na kenaci loke 
viggayha titthati), các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà La Món (Brahmana) 
sống không bi Dục triển phược, không có nghỉ ngờ do dự, với mọi hồi quá 
đoạn diệt (Chinnakukkucca), không có Tham Ái đối với Hữu và Phi Hữu. 
Náy Hiển Giá, như váy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta giảng day ". 

Khi nghe nói vậy, Du Sĩ ngoại đạo với cây gậy cầm tay đã lắc đầu, liếm 
lưỡi, với trán nỗi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi bỏ đi. 


I. Đức Phật khải thuyết một cách vắn tắt đến Chư Tỳ Khưu Tăng. 

Đức Phật đã thuật lại cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Ngài và Du Sĩ ngoại đạo 
đến Chư Tỳ Khưu Tăng, và được Chư Tỳ Khưu thỉnh cầu Ngài giải thích cho 
được rõ ý nghĩa về câu trả lời của Ngài. Và Đức Phật đã giải thích một cách 
văn tắt như sau: 

- Do bất cứ nhân duyên gi, một số hy luận vọng tưởng (Papancasannà - 
sankhà) ám ảnh một người. Nếu ở đây không có điều chi đáng tùy hy, dáng 
đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận về Tham Tùy Mién, 
Sân Tùy Mién, Kiến Tùy Miên, Nghi Tùy Miên, Man Tùy Miên, Hữu Ái Tùy 








BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











Mién, Vó Minh Tüy Mién. Cüng vói su doan tán cháp truong, cháp kiém, dáu 
tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ và vong ngữ. Và cũng 
chính ở đây, những Ác Pháp và Bát Thiên Pháp này đều được tiêu diệt, không 
còn dư tàn. 

Dứt lời thuyết giảng nhu thế, Đức Phật từ chỗ ngồi, đứng dậy và bước vào 
Hương Thất. 


II. Sự giải thích đầy đủ chỉ tiết của Đại Trưởng Lão Mahàkaccana. _ 

Thế rồi Chư Tỳ Khuu Tăng đã đi đến thỉnh cầu Đại Trưởng Lão 
Mahàkaccana giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy của Đức Phật đã nói lên 
một cách văn tắt và không được giải thích rõ ràng ý nghĩa. 

1. Trước tiên, Đại Trưởng Lão Mahàkaccana có lời khuyên bảo với Chư 
Ty Khưu Tăng: 

-“Ví như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi 
cây, đi đến một cây to lớn đứng thắng và có lõi cây. Người nầy bỏ qua rễ, bỏ 
qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá. Cũng như vậy, hành 
động của Chư Hiền Giả, đứng trước mặt Đức Thế Tôn, quý vị đã bỏ qua Đức 
Thế Tôn, lại nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa nầy. Chư Hiền Giả nên 
biết, Đức Thế Tôn biết những gì cần biết (Jànam jànàti), thấy những gì cần 
thấy (Passam passati). Ngài dà thành vi có mát (Cakkhubhüto), trở thành vi 
có Trí (INànabhüto), trở thành Chánh Pháp (Dhammabhüto), trở thành 
Brahma (Brahmabhuto), vi Thuyét Giá, vị Diễn Giả, vị dem lại muc tiêu, vi 
trao truyền sự bất tử, vị Pháp Chủ (Dhammassàmi), Như Lai (Tathàgato). 
Quy vi phải tùy thời hỏi Đức Thế Tôn vé ý nghĩa này, và những gì Đức Thé 
Tôn giải thích cho quý vị, thì quý vị hãy như vậy thọ trì”. 


2. Lời thỉnh cầu của Chư Ty Khưu đến Dai Trưởng Lão Mahàkaccana: 

- “Quả düng thật như vậy, lời của Tôn Giả vừa nói. Tuy nhiên, Tôn Giả 
Mahàkaccana đã được Đúc Thế Tôn tán thản, được các đồng Phạm Hạnh có 
Trí Tuệ kính trọng, và Tôn Giả Mahàkaccana có thể giải thích rộng rãi y 
nghĩa của lời giảng day được Đức Thé Tôn nói lên một cách ván tắt và không 
giải thích rõ ràng y nghĩa. Mong rằng Tôn Giả Mahàkaccana hãy giải thích 
và không có điều chỉ là bất kính ”. 


3. Sw giái thích đây đủ chỉ tiết của Dai T. rưởng Lão Mahàkaccana: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 








- Do sự gặp gỡ của ba Pháp, là Luc Cán, Luc Trần và Lục Thức, được goi là 
Xúc. Do duyên từ Xúc nên có Thọ. Những gì có Thọ thì có Tưởng. Những 
gì có Tưởng thì có Suy Tầm. Những gì có Suy Tầm thì có hý luận vọng tưởng 
ám ảnh một người, đối với Lục Trần do từ Lục Thức nhận thức, quá khứ, vị 
lai và hiện tại. 

- Su kiện nầy được xảy ra, là khi nào có sự chú niệm (Sati) vào Lục Căn, 
Lục Trần và Lục Thức, thì có sự thi thiết của Xúc (Phassapannattiyà) được 
hiển lộ. Do có sự chú niệm vào sự thi thiết của Xúc thì sự thi thiết của Thọ 
được hiển lộ. Do có sự chú niệm vào sự thi thiết của Thọ (Vedanàpannattiyà) 
thi sự thi thiết của Tưởng (Sannàpannattiyà) duoc hiển lộ. Do có sự chú 
niệm vào sự thi thiết của Tưởng thì sự thi thiết của Suy Tầm được hiên lộ. Do 
có sự chú niệm vào sự thi thiết của Suy Tầm ( Vitakkapannattiyà) thi sự thi 
thiét cüa su ám ánh mót só hy luận vong tưởng được hién lộ. 

- Này Chư Hiền Giả, đối với lời dạy được Đức Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt và nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến nơi Đức Thế 
Tôn trú ngụ, sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa nầy. Đức Thế Tôn giải đáp như thế 
nào thì hãy như vậy thọ tri. 


4. Sw xác định của Đức Phật vé lời giải thích của Đại Trưởng Lão 
Mahàkaccana: 

- Này Chư Ty Khưu, Tôn Giả Mahàkaccana là bậc Hiền Trí, là bậc Đại Tuệ. 
Nếu các người hỏi Ta về ý nghĩa nầy thì Ta cũng trả lời y như Mahàkaccana 
đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời dạy ấy, và hãy như vậy thọ trì. 


5. Trưởng Lão Ànanda vẫn hỏi Đức Phật về tên gọi của Pháp Thoại náy: 

- Ví như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật 
(Madhupindika), cử mỗi miếng VỊ åy được ném, cứ mỗi miếng VỊ åy duoc 
thuóng thüc vi ngot thuần nhất (4secanaka). Cũng nhu vậy, vị Ty Khuu có 
tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa Pháp môn này với Trí Tuệ, cứ 
mỗi phần VỊ åy được thưởng thức su hoan hy, được thưởng thức sự thoái mái 
tâm trí. Kính bạch Đức Thế Tôn, Pháp món nây tên gọi là chi ? 

- Do váy, này Ànanda, Pháp môn này được gọi là Pháp môn Mật Hoàn 
(bánh mát) và hãy nhu vậy tho trì. 


D. KÉT LUÂN. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Dứt thời Pháp Thoại, TP Lão Ánanda hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thé Tôn. 

Chu thích: 

1. Mahàvana: dai lâm gần thành Ca Tỳ La Vệ, là một khu rừng hoang, 
không trồng trọt chạy dài đến chân núi Hymalaya. Khác với đại lâm gân 
thành Vesalì, là một khu rừng thiên nhiên, vừa là khu rừng nhân tạo. 

2. Dandapàni: cây gậy cầm tay, tay cầm gậy (carrying a staff in one's 
hand), vị nầy cầm cây gậy trong tay tuy rằng chưa già. Về sau vị náy di theo 
Devadatta. 

3. Kimvádi: có quan diém nhu thé nào (Kimditthiko — holding what view?). 

4. Kimakkhàyi: trình bày những chi 2 nêu ra những gì ? 

5. Na kenaci loke viggayha titthati: “Ta không có tranh luận với đời, nhưng 
đời tranh luận với Ta", và có một nghĩa khác nữa là “Một vi thuyết Chánh 
Pháp không tranh luận với một ai, nhưng vị thuyết Phi Pháp tranh luận về 
những vấn đề về Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã”. 

6. Brahmana: Bà La Môn, người thuộc dòng Bà La Môn (a man of the 
Brahman caste), ở đầy có ý nghĩa là vi đã đoạn trừ các Lậu Hoặc. 

7. Chinnakukkucca: kết hợp bòi hai từ ngữ Chinna là cắt đứt (to cut), phá 
hủy (to destroy), bẻ gãy (to sever) và từ ngữ Kukkucca là phóng tâm, su hói 
hán, ngàn ngai, do du (remorse, scruple, worry). Và nhu thé, có y nghia là 
đoạn diệt mọi sự hối hận, lo ngại. 

8. Papancasannàsankhà: vọng tưởng hy luận (idea of obsession, sign or 
characteristic of obsession, idea dfixed, illusion). 

9. Jànam jànáti: sự liễu tri điều cần liễu tri (knowing or knowdable, 
understandable). 

10. Passam passati: thấy rõ điều cần thấy rõ (seeing, one who sees).. 

11. Cakkhubhùfo: bậc có Chánh Kiến, (possessor of right understanding). 

12. Nànabhüto: bậc Trí Tuệ (having become seeing and VM being 
wise). 

13. Dhammabhito: bậc Chánh Pháp (having become the Dhamma, 
righteousness incorporated, said of the Buddhas). 

14. Brahmabhiüto: bậc Tôi Cao (most excellent being, divine being, said of 
the Buddha, said of Arahants). 

15. Dhammassàmi: bậc làm chủ Giáo Pháp (the Lord of Norm — vi Pháp 
Chu). l 


BIÊN SOAN: BHIKKHU PASĀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





16. Tathàgato: Nhu Lai (one who has gone so, the Enlightened One). 

17. Sati: niệm, ghi nhớ, sự chú tâm (memory, mindfulness). 

18. Phassapannattiyà: su thi thiét cüa Xúc, su thi hành và kiến thiết cho 
hiện bày rõ ràng. 

19. Vedanàpannattiyà: sự thi thiết của Tho. 

20. Sannàpannattiyà: sự thi thiết của Tưởng. 

21. Vitakkapannattiyà: sự thi thiết của suy tầm. 

22. Madhupindika: bánh trộn bằng bột mật (a ball of T mixed with 
honey), mót loai bánh ngot, hay duóng làm thành món án. 

23. Asecanaka: thuàn nhát, khóng càn thém gi vào, nghia là hoàn toàn dày 
đủ, tự mình tròn đủ và vui thích (full and delicious in itself). 


19. KINH SONG TÂM (Dvedhüàvitakkasutta). 
(Discourse on the Twofold Thought). 


A. XUẤT XÚ: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giáng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khưu Tăng 
tai Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (SSavatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết vì lòng thương tưởng Hội Chúng 
Tăng, khuyến khích Chư Tỳ Khưu nên biết suy nghĩ và tu tập theo con đường 
chân chánh (Chánh Đạo) và xa lánh con đường nguy hiểm (7à Dao). Và Đức 
Phật nêu lên những điều lợi ích và sự nguy hại về hai con đường này. 


C. CHÁNH KINH. 

Trước khi chứng đắc Quả vi Chánh Dáng Giác, khi Ngài hãy còn là Bồ Tát, 
Đức Phật đã có những suy nghĩ vé “hai con đường Tám Cáu", đó là: 

1. Con đường Tâm Câu với ba Pháp Bất Thiện: Tham Dục Tầm Cầu 
(Kàmavitakka), Sân Hân Tầm Cầu (Byàpàdavifakka) và Oán Đối Tầm Cầu 
(Vihimsàvitakka). (tương tự với bài Kinh thứ 2, Kinh Tất Cả Lâu Hoặc). 

2. Con đường Tám Cầu với ba Pháp Thiện: Ly Tham Dục Tầm Cầu, Ly 
Sân Hán Tầm Cầu và Ly Oán Đối Tàm Cầu. - 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 





I. Tu tập dé trừ bó, xả ly và đoạn tán con duóngTàm Cầu thứ nhất. 

Và rồi Ngài đã sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và nhận biết: 

1. Khi Tham Dục Tầm Cầu khởi lên nơi Ta, thì tuệ tri rằng 

“ Se dua đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diét trừ Trí Tuệ, 
dự phần vào Phiên Não, không đưa đến Nip Bàn”. 

- Khi suy tu và "Tham Dục Tám Câu đưa đến tự hai" thì Tham Duc Tầm 
Cầu được biến mát. 

- Khi suy tư về "Tham Dục Tám Cáu đưa đến hại người” thi Tham Dục 
Tầm Cầu được biến mát. 

- Khi suy tư và "Tham Dục Tám Câu đưa đến hại cá hai" thì Tham Duc 
Tầm Cầu được biến mát. 

- Khi suy tư về “Tham Duc Tâm Cầu diét trừ Trí Tuệ, dự phần vào Phiên 
Não, không đưa đến N. ip Bàn" thì Tham Dục Tầm Cầu duoc bién mất. 

Như vậy, Ngài tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận Tham Duc Tầm Cầu. 


2. Tương tự như vậy với Sân Hán Tầm Cầu, Ngài đã sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và tiếp tục trừ bỏ, xả ly, và đoạn tận Sân Hận Tầm 
Cầu. | 

3. Tương tự như váy với Oán Đối Tầm Cầu, Ngài đã sống không phóng 
đật, nhiệt tâm, tinh cần, và tiếp tục trừ bỏ, xả ly, và đoạn tận Oán Đối Tầm 
Câu. 


H. Tâm khởi sanh theo khuynh hướng của sự suy tư và quán sát. 

Khi suy tư và quán sát vào vấn đề gì thì Tâm thường khởi sanh theo khuynh 
hướng của vấn đề ấy. 

1. Khi suy tw và quán sát vé Tham Duc Tám Cáu thi sé tir bó Ly Tham Duc 
Tám Câu. Khi Tám đã đặt nặng về Tham Duc Tám Câu thi Tâm khởi sanh có 
khuynh hướng về Tham Dục Tâm Cầu. 

2. Tương tự như vậy, với Sân Hán Tâm Cầu và Oán Đối Tâm Câu. 

Ví như vào cuối tháng mùa mưa của mùa Thu, khi lúa đã trổ hạt, một nguói 
. mục đồng chán giữ bó, cầm roi đánh các con bò bên náy, đánh bên kia, ché 
ngự chúng, ngăn chán chúng. Vi sao vậy ? Vi người mục đồng thấy được do 
bởi nhân duyên này, dua dén su chét, su tù tói, su dánh đập hay trách móc. 

Cũng nhu vậy, Ngài đã thấy sự nguy hại, sự ha liệt, sự phiền não của các 
Pháp Bát Thiện, và thấy sự viễn ly, sự lợi ích, và sự tịnh hóa của các Thiện 
Pháp. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





III. Tu táp trau giói và phát trién con đườngTầm Cầu thứ hai. 

Và rồi Ngài đã sống không phóng dát, nhiệt tâm, tinh cần, và nhận biết: 

1. Khi Ly Tham Duc Tầm Cầu (Nekkhammavitakka) khói lén noi Ta, thi 
tuệ tri răng “ không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hai cả hai, tăng trưởng Trí Tuệ, không dw phán vào Phiên Não, và đưa đến 
Nip Bàn”. | 

- Khi ngày dém luón suy tu vé "Ly Tham Duc Tám Cáu không đưa đến tự 
hại” mà có khởi sanh lên sự sợ hãi, đó không phải là do bởi nhân duyên nầy, 
mà do sự suy tư quán sát quá lâu, làm cho thân thể mệt mỏi, khiến Tâm bị 
chướng ngại, làm cho rất khó định tỉnh ( Uhanati) duoc Tám. Nhu thé, càn 
phải tự nội thân trấn an Tâm, và khi trấn an tinh được Tâm thi khiến có duoc 
nhất tâm và Tâm được định tĩnh. Vì sao vậy ? Vì để cho Tâm thoát khỏi 
chướng ngại. 


-2. Tương tự như vậy với Ly Sân Hán Tầm Cầu, Ngài đã sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và tiếp tục trau giói và phát trién theo phuong cách 
nhu trén. 


3. Tương tự như vậy với Ly Oán Đối Tám Câu, Ngài đã sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và tiếp tục trau giói và phát triển theo phương cách 
như trên. 


IV. Tâm khởi sanh theo khuynh hướng của sự suy tư và quán sát. 

l. Khi suy tư và quán sát vào vấn dé gi thì Tám thường khởi sanh theo 
khuynh hướng của vẫn dé ấy. 

a. Khi suy tư và quán sát về Ly Tham Duc Tâm Câu thì sẽ từ bó Tham Dục 
Tâm Câu. Khi Tâm đã đặt nặng về Ly Tham Duc Tám Cáu thi Tám khói sanh 
có khuynh hướng vé Ly Tham Dục Tám Cáu. 

b. Tương tự như vậy, với Ly Sân Hán Tâm Cầu và Ly Oán Đối Tâm Câu. 

Ví như vào cuối tháng mùa hạ, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một 
người mục đồng chăn giữ bò. Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở 
ngoài trời, nó có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và nó suy nghi “Đáy là 
những con bò”. 

Cũng như vậy, có việc cần phải làm, và Ngài đã suy nghi “Dây là những 
Pháp (Dhammoüà) ". 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJIHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








2. Có viéc cán phái làm, dó là trau giói tu táp. 

a. Và rồi, với Tâm tinh cần nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, 
bất loạn động, Thân được khinh an và bất động, Tâm được định tỉnh và 
chuyên nhất, ly Dục, ly Ác Pháp, ly Bát Thiện Pháp, Ngài đã tu tập và chứng 
đắc các tầng Thiền, từ So Thiền đến Tứ Thiên. 

b. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ nhất trong canh đầu 
tiên của đêm trước khi thành đạt Quả Chánh Dáng Giác, là Tức Mang Trí, và 
Ngài liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi 
Ngài sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

c. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ hai trong canh giữa 
của đêm trước khi thành đạt Quả Chánh Đẳng Giác, là Sanh Tir Trí, và Ngài 
liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diét, ánh sáng sanh, trong khi Ngài 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

d. Dẫn đắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ ba trong canh cuối 
cùng của đêm trước khi thành đạt Quả Chánh Đăng Giác, là Lậu Tán Trí, và 
Ngài thắng tri được sự trừ diệt Lậu Hoặc qua Tứ Đề, thắng tri được sự giải 
thoát “Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm xong. Không 
còn trở lai trạng thái này nta”. Và như thé, Ngài liéu tri Vó Minh diét, Minh 
sanh, bóng tói diét, ánh sáng sanh, trong khi Ngài sóng không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


Ví như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu, và có một 
đàn nai lớn sống gần một bên. Có một người di đến, không muốn chúng được 
lợi ích, không muốn được hạnh phúc, không muốn chúng được an ôn khỏi các 
ách nạn. Nếu có con đường nào được an ôn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, 
thì người ấy sẽ chán đóng con đường náy lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ 
đặt con mỗi đực và con mồi cái. Như vậy, sau một thời gian, đoàn nai lớn ây 
găp ách nąn và hao mòn dàn. 

Lai có một người di đến, muốn chúng được lợi ích, muốn được hạnh phúc, 
muốn chúng được an ôn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được an őn, 
duoc an toàn, dua dén hoan hy, thì nguói áy sé mó con duóng này, sé dóng 
con duóng nguy hiém lai, sé dem con mòi duc di và sẽ hủy bó (INàseti) con 
mói cái. Nhu váy, sau mót thói gian, dàn nai lón Ấy sẽ được tăng trưởng, 
hưng thịnh và thành tựu viên mãn. l 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











3. Giải thích ý nghĩa của ví du vira néu trén. 

- Hó nuóc lón thám sáu chi cho các duc vong. 

- Đàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tinh. 

- Con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn được hạnh phúc, 
không muốn chúng được an ôn khỏi các ách nạn, chỉ cho Ác Ma. 

- Con đường nguy hiểm chỉ cho con đường Tà Đạo có tám ngành, đó là Tà 
Kiến, Tà Tư Duy, Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng, Tà Tinh Tán, Tà Niệm và 
Tà Định. 

- Con mói đực chỉ cho Hy và Tham. 

- Con mói cái chi cho Vó Minh. 

- Con người muốn chúng được lợi ích, muốn được hạnh phúc, muốn chúng 
được an őn khói các ách nạn, chỉ cho Nhw Lai, bậc A La Hán, bậc Chánh 
Đăng Giác. 

- Con đường an ôn, an toàn, đưa đến hoan hy chỉ cho con đường Thánh 
Dao có tám ngành, đó là Chánh Kiến, Chánh Tw Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mang, Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Nhu thế, chính Đức Phật là Người mở con đường an ôn, an toàn, đưa đến 
hoan hỷ. Là Người đóng con SUUS nguy hiém, dem con mói duc di và hüy 
bó con mói cái. 


D. KÉT LUẬN. 

Qua Pháp Thoại về Pháp món Song Tầm mà Đức Phát đã giảng dạy cho Chu 
Tỳ Khưu Tăng, như một bậc Đạo Sư phải làm vì sự hạnh phúc, vì lòng thương 
tưởng đến đệ tử mà Đức Phật đã làm, cùng với lời giáo huấn khuyên dạy đệ 
tử, hãy chọn lấy trú xứ yên tịnh và khu rừng xa vắng dé nỗ lực tu tập Thiền 
Định, không có phóng dật và chớ có hối tiếc về sau, đã làm cho Chư Tỳ Khưu 
Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật. 

Chu Thích: 

1. Nekkhammavitakka: Ly Tham Dục Tầm Cầu, suy tư về việc cắt ái ly 
gia, dứt bỏ Ngũ Trần (thought of self — abnegation). 

2. Ühanati: kéo ra, đời di, suy nghi cân nhắc (to cut off. discharge, emit, 
defecate, to take away, to lift up). 

3. Náseti: trục xuất, phá hủy, đuôi di, vất đi, có nghĩa là hủy bó, hủy hoại 
(to destroy, spoil, ruin, to kill). 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





4. Dhammáà: Pháp, có nghĩa là Thiền Chi (Samatha) và Thiền Minh Sát 
(Vipassanà). 


20. KINH TÂM HUẦN TẬP (Vitakkasanthànasutta — An Trú Tám). 
(Discourse on the Forms of Thought). 


A. XUẤT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xã Vệ (Savatthi). 


B. DUYÊN KHOL 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải "T dén Chu Ty Khuu thuc tám 
muốn tu tập để Tăng Thượng Tâm (Adhicitta) thì cần phải thường xuyên tác ý 
đến năm điềm tướng (Nimitta). 


C. CHÁNH KINH. 

Thé nào là năm điềm tướng ? 

1. Vị Tỳ Khưu y cứ về điềm tướng nào, có tác ý về điềm tướng nào, các Ác 
Bất Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si khởi sanh 
lên thì vị Tỳ Khưu cán phái tác ý đến một điềm tướng khác liên hệ đến 
Thiện, dé từ bỏ điềm tướng kia, khác với điềm tướng kia. Nhờ vậy mà các Ác 
Bát Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si được trừ 
diệt, đi đến điệt vong. Và dẫn đến nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 

Ví như một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử người tho mộc, dùng một cái 
nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một các nêm khác. 


2. Khi đã tác ý một điềm tướng khác với điềm tướng kia, liên hệ đến Thiện 
mà các Ác Bát Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si 
vẫn khởi lên, thì vị Tỳ Khuu cán phải quán sát đến các nguy hiểm của 
những tám cầu ấy “Đây là những tám câu Bát Thiện, đây là những tâm cầu 
có tội, đây là những tám câu có khó báo". Nhờ quán sát (Upaparikkhitabba) 
các nguy hiểm của những tầm cầu ấy, các Ác Bất Thiện tầm cầu liên hệ đến 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





Duc, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Và dẫn 
đến nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người nam hay nữ trong tuói thanh xuân, tánh ưa trang sức, và 
nếu có một xác rắn hay xác chó, hoặc xác người đem quàng vào cô thì người 
ây phải lo âu, xấu hô và ghê tóm. 


$. Trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm cầu áy mà các Ác Bát 
Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si vẫn khởi lên, 
thì vị Tỳ Khưu cần phải không ức niệm, không tác ý (Asati amanasikàra) 
những tám cầu ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý những tầm cầu ấy, các 
Ác Bát Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Và dẫn đến nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tĩnh. 

Ví như một người có mắt, có tác ý không muốn nhìn thấy các Sắc Pháp nằm 
trong tầm mắt của mình, thì người ây nhám mát lại hoặc ngó qua một bên 
khác. 


4. Trong khi không ức niệm, không tác ý những tầm cầu ấy mà các Ác Bát 
Thiện tám cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si vẫn khởi lên, 
thì vị Tỳ Khưu cần phải tác ý đến hành tướng của tám cầu (Vitakkasan — 
khàrasanthàna) và sự an trú nhng tám cầu áy. Nhó tác y dén những hành 
tướng các tầm cầu và sự an trú những tầm cầu Ấy, các Ác Bất Thiện tầm cầu 
liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến Si được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Và dẫn đến nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người đang di mau, suy nghi "Tai sao ta lại di mau ? Ta hãy di 
chậm lại”. Trong khi đi chậm, người ấy suy nghi “Tại sao ta lại đi chậm ? Ta 
hãy dừng lại”. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghi “Tại sao ta lại đừng 
lại? Ta hãy ngôi xuống”. Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ “Tai sao ta lại 
ngôi ? Ta hãy nằm xuống”. Nhu vậy, người ấy bỏ dàn các cử chỉ thô cứng . 
nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. 


5. Trong khi tác ý đến hành tướng của tầm cầu và sự an trú những tầm cầu 
Ấy, mà các Ác Bất Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, liên hệ đến 
Si vẫn khởi lên, thi vị Tỳ Khuu cán phải nghiền răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lấp Tâm chế ngự Tâm, nhiếp phục Tâm, đánh bại Tám. Nhờ nghién 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lẫy Tâm chế ngự Tâm, nhiếp phục Tâm, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








đánh bại Tâm, các Ác Bát Thiện tầm cầu liên hệ đến Dục, liên hệ đến Sân, 
liên hệ đến Si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Và dẫn đến nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lây vai, có 
thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại. 

Nhu thé, vị Ty Khuu đã được gọi là đã an trú và huân tập trong Pháp món 
Tầm Cầu. Vi Tỳ Khuu có thé tác ý đền tầm cầu nào vi áy muón, có thé khóng 
tác ý đến tầm cầu nào vi ấy không muốn. Vị Tỳ Khuu áy đã đoạn trừ Khát Ái, 
đã giải thoát Kiết Sử, khéo chinh phuc Kiêu Mạn, đã chấm dứt khó đau. 


D. KẾT LUẬN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Chư Tỳ Khuu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chủ thích: 

1. Vitakkasanthàna: an trú tầm cầu, huân tập tầm cầu.: 

2. Adhicitta: tăng thượng tâm, hướng tâm lên bậc cao thuong (higher 
thought, meditation, contemplation). | 

3. Nimitta: điềm tuóng, trám triéu, hién tuong, án chứng. 

4. Upaparikkhitabba: quán sát, tầm kiém (investigating, reflecting, testing). 

5. Asati amanasikàra: không ức niệm, không suy tu đến (heedelessly, 
unintentionally). 

6. Vitakkasankhàrasanthàna: hành tướng của tầm cầu. 

KÉT THÚC BÀI 20: KINH TÂM HUÁN TẬP 
(Vitakkasanthànasutta — An Trú Tám). 
(Discourse on the Forms of Thought). 


KÉT THÚC PHẨM II: PHẨM SU TỬ HÓNG 
(SÌHANÀDAVAGG4) 
(THE DIVISION OF THE LION'S ROAR) 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI— VOLUME I 








IIl. PHẨM THỨ BA (TATIYAVAGGA) 
(THE THIRD DIVISION) 


21. KINH VÍ DU CÁI CUA (Kakacüpamasutta). 
(Discourse on the Parable of the Saw). 


A. XUẤT XỨ: | 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khưu Tăng 
tai Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Già Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Saávatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Trưởng Lão Moliyaphaggaguna sóng lién hé vói các Ty Khuu Ni mót cách 
sâu đậm lâu dài. Và nếu một vị Ty Khuu nào nói xấu các Ty Khuu Ni ấy thì 
Trưởng Lão Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội lại ngay. Cũng 
như vậy, nếu có một vị Tỳ Khưu nào nói xấu Trưởng Lão Moliyaphagguna thì 
Chu Ty Khuu Ni liền phẫn nộ, bất mãn, vẫn tội ngay (Adhikarana). Do 
Trưởng Lão Moliyaphagguna không kham nhẫn với những lời nói của những 
bậc đồng Phạm Hạnh nên Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đến Chư 
Tỳ Khưu tu tập Pháp Nhẫn Nại trong lời nói, ngõ hầu đem lại an vui hạnh 
phúc lâu dài. 


C. CHÁNH KINH. 

Đức Phật cho gọi Trưởng Lão Moliyaphagguna đến và vấn hỏi để xác minh 
câu chuyện này. Và khi Trưởng Lão Moliyaphagguna trả lời câu chuyện này 
là xác thuc thi Đức Phật có lời giáo huấn đến Trưởng Lão Moliyaphagguna: 

- Thật không xứng đáng cho ngươi là một Thiện Nam Tử vì lòng tin đã xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ quá độ sâu đậm lâu 
dài (Ativelà) với Chư Ty Khuu Ni nhu vậy. | 

- Nếu có một ai trước mát nguoi mà nói xấu Chu Ty Khuu Ni ấy, hoặc néu 
có một ai trước mặt nguoi mà lấy tay đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lẫy 
guom đánh, thi ngươi phải biết từ bỏ những Dục liên hệ đến thế tục, những tư 
duy liên hệ đến thé tục. Phải biết huân tập tư duy như sau "Mong rằng Tâm 
của ta sẽ không bị biến nhiễm ! Mong răng ta sẽ không nói những lời Ác 
Ngữ ! Mong rằng ta sẽ sống với lời lân mån, với tám từ bi, không ôm lòng 
sân hán !" 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Đức Phật giảng day Chư Ty Khuu với nhiều Pháp Món. 
1. Pháp môn Nhất Tọa Thực (Ekàsanabhijana). 
Chư Tỳ Khưu phải biết sống theo hạnh nhất tọa thực thì sẽ cảm thấy không 
bệnh tật, không óm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 


2. Phương pháp khơi dậy ức niêm của Đúc Phật đến Chư Tỳ Khưu mà 
chẳng cán phải giảng day. 

Ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe đang đậu, được thắng 
với ngựa hay, có cây roi đặt ngang sẵn sàng. Có một người mã thuật sư thiện 
xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe Ấy, 
tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm nắm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa áy di tói di lui, tai chó nào và nhu thé nào, theo y minh muón. 


3. Chư Ty Khưu phái tu tập tir bó Bát Thiện Pháp, và hãy nó lực với các 
Thiện Pháp, như thé mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn 
mạnh trong Pháp Luật nây. 

Ví như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có một khu rừng Tala lớn, ngôi 
rừng bi các cây leo Y Lan (cây làm dáu thu đủ) bao phủ. Có một người đến 
khu rừng nầy, muốn lợi ích cho khu rừng, muốn hạnh phúc, muốn an őn, khói 
các ách phược cho khu rừng. Người ấy chặt đứt các nhánh cây cong thiếu hắn 
sinh lực, vất chúng ra khỏi nơi åy và don dep sạch sẽ khu rừng. Người ây săn 
sóc kỹ lưỡng các nhánh cây Tala thắng thắn, khéo mọc. Sau một thời gian, 
khu rừng åy duoc truóng thành, hung thinh, lón manh. 


4. Chư Ty Khwu phái biết huán tập vé việc tôn trong Giáo Pháp, cung 
kính Giáo Pháp, sùng kính Giáo Pháp thi sẽ trở thành người dễ nói, thành 
tựu người dé nói. 

a. Ví như, xưa kia tại thành Savatthi có một nữ gia chủ tên là Vedehika, có 
tiếng đồn tốt đẹp khởi lên về nữ gia chủ này nhu sau “Nữ gia chủ Vedehika là 
hiển thục, là nhu thuận, là ôn hòa”. Nữ gia chủ Vedehika có một người nữ tỳ 
tên là Kali. Nguoi này rát khéo tay, siéng náng, và làm viéc cán thận chu 
toàn. Nữ ty Kàli khói lên một y nghĩ muốn thử nữ gia chủ Vedehika “Có quá 
thực đúng là người với tiếng đôn tốt đẹp như vậy hay không. Không biết nữ 
chú của ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân. Hay là vì công 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








việc ta làm cán thận chu toàn nén nữ chủ có nội sân nhung không tỏ lộ, không 
phải không có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta !”. 

Thé rồi, sáng ngày sau dậy thật trễ thì nữ chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 

- Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy ? 

- Thưa nữ chủ, có việc gì đâu ? 

- Thật sự không có việc gì à ? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ ! 

Nữ chủ Vedehika dà phẫn nộ, bất mãn và trừng mắt. Nữ tỳ Kali suy nghĩ 
“Nữ chủ của ta quả thật có nội sân nhưng không tó lộ, không phải không có. 
Vì những công việc ta làm cán thận chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân 
nhưng không tỏ lộ, không phải không có”. Nhu thé, nữ ty Kali tiếp tục thử 
một lần nữa, lại ngủ dậy trễ hơn nữa, và nữ chủ Vedehika lại tiếp tục phẫn nộ, 
bất mãn và thốt lên những lời bất mãn. Ngày hôm sau lại dậy trễ hơn nữa, nữ 
chủ Vedehika hiện bày sự phẫn nộ, thốt lên những lời chửi mắng với nữ tỳ 
Kali. Rồi sự phán nộ, không hoan hy, nữ chủ Vedehika đã cầm cái then gài 
cửa đánh lên đầu của nữ tỳ Kali khiến cho bị bé đầu. Với đầu bé máu chảy, 
nữ ty Kali liền đi kê lễ với các nhà láng ging: 

- Hãy xem việc làm của nữ chủ hiển thục. Hãy xem việc làm cua nữ chủ nhu 
thuận. Hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ nói với ni? ty độc 
nhất “Hôm nay ngươi dậy trê”, rôi phán nộ, bát mãn, nàng cám then gài cửa, 
đánh tôi một cái trên đầu và khiến bị bé đâu. 

Sau một thời gian, tiếng đồn xấu sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedahika 
“Nữ chủ Vedehika là độc ác, là không nhu thuận, là không ôn hòa ”. 

b. Cũng như vậy, vị Ty Khuu hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức 
ôn hòa, là trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm. Chỉ khi nào, vị 
Ty Khuu bị những lời nói bất khả ý xúc phạm, và khi đó vị Tỳ Khưu ấy mới 
được xem là nhu thuận, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. 

c. Vi Tỳ Khưu không thé là người dé nói, không thé thành tựu tánh dé nói 
khi đánh giá qua việc Tứ Vật Dụng có được hoặc không có được, mà là vị Tỳ 
Khưu biết tôn trọng Giáo Pháp, cung kính Giáo Pháp, sùng kính Giáo Pháp 
mới trở thành người dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, mới được gọi là vị Tỳ 
Khưu để nói. | 


5. Có năm loại ngôn ngữ có thể dùng khi nói với người khác, đó là: 
| a. düng thói hay phi thói, 

b. chán thực hay không chán thực, 

c. nhu nhuyén hay thó bao, 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








d. có lợi ích hay không lợi ích, 
e. với Tám Từ Ái hay Tâm Sân Hán. 


Khi nói chuyện với người khác, vị Tỳ Khưu cần phải tu tập “Ta sẽ giữ Tâm 
không biển nhiễm, ta không thốt ra những lời Ác Ngữ, ta sẽ sống với lòng lân 
mán, với Tám từ bi, với nói tâm không sân hận. Ta sẽ sống bao phủ người 
nây với Tâm câu hữu với Từ Ái. Và với người náy là đối tượng, ta sóng bién 
mãn cùng khắp thé giới với Tâm câu hữu Từ Ái, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân”. 

- Ví như một người có tâm ý muốn cho đắt lớn trở thành không phải là đất, 
cho dù người này đi đến một nén đất, cẦm xéng với thúng, và nói như sau “Ta 
sẽ làm cho đất lớn náy không thành đất nữa !”. Và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhó nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ 
này chó kia, với y nghĩ "Nguoi trở thành không phải đất, ngươi trở thành 
không phải dát”. Vì lẽ, đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến 
cho đất lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy bị mệt nhoài và 
bị thất bại. 

- Ví như một người có tâm ý muốn sẽ viết các hình sắc và làm các hình sắc 
hiển hiện trên hư không, cho dà người nầy đi đến, cẦm màu sơn vàng, màu 
xanh såm hay màu đỏ tía, và nói như sau "Ta sẽ viết các hình sắc trên hư 
không náy. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện”. Và người này sẽ không 
làm được việc đó, vì lẽ hư không là vô sắc, không thé tháy duoc, và khóng dé 
gi viết các hình sắc và làm hinh sắc hiển hiện, trước khi người ấy bị mệt nhoài 
và bị thất bại. 

- Ví như một người có tâm ý muốn sẽ hâm nóng và đun sôi sông Hằng, cho 
dù người này đi đến, cầm một bó có khó đang cháy, và nói như sau “Với bó 
có khó dang cháy nây, ta sẽ hâm nóng và dun sôi sông Hằng nấy”. Và người 
sẽ không làm được việc đó, vì lẽ sông hằng thâm sâu và vô lượng, và không 
dễ gì với bó cỏ khô đang cháy mà có thể hâm nóng và đun sôi sóng Hàng 
được, trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 

- Ví như một người có tâm ý muốn làm cho cái túi làm bằng da mèo đã được 
khéo thuộc chín, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn và mềm như bông, không 
còn phát ra tiếng xì xọp, phải phát ra âm thanh xì xop, cho dù người này với 
cây gậy hay cái mẻ sành, và nói nhu sau "Ta sé làm cho cái túi náy phải phát 
ra ám thanh xi xop". Và người åy sé không làm được việc đó, vi lẽ cái túi 
làm báng da méo này, đã được khéo thuộc chín, nhu nhuyén và mềm nhu 











BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





bóng, và không còn phát ra âm thanh xi xop được, trước khi người y bi mêt 
nhoài và bi thát bai. 

- Ví nhu những kẻ dao tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân, 
dàu như vậy, nếu một vị Tỳ Khưu khói y nhiễm loạn, do vậy, vị Tỳ Khưu ấy 
không phải là người thực hành Giáo Pháp của Đức Phật. 

Như vậy, vị Tỳ Khuu cần phải tu tập “Ta sẽ giữ Tâm không bién nhiễm, ta 
không thốt ra những lời Ác Ngữ, ta sẽ sóng với lòng lân mẫn, với Tâm từ bi, 
với nội tâm không sân hận. Ta sẽ sống bao phu người náy với Tâm câu hữu 
với Từ Ái. Và với người náy là đối tượng, ta sóng bién mãn cùng khắp thé giới 
với Tâm câu hữu Từ Ái, quảng đại vô biên, không hận, không sân ”. 

Vị Ty Khưu phải luôn luôn suy tư với Pháp môn ví dụ cái cưa này thì sé tu 
tập được hạnh Kham Nhẫn với bất luận ngôn ngữ nào, cho dù tế nhị hay thô 
bạo, và sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. 


D. KÉT LUẬN. 

Dứt thói Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thé Tôn. 

Chu thích: 

1. Kakacùpama: kết hợp với hai từ ngữ Kakaca — cái cưa (a saw) và từ ngữ 
Upatnà — giống như (simile), thí du (parable), so sánh với (comparison), có y 
nghĩa là ví du cái cưa, là được dạy cho những ai không chịu khó nhẫn nai. 

2. Ativelà: quá độ quá giờ, kéo dài thói gian (protracted time), có ba y nghĩa 
là vé thời gian, vé khu giới, về giới luật. Trưởng Lão Moliyaphagguna đã vi 
phạm hết cả ba điều học, là giảng day cho Ty Khuu Ni quá tối, mỗi lần giảng 
quá lâu, và dạy quá hơn năm hay sáu câu. 

3. Adhikarana: sự tố tụng, sự ván tội (law — suit, subject of discussion, 
dispute, questions of dispute, of censure, of misconduct, one who causes 
dispute discussions or dissent). 

4. Ekàsanabhojana: nhát toa thuc, ngói án chi mót làn, một lần trong ngày. 


22. KINH VÍ DỤ CON RÁN NƯỚC (Alagaddüpamasutta). 
(Discourse on the Parable of the Water — snake). 


A. XUẤT XU: 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tai Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÉN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Chư Ty Khuu do bởi Ty 
Khưu Arittha, trước kia làm nghề huấn luyện chim ưng, đã khởi lên Ác Tà 
Kiến là "Theo như ta hiểu Pháp của Đức Thé Tôn thuyết giảng, khi thọ dung 
những Pháp được Đúc Thé Tôn gọi là chướng ngại Pháp (Antaráyikà 
dhammà), thật sự không có gì chướng ngại cả”. Chu Tỳ Khuu muón Ty 
Khưu Arittha nén từ bỏ Ác Tà Kiến ấy, liền chất vấn, thảo luận “Chó có nói 
như váy, chớ xuyên tac Đức T. hé Tôn và xuyên tac Đức Thé Tôn là không tốt ”. 
Tuy nhiên Chu Tỳ Khưu không thé làm cho Tỳ Khưu Arittha từ bỏ được Ác 
Tà Kiến, đã đi đến và tác bạch lên Đức Phật. 


C. CHÁNH KINH: 

Đức Phật cho gọi Tỳ Khưu Arittha đến và vấn hỏi để xác minh câu chuyện 
này. Và khi Tỳ Khuu Arittha trả lời câu chuyện này là xác thực thì Đức Phật 
có lời giáo huấn đến Tỳ Khưu Arittha: 

- Này kẻ thiểu trí (Moghapurisa) kia, sao nguoi lại hiểu Giáo Pháp mà Ta đã 
thuyết giáng như vậy ? Ta đã dùng nhiều Pháp môn dé thuyết nguy hại Pháp, 
và những ai tho dụng chúng, đủ để tự làm nguy hại. Ta đã thuyết các Tham 
Dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do Vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Muoi 
diéu ty du vé các Tham Duc (Kàma), đó là: 

1. Các Tham Duc duoc ví như bó xương (Atthikankala), .. 

. Các Tham Duc duoc ví nhu miéng thit (Mansapesi), ... 

. Các Tham Duc được ví nhu bó đuốc có khô (Tinukkà), ... 

. Các Tham Dục được ví nhu hồ than hùng (Angàrakàsu), ... 

. Các Tham Duc duoc ví nhu mót giác móng (Supinaka), ... 

. Các Tham Duc được ví như vật dung cho muon (Yacitaka,), .. 
. Các Tham Duc được ví nhu trái cây (Rukkhaphala), ... 

. Các Tham Duc được ví như lò thịt (Aszsima), ... 

. Các Tham Duc được ví nhu gậy nhon (Sattisila), . 

10. Các Tham Duc duoc ví nhu dáu rán (Sappasir i: vui ít, khó nhiều, não 
nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. 


No 00-109 tA à C2 rn 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





- Và này kẻ thiểu trí kia, không những ngươi xuyên tac Ta, vi nguoi đã tự 
chấp thủ sai lạc. Ngươi tự hủy hoại mình và tạo nên nhiều tôn đức. Như vậy, 
sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ngươi. Và ngươi không có thé 
khởi lên tia sáng gì (Usmikata) trong Pháp Luật này. 

- Khi nghe qua những lời dạy của Đức Phật, Tỳ Khưu Arittha đã im lặng, hỗ 
thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu và câm miệng. 


I. Sự khác biệt giữa hai hạng người tầm cầu học Giáo Pháp. 
Giáo Pháp góm có Kinh, Üng Tung, Giải Thuyét, Kệ Tung, Cảm Hứng Ngữ, 
Nhu Thị Ngữ, Bôn Sanh, Vi T ăng Hữu Pháp, Phương Quảng. 


1. Với kẻ ngu sỉ thiểu trí: 

- Sau khi học các Giáo Pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những Giáo 
Pháp ấy với Trí Tuệ. 

- Vi không dùng Trí Tuệ dé quán sát ý nghĩa những Giáo Pháp ấy, nên họ 
không liễu tri được những Giáo Pháp ấy. 

- Họ học các Giáo Pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích muốn khoái khẩu biện luận, và không đạt được mục tiêu mà việc học 
Giáo Pháp hướng đến. 

- VÌ sự chấp thủ sai lạc những Giáo Pháp íy, nén dua họ dén båt hanh, dau 
khó lâu dài. 

Ví như một người ưa muốn rắn nước, tầm cầu rắn nước, đi khắp chó dé tìm 
rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt rắn nước ấy ở 
ngay giữa lưng hoặc ở đuôi. Con rắn nước ấy có thé quay lại cắn người đó ở 
nơi bàn tay, nơi cánh tay hoặc ở một phần nào khác của cơ thể. Người đó, do 
bởi nhân náy, mà bi mang vong hoác bi dau khó gán nhu chét. Vi sao vậy ? 
Vi nám bát con rán nuóc mót cách sai lac. 


2. Với bác Thiện Trí Thức: 

- Sau khi học các Giáo Pháp này, ho quán sát ý nghĩa những Giáo Pháp ấy 
với Trí Tuệ. 

- Vì dùng Trí Tuệ để quán sát ý nghĩa những Pháp ấy, nên họ liễu tri được 
những Giáo Pháp ấy một cách rõ ràng. 

- Ho học các Giáo Pháp không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, 
không vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và thành dat được muc tiêu 
mà việc học Giáo Pháp hướng đến. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





- Vì khéo nắm giữ những Pháp áy nén đưa họ đến an vui hạnh phúc lâu dài. 

Ví như một người ưa muốn rắn nước, tầm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm 
rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con 
rắn nước với cây gậy có nang. Sau khi khéo de với cây gậy có nạng, người đó 
có thể khéo nắm giữ có rắn. Cho dù con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó 
xung quanh bàn tay, hay cánh tay hoặc ở một phần nào khác của cơ thể. 
Người đó, do bởi nhân này, mà không bị mang vong hoặc không bị dau khổ 
gần như chết. Vì sao vậy ? Vì khéo nắm bắt con rắn nước vậy. 


II. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn án dụ về chiếc bè (Kulla). 

Chiếc bè dùng dé qua sóng và không phải để năm giữ lấy. 

Ví như có một người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước 
rộng, bờ bên nầy nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ồn và không kinh hãi, 
nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến 
bờ kia. Người đó tự suy nghĩ "Ta phải thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại 
thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè náy, tinh tán dùng tay chán, có thể vượt 
qua bờ bên kia một cách an toàn". Sau một thói gian, người đó tạo được 
chiếc bè, và nhờ vào chiếc bè này, tinh tán dùng tay chân vượt qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Người đó lại suy nghĩ “Chiếc bè nây có nhiễu lợi ích cho 
ta, nhờ vào nó mà ta vượt qua bó náy được an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè 
nây trên đấu, hay vác nó trên vai, và di đến chó nào ta muốn ”. 

Quả thật người đó đã không làm đúng với sở dụng của chiếc bè. 

Cũng như vậy, Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp như chiếc bè để đưa vượt 
qua khổ đau, không phải để nắm giữ lấy. Chánh Pháp còn phái bỏ di, huóng 
nữa là Phi Pháp. 


IIl. Có sáu loai Kiến Xứ (Ditthitthànàni). 

1. Với hạng Vô Văn Phàm Phu do bởi: 

- ít được nghe, không được thấy các bậc Thánh Nhân, 

- không thuần thục Pháp các bậc Thánh Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Thánh Nhân. 

- không được thấy bậc Chân Nhân, 

- không thuần thục Pháp các bậc Chân Nhân, không tu tập Pháp các bậc 
Chân Nhân. 

Do vậy, kẻ vô văn phàm phu: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








- Do được xem, được nghe, duoc nghi dén (Muta), duoc y thüc, duoc dat 
tới, được tầm cầu, được ý suy tu về Ngũ Uán là “Cái náy là của tôi, cái náy là 
tôi, cải nây là tự ngã của tôi (Etam mama, eso “ham — asmi, eso me attà) ”. 

- Bát cứ Kiến Xứ nào, đều nói rằng “Đáy là thé giới, đây là Tự Ngã (So loko 
so attà), sau khi chết, ta sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không bién 
chuyển, tôi sẽ trú như thé náy cho đến mái mãi”. Nhu vậy, được xem như là 

. “Cái náy là của tôi, cái nầy là tôi, cái nầy là tự ngã của tôi”. 


2. Với bậc Da Văn Thánh dé tử, 

- Xem Ngũ Uán là “Cái náy không phải của tôi, cái náy không phải là tôi, 
cái nây không phái tự ngã của tôi”. 

- Bất cứ Kiến Xứ nào, đều không cho rằng “Đáy là thé giới, đây là Tự Ngã, 
sau khi chết, ta sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không bién chuyén, 
tôi sẽ trú như thé náy cho đến mãi mãi”. Nhu vậy là “Cái nây không phải 
của tôi, cái nây không phải là tôi, cái nây không phải tự ngã của tôi”. 

Do quán sát như vậy, đối với sự vật chăng thật có (Asati), vi này khóng có 
sự lo âu, phiền muộn (Paritassati). 


IIT. Đức Phật trả lời những câu hồi của Chư Ty Khưu Tăng. 

1. Một vị Tỳ Khưu vấn hỏi: 

a. Có thể có cái chỉ không thực có ở bên ngoài mà có thé gây lo âu phiên 
muộn ? b. Có thể có cái chỉ không thực có ở bên ngoài mà có thể không gây lo 
âu phiên muộn ? 

- Đức Phật trả lòi: 

a. Có thể có người nghĩ suy như sau “Cái chỉ chắc chăn đã là của ta, nay 
chắc chắn không còn là cua ta. Cái chi chắc chán có thé là của ta, thì chắc 
chán ta không được cái ấy”. Người này sáu muón, than v&n, khóc lóc, dám 
nguc, di đến bát tinh. Như vậy, có cái không thực có ở bên ngoài, có thể gây 
lo âu phiền muộn. 

b. Với người không có nghĩ suy như trên thì không gây lo âu phiền muộn. 


2. Một vị Tỳ Khưu vẫn hỏi: 

a. Có thé có cái chỉ không thực có ở bên trong mà có thé gây lo âu phiên 
muộn ? b. Có thé có cái chỉ không thực có ở bên trong mà có thé khóng gáy lo 
áu phién muón ? 

- Đức Phát trả lời: 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








a. Có thé có với người có Tà Kiến nhu sau “Đáy là thé giới, đây là Tự Ngà, 
sau khi chết, ta sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, 
tôi sé trú như thé náy cho đến mái mái". Người này được nghe Đức Phật hay 
đệ tử của Ngài thuyết giảng để diệt trừ tất cả Kiến Xứ, cố chấp, thiên chấp, 
thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt 
trừ khát ái đưa đến Ly Tham, đoạn diệt, Níp Bàn. Người này có thé nghĩ suy 
nhu sau “Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chán ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn 
ta sẽ không còn tôn tại (No c'assam no ca me siyà)". Người này sầu muộn, 
than vãn, khóc lóc, dám ngực, đi đến bất tỉnh. Như vậy, có cái không thực có 
ở bên trong, có thể gây lo âu phiền muộn. 

b. Với người không có nghĩ suy như trên thì không gây lo âu phiền muộn. 


3. Nhu vậy, không nên chấp thủ vào bất luận một vật sở hữu nào mà với 
kiến y nghĩ rằng vật sở hữu ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyên biến, có thể trú mãi mãi. Cũng như vậy, không nên chấp thủ vào bất 
luận một Ngã Luận Thủ nào và với kiến y ấy được y chỉ như vậy, mà không 
khởi lên sự sầu bi khó ưu não. Vi lẽ, nếu có Ngã thì có Ngã Sở thuộc của ta 
(Sati attaniyam me ti assáti), thì không thé chấp nhận ràng là thường còn, 
thường hằng, thường trú. Nhu thế với Kiến Xứ cho rằng “Đáy là thé giới, đây 
là Tự Ngã, sau khi chết, ta sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
bién chuyển, tôi sẽ trú như thé nây cho đến mãi mãi ” quả là hoàn toàn thiểu trí 
ngu si. 


4. Vi Ty Khuu cần phải như thật quán với Chánh Trí về Ngũ Thủ Uán là vô 
thường, là khổ, và chịu sự biến hoại, với tuệ tri chân thực là "Cái náy không 
phải là của ta, cái Kiếm không là ta, cái nầy không phái tự ngã (No h'etam) 
của ta” 

- Cũng như vậy cần phải như thật quán với Chánh Trí với bất luận Ngũ Thủ 
Uán nào, quá khứ, vi lai hoặc hiện tai, thô thién hay vi té, ty liét hay thà tháng, 
xa hoặc gần, với tué tri chân thuc là “Cái náy không phải là của ta, cái náy 
không là ta, cái ndy không phái tw ngã của ta". 

- Nhờ thấy vậy, vị Thánh Da Văn đệ tử yêm ly đối với Ngũ Thủ Uán. Do 
yém ly nên Ly Tham. Do Ly Tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát 
khởi sanh Trí Tuệ biết được giải thoát. Vị ấy liễu tri “Sanh đã tận. Phạm 
Hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm xong. Không còn trở lui lại đây 
với một đời sóng khác ". 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Vị Ty Khuu ấy duoc goi là vị đã vứt bó những chướng ngại vật (Ukkhitta - 
paligha), là vi đã lắp đầy các thông hào, là vị đã nhó lên cột trụ, là vi đã mở 
tung các lề khóa, là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không còn điều chi hệ lụy. 


a. Thé nào là vị Ty Khưu đã vứt bỏ những chướng ngại vật ? 

- Đã đoạn trừ Vô Minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây Ta La bị chặt đầu, 
khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 

b. Thé nào là vị Ty Khưu đã lấp đây các thông hào ? 

- Đã đoạn trừ sự tái sanh và sự luân chuyển sanh tứ, đã cắt tận góc r6, 
làm cho như cây Ta La bị chặt đầu, khiến không thé tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. 

c. Thé nào là vị T Khưu đã nhồ lên cột trụ ? 

- Đã đoạn trừ sự khát di, dà cắt tận góc rễ, làm cho như cây Ta La bị chặt 
đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 

d. Thé nào là vi Ty Khưu đã mở tung các lé khóa ? . 

- Đã đoạn trừ năm Hạ Phân Kiét Sử, dà cắt tận gốc rễ, làm cho như cây Ta 
La bị chặt đầu, khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có khả năng 
sanh khởi. 

e. Thế nào là vị Tỳ Khưu đã hạ cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không 
còn diéu chi hệ luy ? 

- Đã đoạn trừ Ngã Man, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây Ta La bị chặt 
đầu, khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 

Một khi đã được giải thoát như vậy, thì Chư Thiên ở Cói Dao Lợi Thiên, 
Phạm Thiên Giới, Sanh Chủ Giới sẽ không tìm được dấu vết của vị Tỳ Khưu 
åy, nêu nghĩ rằng “Y chỉ (Nissata) nơi đây, có Thức của Như Lai”. Cũng nhu 
vậy, không một ai có thé tìm thấy được dấu vết của Đức Phật. 


IV. Đức Phật khuyên dạy Chư Tỳ Khưu về quan điểm khen chê trong 
việc thuyết giảng độ sinh. 

1. Về sự nhiéc mắng, phí báng Đức Phật. 

Một số Sa Môn, Bà La Môn xuyên tạc Đức Phật một cách phi chân, hồ đồ, 
không thuc, cho rằng "Sa Món Gotama chủ trương chủ nghĩa Hư Vô 
(Venayika), dé cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diét các Hữu Tình”. Nhung 
quả thật không phải như vậy, Đức Phật chỉ nói lén sự Khổ và sự Diệt Khổ. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 





Nếu ở đây, có những người nhiếc mắng, phí báng, làm cho Đức Phát tức 
giận, thì Ngài không có sân hận, không có bất mãn, Tâm không phẫn nộ. 


2. Về sự cung kính, tôn trọng, lễ bái, cứng dường Đức Phật. 

Thì tại sự việc Ấy, Đức Phật không có sự hoan hy, sung sướng, Tâm không 
thích thú. Đức Phật nghi suy “Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là 
trách nhiệm Ta phải làm”. 


3. Đức Phật khuyên dạy Chư Tỳ Khưu về quan điểm khen và chê. 

- Do vậy, một vị Tỳ Khưu, nếu có những người khác nhiéc mắng, phi báng, 
làm cho phát sanh tức giận, thì vị Tỳ Khưu åy chó có sân hân, bát mán, Tám 
chó có phán nộ. | 

- Do váy, mót vi Ty Khuu, néu có nhüng nguói khác cung kính, tón trong, 
lễ bái, cúng dường, thì vị Ty Khuu ấy chớ có hoan hy, sung sướng, Tâm sanh 
thích thú. Vi Tỳ Khưu hãy nghĩ suy rằng “Đây là điều xưa kia đã từng biết 
rõ, ở đây là trách nhiệm Ta phải làm". 


4. Đức Phật khuyên dạy Chư Tỳ Khưu về hạnh phải biết từ bó. 

- Cái gì không phải của mình, thì vị Tỳ Khưu phải biết từ bỏ đi. Từ bỏ sẽ 
đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho vị Tỳ Khưu ấy. 

- Và cải gì là không phải của vị Tỳ Khưu ? Đó là Ngũ Thủ Uán. 

Ví như một người sống trong khu rừng Jetavana, có thé thâu lượm có, cây, 
nhành lá, rồi đem đốt đi hay làm với chúng tùy theo ý muốn, nhưng vị này 
không thé thâu lượm Đức Phật và Chư Tỳ Khưu Tăng dé đem đốt đi hay làm 
với tùy theo ý muốn của vị ấy được. Vì sao vậy ? Vì nó không phải Tự Ngã, 
hay không phải Sở Thuộc của Ngã. 


5. Quả Phước báu qua việc thuyết giảng của Đức Phật đến Chư T y Khưu. 

Như vậy, Pháp đã được Đức Phật khéo thuyết giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho 
khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quán cü: 

a. Dua dén vi Ty Khuu thành bậc Vô Sinh, các Lậu Hoặc đã tận, tu hành 
thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã 
thành đạt, Hữu Kiết Sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ Chánh Trí, vòng luân 
chuyên (sanh tử) của vị Tỳ Khưu ấy không còn hiện bày. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





b. Dua dén vi Ty Khưu đoạn trừ được năm Ha Phần Kiết Sử, trở thành bậc 
Hóa Sanh và nhập diét tại nơi đấy, không còn phải trở lui vào đời này nữa 
(Bậc Bát Lai). 

c. Đưa đến vi ty Khuu đoạn trừ ba Ha Phần Kiết Sử, đã làm cho muội lược 
Tham Sân Si, trở thành bậc Nhất Lai, chỉ trở lại đời một lần nữa để diệt tận 
khổ đau. 

d. Đưa đến vị Ty Khưu đoạn trừ ba Ha Phần Kiết Sử, trở thành bậc Dự Lưu 
Thất Lai, không còn bị đọa vào Ác Thú, quyết định hướng đến Chánh Giác. 

e. Đưa đến vi Tỳ Khuu là vị Tùy Pháp Hành, Tùy Tín Hành, thì vị Tỳ Khưu 
áy sẽ hướng vé Chánh Giác. 

f Với vị Tỳ Khuu nào chỉ có đủ lòng Tín Tâm nơi Đức Phật, chỉ đủ lòng 
thương mến đối với Đức Phật, thì vị Tỳ Khưu ấy cũng được hưởng vé Cói 
Thiên Giới. 


D. KẾT LUAN. 

Dứt thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. | 

Chu thích: 

1. Antaràyikà dhammà: làm cho bi trở ngại, tao thành sự chướng ngại 
(forming an impediment). 

2. Moghapurisa: người ngu si (a stupid) hoặc là người vô dung, vô ích. 
khóng có giá tri, khóng có ích chi (useless person). 

3. Atthikankala: bộ xương (a skeleton). 

4. Mansapesi: một miéng thịt (a slice of flesh). 

5. Tinukkà: bó duóc có khó (a torch made of grass). 

6. Angàrakàsu: hỗ than hùng, cái hàm đầy tro (a pit full of cinders). 

7. Supinaka: một giác móng, sự chiêm bao (a dream). 

8. Yàcifaka: vật dung cho mượn, vật mượn của người (a borrowed thing). 

9. Rukkhaphala: trái cây (the fruit of tree). 

10. Asisùna: lò mô, sát sinh (slaughterhouse). 

11. Sattisùla: gậy nhọn, cán giáo (the stake of a spear). 

12. Sappasira: dàu rán (snake's head). 

13. Kàma: thỏa thích, tính duc, sự thưởng thức, vật vui thích thé tuc (a 
pleasure, lust, enjoyment, an object of sensual enjoyment). | 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO | 












GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


14. Usmikata: tia sáng, sự nóng bỏng, hồng nhiệt, khí đằng (heated, 
belonging to heat). 

15. Muta: cái duoc tháy, duoc nghe. Có ý nghĩa là cái được ngửi, được 
nếm, được xúc cham (sense perceptions through nose, tongue and touch). 

16. Etam mama, eso'ham — asmi, eso me atíà: cái này là của tôi, cái nầy 
là tôi, cái nầy là tự ngã của tôi; có ý nghĩa đến Tham, Tà Kiến và Ngã Mạn. 

17. So loko so attà: đây là thé giới, đây là tự ngã. Có ý nghĩa là thế giới 
như thế nào thì tự ngã như vậy; xem thế giới và ngã là một; hoặc có nghĩa là 
ta là thế giới và bản ngã là ta. 

18. Kulla: chiếc bè (a raft). 

19. Ditthitthànàni: kết hợp với từ ngữ, Ditthi là tri kiến và Thàna là 
nguyên nhân hoặc nén tång, nhu vậy có nghĩa là nguyên nhân và kết quả của 
tri kiến. 

20. Asati: đồng nghĩa với Avijjamàna: không có hiện tai (not existing). 

21. Paritassati: lo âu phiền muộn, bị kích thích, phiền muộn, buôn rầu, lo 
lắng, sự khó chịu (to be excited or worried, worry, excitement). 

22. No c'assam no ca me siyà: néu nó không có, nó không thành của tôi. 

23. No h'etam: không phái tự ngã, vô ngã, vi ba lý do: vi nó tróng SR 
vì nó không có chủ, không có thầy và vi đối nghịch với ngã. 

24. Ukkhittapaligha: chướng ngại vật (having the obstacles removed). 

25. Nissata: nâng dó, dính vào, dựa vào (hanging on, dependent on, 
inhabiting, attached to, supported by, rooted in, bent on) . 

26. Venayika: người chủ truong chủ nghĩa hu vô (a nihilist). 


23. KINH GÒ MỚI (Vammikasutta). 
(Discourse on the Anthill). 


A. XUẤT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jefavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHI: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Chu Ty Khưu Tăng do bởi 
một vị Thiên Tử muốn nhờ Đại Trưởng Lão Kumarakassapa nêu lên những 
câu hỏi thắc mắc và nhờ Đức Thế Tôn giải đáp. 


C. CHÁNH KINH: 
I. Những câu hỏi thắc mắc của một vi Thiên Tử. 
Lúc bấy giờ, Đại Trưởng Lão Kumarakassapa đang trú ngụ tại khu rừng 
Andhavana. Khi đêm đã gần tàn, có một vị Thiên Tử di dén vói hào quang 
rực rỡ chiéu sáng toàn thé khu rừng Andhavana, sau khi đến, bèn đứng một 
bên và thốt lên những lời như sau “Gò mối nây, ban đêm phun khói, ban ngay 
chiéu sáng. Có một vi Bà La Món nói như sau “Nầy bác có Trí Tuệ , hãy cám 
.guom và đào lén". Khi đào lên thấy một then của, vị Bà La Món báo nguoi có 
Trí là hãy lấy then cửa lén, và cám gươm đào thêm. Khi thấy một con nhái, 
“hãy dem con nhái lên, và cám gwom đào thêm”. Khi thấy con đường hai 
ngã, “hấy lấy con đường hai ngã lên và cám gươm đào thêm”. Khi thấy một 
đồ lọc sữa, “hãy lấy đô lọc sữa lên, và cám guom đào thêm”. Khi thấy một 
con rùa, “hãy đem con rùa lên, và cám gươm đào thêm”. Khi thấy một con 
dao phay, “hấy lấy con dao phay lên, và cám ươm đào thêm”. Khi thấy một 
miễng thịt, “hãy lấy miếng thịt lên, và cám gươm đào thêm”. Khi thấy một 
con rắn hồ, thì vị Bà La Môn nói với bậc có Trí T uê rằng “Hãy dé con rắn hồ 
được yên, chớ đụng cham vào con rắn hồ, hãy đảnh lễ con rắn hồ. Hãy di đến 
Đức Thé Tôn và nêu lên những câu hỏi nây. Đức Thé Tôn trả lời như thé nào 
thì hãy nhw váy tho tri. Ta không tháy một ai trên Coi đời náy, với Chur Thiên, 
các Ma Vương, với Phạm Thiên, các chúng Sa Món và Bà La Món, Chư Thiên 
và Nhân Loại có thể hướng tâm để trả lời những câu fa náy, trừ Như Lai, đệ 
tit Như Lai, hoặc những ai đã được nghe từ hai vị nầy ”. 


II. Đức Phật trả lời những câu hồi thắc mắc cüa vị Thiên Tử. 

1. Gò mối đồng nghĩa với cái thân do Tứ Đại thành, do Mẹ Cha sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phán toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 

2. Ban đêm phun khói có nghĩa là ban đêm suy nghi, suy tầm về những 
công việc ban ngày. 

3. Ban ngày chói sáng có nghĩa là ban ngày thực hành, qua Thân Lời và Y, 
những gì mà ban đêm đã suy nghĩ, suy tầm. 

4. Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai, bậc A La hán, Chánh Đăng Giác. 

5. Bậc có Trí Tuệ là đồng nghĩa với Tỳ Khưu Hữu Học. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








6. Cái guom là đồng nghĩa với Trí Tuệ của bậc Thánh. 

7. Đào lên là đồng nghĩa với sự tình tán, tinh cán. 

8. Cái then cửa là đồng nghĩa với Vô Minh. Dem then cửa lên là từ bó Vô 
Minh. 

9. Con nhái là dóng nghia vói Phán Nô, hiềm hận. Bem con nhái lên là 
đồng nghĩa với sự từ bỏ phẫn nộ hiềm hận. 

10. Con đường hai ngã là đồng nghĩa với sự nghi hoặc. Dem con đường hai 
ngã lên là từ bó nghi hoặc. 

11. Đồ lọc sữa là đồng nghĩa với Ngũ Trién Cái. Dem cái đồ lọc sữa lên là 
từ bỏ Ngũ Trién Cái. 

12. Con rùa là đồng nghĩa với Ngũ Thủ Uán. Dem con rùa lên là từ bỏ Ngũ 
Thủ Uán. 

13. Con dao phay là đồng nghĩa với Ngũ Dục Lạc duyên bởi Ngũ Căn, khả 
ái, khả hy, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Dem con dao phay lên 
là từ bó Ngũ Duc Lac. 

14. Miếng thịt là đồng nghĩa với Hy Tham. Dem miếng thịt lên là từ bó Hy 
Tham. 

15. Con rắn hồ là đồng nghĩa với vị Tỳ Khưu đã diệt trừ các Lậu Hoặc. Hãy 
để con rắn hỗ yên, chớ đụng cham con rán hồ, hãy dánh lễ con răn hồ, là có ý 
nghĩa như vậy. 


D. KÉT LUẬN. 
Dút thói Pháp Thoại, Chu Ty Khuu Tăng hoan hy tín tho lời dạy của Đức 
Thé Tón. 


24. KINH TRAM XE (Rathavinitasutta). 
(Discourse on the Relays of Chariots). 


A. XUÁT XU: 

Đức Thé Tôn trú ngu tai Kalandakanivapa, nơi Trúc Lâm (Veluvana) thuộc 
thành Vương Xá (Rájagaha) cùng với Hội Chúng Tỳ Khuu đã đến viếng 
thăm Ngài sau khi mãn han an cư mùa mưa (Kiét ví). 


B. DUYÉN KHÓI: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





Do được Chư Tỳ Khuu tán thán Pham Hanh thanh cao của Trưởng Lão 
Punna Mantaniputta trước mát bậc Dao Sư, nén Đại Trưởng Lão Sàriputta đã 
đi đến và mở một cuộc đàm luận giữa Ngài cùng với Trưởng Lão Punna 
Mantaniputta. f | 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phật thuyết giảng đời sóng Pham Hanh thanh cao của vi Ty 
Khưu, xứng đáng được tán thán của những bậc đồng Phạm Hạnh. 

1. Tự mình thiểu dục và giảng về hạnh thiểu dục cho Chư Tỳ Khưu. 

2. Tự mình tri túc và giảng về hạnh tri túc cho Chư Tỳ Khưu. 

3. Tự mình độc cư và giảng về hạnh độc cư cho Chư Tỳ Khưu. 

4. Tự mình bất uế nhiễm và giảng về hạnh bát ué nhiễm cho Chư Tỳ Khuu. 

5. Tự mình tinh cần, tinh tán và giảng vé hạnh tinh cần, tinh tán cho Chư Ty 
Khưu. 

6. Tự mình thành tựu Giới Hạnh và giảng về sự thành tựu Giới Hạnh cho 
Chư Ty Khuu. 

7. Tự minh thành tựu Thiền Định và giảng về sự thành tựu Thiền Định cho 
Chu Ty Khuu. 

8. Tự mình thành tựu Trí Tuệ (Pannà) và nói về sự thành tuu Trí Tuệ cho 
Chu Tỳ Khuu. 

9. Tự mình thành tuu giải thoát và nói vé thành tựu giải thoát cho Chu Ty 
Khuu. 

10. Tu mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói vé thành tựu giải thoát tri 
kiến cho Chư Tỳ Khưu. 

Là vị Giáo Giới, vị Khai Thị, vị Trình Bày, vị Khích Lệ, vị làm cho phán 
khói, vi làm cho các vi dóng Pham Hanh hoan hy. 
. - Chư Ty Khuu đã đồng tán thán vé Pham Hanh của Trưởng Lão Punna 
Mantaniputta qua từng điểm một trước mặt bác Dao Su và được bậc Dao Su 
chấp nhận. Cùng lúc ấy, Đại Trưởng Lão Sàriputta khởi tâm muốn có một 
cuộc đàm luận với Trưởng Lão Punna Mantaniputta. 


HH. Đức Phật thuyết pháp đến Trưởng Lão Punna Mantaniputta. 

Sau một thời gian trú ngụ đến khi vừa ý tại thành Vương Xá, Đức Phật đã 
rời khỏi nơi ấy và khởi hành đi đến thành Xá Vệ, đến trú tại Kỳ Viên Tự, 
trong khu vườn của Ông Cáp Cô Độc. Trưởng Lão Punna Mantaniputta đã đi 
đến đảnh lễ Đức Phật và được Ngài thuyết giảng Pháp Thoại làm cho khích lệ, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÂP I- VOLUME I 








làm cho phán khói, làm cho hoan hy và tín thọ lời Đức Thé Tôn giảng dạy. 
Sau đó, Trưởng Lão Punna đã dành lễ và từ tạ Đức Phật, đi đến Andhavana dé 
nghỉ trưa. Nhờ vào một vị Tỳ Khưu báo cho biết tin về Trưởng Lão Punna, 
Đại Truóng Lão Sariputta đã đi đến và thiết lập một cuộc đàm luận với nhau. 


HIE Đại Trưởng Lão Sàriputta đàm luận với Trưởng Lão Punna 
Mantaniputta qua hình thức vẫn đáp. 

Đại Trưởng Lão Sàriputta là người vấn hỏi và Trưởng Lão Punna là nguói 
trả lời. 

1. Vấn: Có phải sống Phạm Hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thé Tôn là vì 
mục đích Thất Thanh Tịnh ? (Giới Thanh Tịnh, Tâm Thanh Tịnh, Kiến Thanh 
Tịnh (Ditthivisuddhi), Đoạn Nghi Thanh Tịnh, Dao Phi Đạo Tri Kiến Thanh 
Tinh, Dao Tri Kién Thanh Tinh, Tri Kién Thanh Tinh). i 

- Dáp: Không phái váy, thua Hién Giá. 


2. Ván: Váy sóng Pham Hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thé Tôn với muc | 
dích gi ? 

- Đáp: Với mục đích Vô Chấp Thủ viên tịch Níp Bàn, do vậy, sống Phạm 
Hạnh duói sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. 





3. Vấn: Có phải Thất Thanh Tịnh là Vô Chấp Thủ viên tịch Nip Bàn ? 
- Đáp: Không phải vậy, thưa Hiền Giả. 


4. Vấn: Có phải cái gi ngoài các Pháp náy là Vô Chấp Thủ viên tịch Nip 
Bàn (Anupàdà parinibbàna) không ? 
- Đáp: Không phải vậy, thưa Hiền Giả. 


5. Vấn: Vậy y nghĩa cua lời nói nây cân phải được hiểu như thế nào ? 

- Đáp: Nếu Đức Thế Tôn tuyên bố Giới Thanh Tịnh là Vô Chấp Thủ viên 
tịch Níp Bàn thì Ngài cũng tuyên bố Vô Chấp Thủ viên tịch Nip Bàn là đồng 
đẳng với Hữu Chấp Thủ viên tịch Níp Bàn. 

( Cũng như vậy với Sáu Thanh Tinh còn lại). 

- Nếu Đức Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các Pháp này là Vô Chấp Thủ viên 
tịch Níp Bàn thì kẻ vô văn phàm phu có thé viên tịch ĐỀ Bàn, vì lẽ, kẻ phàm 
phu là ngoài các Pháp náy. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 








- Ví nhu Vua Peasenadi ở xứ Kosala có công việc khán cáp, muốn di từ 
thành Sàvatthi để đi đến Saketa, và đã được sự sắp đặt bảy trạm xe với khoảng 
cách đó. Thế rồi, Vua Pasenadi ở xứ Kosala, từ cửa Nội Thành ra khỏi 
Savatthi, nhờ vào trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, và như thế tuần 
tự, nhờ vào trạm xe nây để đi đến được trạm xe kế tiếp, và nhờ trạm xe thứ 
bảy đã đến được tại cửa Nội Thành Saketa. 

Các bộ trưởng cận thần cùng với các Hoàng Thân Quốc Thích cùng huyết 
thống vẫn hỏi như sau "Táu Đại Vương, có phái trạm xe náy mà Bé Hạ di từ 
Savatthi đến được tại cửa Nội Thành Saketa hay không ? ". 

Vua Pasenadi phải trả lời như cách thức vừa kê trên, mới quả thật là trả lời 
đúng đắn. Cũng như thế, 

- Giới Thanh Tịnh chi có mục đích (đạt cho được) Tám Thanh Tinh (Ca 
visuddhi). 

- Tám Thanh Tinh chi có muc dích (dat cho duoc) Kién Thanh Tinh. 

- Kién Thanh Tinh chi có muc dích (dat cho duoc) Doan Nghi Thanh Tinh. 

- Doan Nghi Thanh Tinh chí có muc dích (dat cho duoc) Dao Phi Dao Tri 
Kiến Thanh Tịnh. 

- Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) Đạo Tri 
Kiến Thanh Tịnh. 

- Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) Tri Kiến Thanh 
Tịnh. 

- Tri Kiến Thanh Tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) Vô Chấp Thủ viên 
tịch Níp Bàn. 

- Sống Phạm Hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thé Tôn là với mục đích Vó 
Chấp Thủ viên tịch Nip Bàn. 


6. Vấn: Thưa Tôn Giả có tên là chỉ ? Và các vị đông Phạm Hanh biét Tôn 
Giả như thể nào ? 

- Đáp: Thưa Hiền Giả, tôi tên là Punna và các vi đồng Phạm Hạnh biết tôi là 
Mantaniputta. 


7. Thật hy hữu thay, Tôn Giả ! Thật kỳ diệu thay, Tôn Giả ! Những câu hỏi 
sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử đa văn, đã biết rõ Giáo Lý 
của bậc Đạo Sư, và vị đệ tử ây là Tôn Giả Punna Mantaniputta. Thật hạnh 
phúc thay cho các vi dóng Pham Hanh ! Thát chán hanh phüc thay cho các vi 
dóng Pham Hanh duoc thám viéng, duoc thân cận Tôn Già Punna 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TAPI- VOLUME I 





Mantaniputta ! Néu các vi dóng Pham Hanh dói Tón Giá Punna Mantaniputta 
trên đầu với một cuộn vải làm khán dé được thăm viếng, dé được thân cận, thì 
thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy ! Thật 
hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, 
được thân cận Tôn Giả Punna Mantaniputta. 


8. Khi được nghe nói vậy, Trưởng Lão Punna Mantaniputta đã vẫn hỏi Dai 
Trưởng Lão Sàriputta: 

- Tôn Giả tên là chỉ và các vị đồng Phạm Hạnh biết Tôn Giả như thế nào ? 

- Hiền Giả, tôi tên là Upatissa và các vị đồng Phạm Hạnh biết tôi là 
Sàriputta. 

- Tôi đang luận bàn với bác đệ tử được xem là ngang hàng với bác Dao Su 
mà không được biết là Tôn Giả Sàriputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn Già 
Sàriputta thì chúng tôi đã không nói nhiều nhu vậy. Thật hy hữu thay, Tôn 
Giá ! Thật kỳ diệu thay, Tôn Giả ! ` Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời 
từng điểm một bởi một đệ tử đa văn, đã biết rõ Giáo Lý của bậc Đạo Su, và vi 
đệ tử ấy là Tôn Giả Sàriputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng Phạm 
Hạnh ! Thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng Phạm Hạnh được thăm 
viéng, được thân cận Tôn Giả Sàriputta ! Nếu các vị đồng Phạm Hạnh đội 
Tôn Giả Sàriputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, 
dé được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật là chân hạnh phúc 
cho các vi y ! Thât hanh phúc cho chúng tôi, thât chân hanh phúc cho chúng 
tôi duoc thám viéng, được thân cán Tôn Giả Sàriputta. 


D. KẾT LUẬN. 

Như vậy, hai vị Đại Trưởng Lão đã cùng nhau thiện thuyết và cùng nhau tùy 
hỷ trong Pháp Bảo. 

Chu Thích: 

1. Pannáà: trí tuệ (wisdom, knowledge, insight, endowed with knowledge or 
insight, possessed of the highest cognition), có y nghia là Trí Hiép Thé và Trí 
Siéu Thé. 

2. Ditthivisuddhi: kién thanh tinh, két hop vói giói thanh tinh (clear vision, 
right understanding, beauty of right theory). 

3. Anupàdà parinibbàna: vô chấp thủ viên tịch níp bàn, diệt trừ tuyệt Ngũ 
Thủ Uán. Theo quan điểm của một số vị cho rằng Chấp Thủ là do một nhân 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI— VOLUME I 








duyên, thì Vô Chấp Thủ viên tịch Níp Bàn là không do bởi một nhân duyên 
nào. Nếu vô vi bất tử không khởi lên do một nhân duyên, thì vô vi bất tử 
được xem là Vô Chấp Thủ Níp Bàn. Đó là mục tiêu tối hậu, tối cao. 

4. Citta visuddhi: tâm thanh tịnh, đó là mục tiêu tối cao, là tột đỉnh, của giới 
thanh tịnh. 


25. KINH BẤY MỖI (Nivápasutta). 
(Discourse on Crops). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xã Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Chư Ty Khuu vé Pháp món 
bẫy môi, để chế ngự và vượt qua khỏi tham đắm ở trong đời, đoạn tuyệt mắt 
của Ác Ma, và diét trừ mọi Lậu Hoặc. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn án dụ về người thợ săn bẩy môi với 
bốn đàn nai. 

1. Người thợ săn bẫy môi với dàn nai thứ nhất. 

Người thợ săn bẫy mói khi gieo đồ nhử mỗi cho đàn nai đã nghi rằng "Ta 
gieo môi nhử náy cho dàn nai, dé đàn náy xâm nhập, tham đắm ăn các món 
ăn. Sau khi xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn; do 
mê loạn, chúng trở thành phóng dát; do phóng dát chúng trở thành những vật 
bị làm theo như y lực của người ta muốn, giữa các đồ nhử mỗi nầy ”, | 

Thế rồi, dàn nai thứ nhất xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ nhử mòi nåy do 
nguói tho sán dà gieo ra. Chúng tró thành mê loan, do mê loan chúng tró 
thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bi làm theo ý 
người ta muốn giữa các đồ mòi nầy của người thợ săn bẫy mòi. 

Như vậy, đàn nai thứ nhất đã không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn 
bẫy môi. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





2. Người thợ săn bẫy mói với dàn nai thứ hai. 

Đàn nai thứ hai suy nghi như sau “Đàn nai thứ nhất do bởi tham dám, nên 
ăn phải đồ nhir môi, trở thành mé loạn, trở thành phóng dát, trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đô môi của người thợ săn báy môi ”. 

Rồi dàn nai ấy hoàn toàn từ bó các đồ nhử mỗi, từ bó các vật dung đáng sợ 
hãi, di sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa ha, cỏ nước khan hiếm, thân 
hình đàn nai trở nên hết sức gầy yếu, dẫn đến sức lực của chúng bị kiệt quệ, 
và đàn nai y trở lại xâm nhập, tham dám, án các đồ nhử mòi của người thợ 
săn bẫy mỗi đã gieo ra. Chúng trở thành mé loạn, do mê loạn chúng trở thành 
phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta 
muốn giữa các đồ mòi nầy của người thợ săn bẫy mồi. 

Như vậy, đàn nai thứ hai đã không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn 
bẫy mồi. | 


3. Nguoi thợ săn bẫy môi với dàn nai thứ ba. 

Đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau “Đàn nai thứ nhất do bởi tham đắm, nên ăn 
phải đồ nhi môi, trở thành mê loạn, trở thành phóng dát, trở thành những vật 
bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ môi của người thợ săn bây môi. Đèn 
nai thứ hai, ban đầu đã hoàn toàn từ bỏ các đồ nhir mỗi, nhưng đến khi có 
nước khan hiểm, súc luc cạn kiệt, trở lại xâm nhập, tham đếm và ăn các đồ 
nh môi, rồi chúng trở thành mê loạn, trở thành phóng dát, trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mỗi của người thợ săn bây môi. 

Nhưng dàn nai này làm một chỗ án nấp gần các đồ nhử mòi của người thợ 
săn bẫy mỗi. Do không xâm nhập, do không tham đắm ăn các món ăn nhử 
môi, nên chúng không mê loạn, không phóng dật, và chúng không trở thành 
những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mòi nầy của người thợ săn 
bẫy môi. 

Tuy nhiên, người thợ săn và quyến thuộc người thợ săn bẫy mói suy nghĩ 
như sau “Đàn nai thứ ba náy thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba nầy 
thật có thần lực và ma quái. Chúng đã ăn được các môi nhử được gieo ra mà 
chúng ta không được biết đường đi lỗi về của chúng. Vậy chung ta hãy bao 
vậy xung quanh các đô nhir môi được gieo nầy, với những cây cột to lớn và 
những bây sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thé thấy được chỗ án nấp 
của đàn nai thứ ba nầy, chỗ chúng có thé di dé lấy dô dn". 

Như thế, người thợ săn cùng những người quyến thuộc của người thợ săn 
bẫy mòi thấy được chỗ án nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng di dé lấy đồ ăn. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Nhu vậy, dàn nai thứ ba đã không thoát khói như ý lực của người thợ sẵn 
bẫy mòi. 


4. Người thợ săn bẫy môi với dàn nai thứ tw. 

Đàn nai thứ tư suy nghĩ như sau “Đàn nai thứ nhất do bởi tham đắm, nên ăn 
phải đồ nhir môi, trở thành mê loạn, trở thành phóng dát, trở thành những vật 
bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ môi của người thợ săn bẩy môi. Đàn 
nai thứ hai, ban đâu đã hoàn toàn từ bỏ các dó nhử môi, nhung dén khi có 
nước khan hiém, sức luc cạn kiệt, trở lại xâm nhập, tham đắm và ăn các đồ 
nh môi, rồi chúng trở thành mê loạn, trở thành phóng dát, trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các dô môi của người thợ săn bây môi. 
Đàn nai thứ ba dà tạo chỗ án náp dé tiện xâm nhập, và ăn được những đô nhi 
môi của người thợ săn bây môi. Tuy nhiên, cũng bị người thợ săn cùng thân 
bằng quyến thuộc đã tạo ra những cột báy sập bao quanh khắp mọi noi của 
đồ nhir môi, và cuối cùng cũng không thoát khói như y lực của người thợ săn 
bây môi”. 

Nhưng đàn nai này làm một chỗ án nấp, tại một nơi mà người thợ săn cùng 
những quyến thuộc của người thợ săn không thé đến được. Làm chó ân náp 
xong, chúng quyết không xâm nhập, không tham đắm và không ăn các đồ nhử 
mói của người thợ săn bày mói. Do vậy, chúng không trở thành những vật bi 
làm theo y người ta muốn giữa các đồ mòi này của người thợ săn bẫy môi. 

Tuy nhiên, người thợ săn và quyến thuộc người thợ săn bẫy môi suy nghĩ 
như sau “Đàn nai thứ tw náy thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ tư náy 
thật có thần lực và ma quái. Chúng đã ăn được các môi nhir được gieo ra mà 
chúng ta không được biết đường đi lỗi về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao 
váy xung quanh các dô nhử môi được gieo nấy, với những cây cột to lớn và 
những bấy sập cùng khắp moi nơi. Rôi chúng ta có thé thấy được chỗ án náp 
của dàn nai thứ tư náy, chỗ chúng có thể di để lấy đô ăn”. 

Tuy nhiên, người thợ săn cùng những người quyến thuộc của người thợ săn 
bẫy mòi không tìm thấy thấy được chỗ án náp của đàn nai thứ tư, chỗ chúng đi 
dé lẫy đồ ăn. 

Người thợ săn và những quyến thuộc lại nghĩ suy như sau “Nếu chủng ta 
đánh phá đàn nai thứ tư náy thì sẽ làm động đến các dàn nai khác. Như vậy, 
toàn thé dàn nai sẽ từ bó các đô ăn nhử môi được gieo ra náy. Vậy chúng ta 
chớ có can thiệp vào dàn nai thứ tw”. 

Như vậy, đàn nai thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mòi. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÁPI- VOLUME I 


Il. Đức Phát giải thích ý nghia Pháp món án du vé người thợ săn bẫy 
mỗi với bốn đàn nai. 

- Đồ nhử mồi là đồng nghĩa với Ngũ Dục lạc. 

- Người thợ săn bẫy mồi là đồng nghĩa với Ác Ma. 

- Những quyến thuộc của người thợ săn bẫy mòi là đồng nghĩa với những 
quyến thuộc của Ác Ma. 

- Các đàn nai là đồng nghĩa với các Sa Môn, Bà La Môn. 


1. Ác Ma với hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ nhất. 

Ác Ma khi gieo ra các vật dụng thế gian. Tại đây, hạng Sa Môn thứ nhất đã 
xâm nhập, tham đắm, ăn các vật dụng, nên họ trở thành mê loạn, do mê loạn 
chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm 
theo ý Ác Ma muốn giữa các đồ mòi này và giữa các vật dung thé gian. 

Như vậy, hạng Sa Môn thứ nhất đã không thoát khỏi như ý lực của Ác Ma, 
cũng tương tự với tỷ dụ về đàn nai thứ nhất. 


2. Ác Ma với hạng Sa Môn, Bà La Môn thứ hai. 

Hạng Sa Môn thứ hai suy nghĩ như sau “Hạng Sa Môn thứ nhất do bởi tham 
đắm, nén ăn phải đồ nhir môi của Ác Ma đã gieo ra và các vật dung thế gian, 
trở thành mé loạn, trở thành phóng dát, trở thành những người bị làm theo y 
Ác Ma muốn giữa các đồ môi và giữa các vật dung thé gian". 

Rồi hạng Sa Môn åy hoàn toàn từ bó các đồ nhử mòi, từ bó các vật dụng 
đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Họ trở thành những người ăn cỏ lúa, 
ăn những củ hạt, ăn những cây cỏ, ăn những trái cây rụng để sống 

Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình hạng Sa Môn trở nén hết 
sức gầy yếu, dẫn đến sức lực của họ bị kiệt quệ, nên Tâm giải thoát bị kiệt 
qué, và hang Sa Món åy trở lại xâm nhập, tham đắm, án các đồ nhử mỗi của 
Ác Ma đã gieo ra. Họ trở thành mê loạn, do mê loạn họ trở thành phóng dật. 
Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác Ma giữa các đồ mòi 
này và giữa các vật dụng thé gian. 

Như vậy, hạng Sa Môn thứ hai đã không thoát khỏi như ý lực của Ác Ma, 
cũng tương tự với tỷ dụ về đàn nai thứ hai. 


3. Ác Ma với hạng Sa Món, Bà La Môn thứ ba. 
Hạng Sa Môn thứ ba suy nghĩ như sau “Hạng Sa Môn thứ nhất do bởi tham 
đắm, nén ăn phải đồ nhử môi, trở thành mê loạn, trở thành phóng đột, trở 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 


thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn giữa các đồ mồi và giữa các 
vật dụng thé gian. Hang Sa Môn thứ hai, ban dáu đã hoàn toàn từ bỏ các đề 
nhỉ môi, nhung dén khi có nuóc khan hiểm, sức luc cạn kiệt, trở lại xâm 
nhập, tham đắm và ăn các đồ nhir môi, rôi họ trở thành mê loạn, trở thành 
phóng dật, trở thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn giữa các đô môi 
và giữa các vật dung thé gian. 

Nhưng hạng Sa Món này làm một chó án náp gần các đồ nhử mỗi của Ác 
Ma đã gieo ra và các vật dụng thé gian. Do không xâm nhập, do không tham 
đắm ăn các món án nhử mòi, nén họ không mê loạn, không phóng dật, và họ 
không trở thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn giữa các đồ mòi này 
và giữa các vật dụng thế gian. 

Thé rồi, họ có những Tà Kiến như sau "Thé gian là thường còn, thé gian là 
không thường còn. Thé gian là hữu biên, thé gian là vô biên. Mang sống và 
thân thể là một, mang sóng và thân thé là khác. Như Lai sau khi chết có tôn 
tại, Nhw Lai sau khi chết khóng tôn tại. Như Lai sau khi chết có tôn tai và 
khóng tôn tại, Như Lai sau khi chết không tôn tại và không không tôn tai”. 

Như vậy, hạng Sa Món thứ ba đã không thoát khói như ý lực của Ác Ma, 
cũng tương tự với tý dụ về đàn nai thứ ba. 


4. Ác Ma với hang Sa Môn thứ tư. 

Hạng Sa Môn thứ tư suy nghĩ như sau “Hạng Sa Môn thứ nhất do bởi tham 
đắm, nén ăn phải đồ nhir môi, trở thành mé loạn, trở thành phóng dát, trở 
thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn giữa các đồ môi và giữa các 
vật dung thé gian. Hang Sa Môn thứ hai, ban đâu đã hoàn toàn từ bó các đô 
nhử môi, nhưng đến khi cỏ nước khan hiếm, sức lực cạn kiệt, trở lại xâm 
nhập, tham dăm và ăn các đồ nhử môi, rồi họ trở thành mê loạn, trở thành 
phóng dật, trở thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn giữa các đô môi 
và các vật dung thé gian. Hạng Sa Môn thứ ba đã tạo chỗ ẩn náp để tiện xâm 
nhập, và ăn được những đô nhử môi của Ác Ma. Thế rôi, ho có những Tà 
Kiến như sau “Thế gian là thường còn, thé gian là không thường còn. Thé 
gian là hữu bién, thé gian là vô bién. Mạng sóng và thân thể là một, mang 
sống vò thân thể là khác. Như Lai sau khi chết có tôn tại, Nhw Lai sau khi chết 
không tôn tại. Như Lai sau khi chết có tôn tại và không tôn tại, Như Lai sau 
khi chết không tôn tại và không không tôn tai”. 

Nhưng hạng Sa Món này làm mót chó án náp, tai mót noi mà Ác Ma cüng 
những quyến thuộc của Ác Ma không thé đến được. Làm chỗ án náp xong, ho 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO B 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








quyét khóng xám nháp, khóng tham dám và khóng án các dà nhử mỗi của Ác 
Ma. Do vậy, họ không trở thành những người bị làm theo ý Ác Ma muốn 
giữa các đồ mỗi và các vật dụng thế gian. 

Như vậy, hạng Sa Môn thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của Ác Ma, cũng 
tương tự với tỷ dụ về đàn nai thứ tư. 


5. Vì sao gọi là Ác Ma và quyến thuộc của Ác Ma không thể đến được ? 

- Ó tại đây, vi Tỳ Khưu với Tâm tinh cần nỗ lực, không lười biếng, an trú 
Chánh Niệm, bát loạn động, Thân được khinh an và bất động, Tâm được định 
tĩnh và chuyên nhất, ly Duc, ly Ác Pháp, ly Bất Thiện Pháp. Vi Tỳ Khuu đã 
tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền Sắc Giới và 
vượt lên đến Tứ Thiền Vô Sắc Giới, chứng và trú vào Thiền Diệt. Sau khi 
thấy mọi Pháp với Trí Tuệ, và các Lậu Hoặc được diệt trừ. 

Như vậy, gọi là vị Tỳ Khưu đả làm cho Ác Ma bị mù mắt, đoạn tuyệt mắt 
Ác Ma, không còn dấu tích, khiến cho Ác Ma không thấy đường đi lối về. Vị 
Ty Khuu đã vượt thoát khói moi tham đắm ở trong đời. 


D. KÉT LUAN. 
Dứt thói Pháp Thoại, Chư Ty Khưu Tăng hoan hy tín tho lời day của Đức 
Thế Tôn. 


26. KINH THÁNH CÂU (Ariyapariyesanasutta). 
(Discourse on the Ariyan Quest). 


A. XUẤT XÜ: 
Đức Thế Tôn đã khải thuyết Pháp Thoại này tại tịnh thất của Bà La Món 
Rammaka, gần khu vườn Đông Viên (Pubbarama). 


B. DUYÊN KHỚI: 
- Do lời thỉnh cầu của Chư Ty Khưu Tăng với Đại Trưởng Lão Ànanda là đã 
từ lâu chưa được tận mặt nghe Đức Phật thuyết Pháp, và nhận lời thỉnh cầu 
của Đại Trưởng Lão Ànanda nên Ngài đã thuyết Pháp Thoại náy tại nhà Bà La 
Môn Rammaka. 


C. CHÁNH KINH: 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











Đức Phật cùng với Dai Trưởng Lão Ànanda đã từ khu vườn Jetavana của 
Trưởng Giá Cấp Cô Độc, di đến Đông Viên (Pubbarama) và nghỉ trưa tại 
ngôi lầu của Migaramatu. Vào buổi chiều, sau khi Thiền Tịnh, Đức Phật cùng 
với Đại Trưởng Lão Ànanda di đến Pubbakotthaka để rửa tay, rửa chân. Sau 
khi rửa tay và rửa chân xong, Đức Phật bước lên đứng trên bờ, đắp một tám y, 
để phơi tay chân cho khô. 

Thế rồi, Đại Trưởng Lão Ànanda đã thỉnh Đức Phật đi đến nhà Bà La Môn 
Rammaka. Đức Phật đã im lặng nhận lời. Khi đến tịnh thất của Bà La Môn 
Rammaka thì lúc bấy giờ có một số đông Tỳ Khưu đang hội hợp để thuyết 
Pháp. Đức Phật đứng chờ ở ngoài cửa cho đến khi thuyết Pháp xong. Khi 
biết cuộc Thuyết Pháp đã xong, Ngài liền dáng háng và gõ vào thanh cửa, và 
Chư Ty Khuu đã mở cửa, thỉnh Đức Phật bước vào trong tịnh thất và ngôi lên 
chỗ ngồi đã dọn sẵn. Được biết Chư Tỳ Khưu đang luận bàn về Đạo Pháp, 
Đức Phật đã có lời khen ngợi “Nây chư Ty Khuu, lành thay khi Thiện Nam Tử 
các người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng 
nhau hội hợp dé luận bàn Đạo Pháp. Náy chư Tỳ Khưu, khi các người hội 
hợp với nhau, có hai việc cán phải làm: luận bàn Dao Pháp hoặc giữ sự im 
lặng của bậc Thánh (Dhammi và kathà ariyo và tunhìbhav0) ”. 


I. Có hai loại tầm cầu: Thánh Cầu và Phi Thánh Cầu. 
1. Thế nào là Phi Thánh Câu ? 

- Có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, 

- Có người tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, 

- Có người tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, 

- Có người tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị chết, 

- Có người tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, 

- Có người tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. 


a. Thế nào gọi là bị sanh ? 

- Vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh; dê cừu là bị sanh; gà 
heo là bị sanh; vàng bạc là bị sanh. Những Chấp Thủ ấy bị sanh, và người lại 
nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. 

b. Tương tự như vậy, với cái gọi là bi già, bị bệnh, bị chết, bi sáu khó, bị ô 
nhiễm. Như vậy, gọi là Phi Thánh Cầu. 


2. Thế nào là Thánh Cầu ? 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








| GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÁYA) TẬP I- VOLUME I 





a. Có người tự minh bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tầm 
câu cái vô sanh, vô thượng an ón, khói các khó ách, Níp Bàn. 

b. Tương tự như vậy, tw minh bị già, tự minh bị bệnh, tự minh bị chết, tự 
mình bị sáu, tự mình bị ô nhiễm. Như vậy, gọi là Thánh Cầu. 


II. Đức Phát tự kế việc tu tập Khổ Hạnh trong lúc tầm Đạo. 
Trước khi chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng Giác, khi Ngài hãy còn là Bồ Tát, 
Đức Phát đã có những suy nghi về việc Phi Thánh Cầu và Thánh Cầu. 

— Sau một thời gian, khi Ngài hãy còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ 
khí huyết của tuói thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dù Mẹ Cha 
không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc. Ngài đã cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài xuất gia như vậy, 
một người đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. 


I. Tu tập Pham Hạnh với Đạo Sĩ Alara Kalama. 

Trước tiên, Ngài đã đến tu học với Đạo Sĩ Alara Kalama, với lời tuyên bố 
của Dao Sĩ Alara Kalama là “Pháp nảy không phải chỉ vì lòng tin “Sau khi tự 
tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú” và Ngài đã suy nghĩ “Chắc chắn Alara 
Kalama biết Pháp nây, thấy Pháp nây rồi mới an trú”. Không bao lâu, Ngài 
đã thông suốt Pháp ấy một cách mau chóng, với Ngũ Quyền (Tín, Tán, Niệm, 
Định, Tuệ) mà Alara Kalama đã tiễn tu, thì Ngài cũng có đầy đủ Ngũ Quyền, 
và cuối cùng, Ngài biết được Alara Kalama chỉ chứng đạt mức độ Vô Sở Hữu 
Xứ, cũng như Ngài đã chứng đạt được. 

Thé rồi, Alara Kalama đã đặt Ngài ở vi trí ngang hàng, tôn trọng Ngài với sự 
tôn trọng tối thượng, và mời Ngài cùng chăm sóc hội chúng đệ tử của Đạo Sĩ 
Alara Kalama. | 

Tuy nhiên, Ngài đã suy nghi "Pháp náy không hướng đến yếm ly, không 
hướng đến ly Tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Nip Bàn, mà chi dua đến sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ”. Nhu vậy, Ngài đã 
không tôn kính Pháp này, và từ bó Pháp ấy và bỏ ra đi. 


2. Tu tập Phạm Hạnh với Đạo Sĩ Uddaka Ramaputta. 

Ngài là người đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng tối tháng an tinh dao 
ló. Cüng tuong tu vói Dao Si Alara Kalama, Ngài di dén tu hoc vói Dao Si 
Uddaka Ramaputta. Không bao lâu sau, Uddaka Ramaputta đã đặt Ngài ở vi 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





trí ngang hàng, tôn trọng Ngài với sự tôn trọng tối thượng, và mời Ngài cùng 
chăm sóc hội chúng đệ tử của Đạo Sĩ Uddaka Ramaputta. 

Tuy nhiên, Ngài đã suy nghĩ “Pháp náy không hướng đến yém ly, không 
hướng đến ly Tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Níp Bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”. Như 
vậy, Ngài đã không tôn kính Pháp nây, và từ bỏ Pháp ấy và bó ra di. 


3. Thành đạt Đạo Quá Chánh Đăng Giác và thốt lời Chánh Trí. 

Ngài đã đi đến một địa điểm khả ái, một khu rừng thoải mái, có con sông 
trong sáng (Weranjarà) chảy gần bên, với một chỗ lội qua dễ dàng thích hợp, 
và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ 
vừa đủ cho một Thiện Nam Tử tha thiết tinh cần có thé tinh tán được. 

Tại nơi đấy, Ngài đã tiến tu và quán sát về cả hai mặt Tầm Cầu, Phi Thánh 
Cầu và Thánh Cầu. Ngài đã chứng đạt được cái không ô nhiễm, vô thượng an 
ón khói các khổ ách, Níp Bàn. Như thế, Trí và Kiến khói lên nơi Ngài. Sự 
giải thoát của Ngài không bị dao động. Ngài liễu tri được “Đáy là đời sóng 
cuối cùng của Ta và không còn sự tái sanh nta”. 

Ngài khởi lên sự suy nghi như sau “Pháp náy do Ta chứng được, thật là sáu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tinh, cao thượng, siêu ly luận, vi diệu, chỉ có 
người trí mới thấu hiểu. Còn chúng sanh nây thì ua thích ái duc, ham thích ái 
duc, thì quả thật khó mà thấy được nguyên lý “Tùy Duyên Liên Quan T: wong 
Sinh" (Idapaccayatà Paticcasamuppáda). Sự kiện náy thật khó thấy, tức là 
sự tịnh chỉ tất cả Hành, sự trừ bỏ tất cả Sanh Y, Ái điệt, ly Tham, đoạn diét, 
Nip Bàn. Quả thật khó dé thuyết Pháp nây đến cho chúng sanh được liễu tri". 

Sau đó, Ngài đã thốt lên những câu kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng 
được nghe, như sau: 


Sao Ta nói Chánh Pháp, được chứng ngộ khó khăn ? 
Những ai còn Tham Sân, khó chứng ngộ Pháp nây. 
Di ngược dòng, thám điệu, khó thấy, thật té nhị, 
Kẻ ái nhiễm vô minh, không thấy được Pháp nây. 


Với những suy tư như vậy, Ngài đã hướng Tâm về trang thái vô vi thụ động, 
không muốn thuyết Pháp độ sinh. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÅP I- VOLUME I 


4. Đại Pham Thiên Sahampati thinh cầu Đức Phát thuyết Pháp. 

a. Lúc bấy giờ, Đại Phạm Thiên Sahampati biết được tâm tư của Đức Phật, 
liền suy nghĩ “7han ôi, thé gian sẽ tiêu diệt, thé gian sẽ bị hoại vong, nếu Tâm 
của Như Lai, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác hướng về vô vi thụ động, 
không muốn thuyết Pháp". 

b. Dai Phạm Thiên Sahampati đã bién mát từ Thế Giới Phạm Thiên, và hiện 
ra trước mặt Đức Phật, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái đến 
Ngài và tác bạch “Bạch Đức Ti hé Tôn, hãy thuyết Pháp ! Bạch Thiện Thệ, hãy 
thuyết Pháp! Có những chúng sanh ít bụi nhiễm trần sẽ bị nguy hai néu 
không được nghe Chánh Pháp. (Nếu được nghe), những vị nây có thể thấu 
hiểu Chánh Pháp”. Sau đó, Đại Phạm Thiên Sahampati thốt lên bài kệ: 


Xưa tại Magadha, hiện ra Pháp bất tịnh, 
Pháp do Tâm ué nhiễm, do suy tw tác thành. 
Hãy mở tung, mở rộng, cánh cửa Bắt Tử nây. 
Hãy để họ nghe Pháp, bậc Thanh Tịnh chứng ngô. 
Như đứng trên tảng đá, trên dinh nui tót cùng, 

Có người đứng nhìn xuống, dám chúng sanh quay quân. 
Cũng vậy, ôi Thiện Thệ, bậc Biến Nhãn cùng khắp. 
Leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng Chánh Pháp, 

Bác Thoát Ly sáu muộn, nhìn xuống nhóm chúng sanh, 

Bị sdu khổ áp bức, bị sanh già chỉ phối. 

Đứng lên vị Anh Hùng, bác Chiến Thắng chién trường. 
Vị trưởng đoàn lữ khách, bậc Thoát Ly nợ nán. 
Hãy di khắp thé gian, bác Thé Tôn Chánh Giác ! 
Hãy thuyết Pháp vi diệu, người nghe sẽ thấu hiểu ! 


c. Sau khi biết được lời Đại Phạm Thiên thỉnh cầu, vì lòng bi mẫn đối với 
chúng sanh, với Phật Nhãn, Ngài đã nhìn quanh khắp thế gian. Đức Phật nhận 
thấy những thê loại chúng sanh: 

- ít nhiễm bui trần và nhiễm nhiều bụi trần, 

- lợi căn và độn căn, 

- thiện tánh hiền lương vá ác tánh xấu xa, 

- dé dạy bảo và khó day bảo, 

- ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế gian khác và sự nguy hiểm tạo tác 
những hành động lỗi lầm. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÁYA) TÁPI- VOLUME I 





Ví nhu có ba thé loai hoa sen moc trong hó: 

- một loai được sanh ra ở dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên 
khỏi mặt nước, được dưỡng nuôi ở dưới nước. 

- một loại sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt 
nước. 

- một loại sanh sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nuớc, vươn lên khỏi mặt 
nước, không bị nước đẫm vót. 

Và rồi, Đức Phật thốt lên bài kệ sau đây với Đại Phạm Thiên Sahampati: 


Cửa Bát Tử rộng mở, cho những ai chịu nghe. 
Hãy từ bỏ Tín Tám, không chính xác của mình. 
Tự nghĩ đến phiên toái, Ta đã không muốn giảng. 
Tối thượng Pháp vi diệu, giữa chúng sanh loài Nguoi. 
(Ôi Phạm Thiên). 


Đại Phạm Thiên Sahampati tự nghĩ “Ta đã tao cơ hội cho Đức T. hé Tôn 
thuyết Pháp”, liền đảnh lễ Đức Phật, thân phía hướng hữu của Ngài và biến 
mất tại chỗ. 


IH. Đức Phật thuyết Pháp độ sinh. 

1. Hai vi Đạo Si Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. 

a. Dao Sĩ Alara Kalama. 

Trước tiên, Đức Phật tự suy nghĩ “Ta sẽ (huyết Pháp cho ai dáu tiên, ai sẽ 
mau hiểu Chánh Pháp náy ? Nay có Alara Kalama là bác trí thức, da văn, 
sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi trần. Ta hãy thuyết Pháp đầu tiên cho 
Alara Kalama, vị nầy sẽ mau hiểu Chánh Pháp” 

Rồi Chư Thiên đến nói với Đức Phật là 21 Kalama đã mệnh chung bảy 
ngay rói". Và Düc Phàt lại suy nghi "Thát một thiệt hai lớn (Mahàjàniya) 
cho Alara Kalama, nếu được nghe Chánh Pháp nảy thì sẽ mau thấu hiểu ”. 

. b. Đạo Sĩ Uddaka Ramaputta. 

Tuong tu nhu trén, thi Dao Si Uddaka Ramaputta dá ménh chung vào ngày 

hóm qua. 


2. Năm anh em nhóm Đạo Si Anna Kodanna. 
a. Đức Phật suy nghi đến nhóm năm anh em này "Nhóm năm vi Ty Khưu 
náy đã hàu hạ Ta khi Ta còn nó luc tinh cán. Nhóm nây thật giúp ích nhiễu 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 


GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 











vậy. Ta hãy thuyết Pháp đầu tiên cho nhóm năm vi náy". Rồi với Thiên 
Nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ngài thấy nhóm này đang ở tại Baranasi, vườn Lộc 
Uyên của Isipatana. Sau khi ở tại Uruvela lâu cho đến mãn ý, Đức Phật lên 
đường đi đến Baranasi. Trên đường, có một Du Sĩ ngoại đạo tà mạng 
(Äjìvika) tên là Upaka đã nhìn thấy Đức Phật đang đi trên đường giữa Gaya 
và cây Bồ Dé. Du Sĩ Upaka liền nói với Ngài “Các Căn của Hiên Giả thật 
sảng suốt. Sắc da của Hiển Giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Nầy Hiển 
Giả, vì mục đích gi, mà Hiên Giả xuất gia ? Ai là bậc Dao Sư của Hiển Giả ? 
Hiển Giả thọ trì Pháp của ai ? ". 

Đức Phật nói lên một bài kệ như sau: 








Ta, bác Thắng tát cả, Ta, bậc Nhất Thiết Trí. 
Hét tháy Pháp, không nhiễm, hết thảy Pháp, xả ly. 
Ta sóng chán giải thoát, đoạn tán moi khát di. 
Như váy, Ta tw giác, còn phải y chỉ ai ? 

Ta không có Đạo Sư, bác nhw Ta không có. 
Giữa thé giới Nhân Thiên, không có ai bằng Ta. 
Bác Ứng Củng trên đời, bậc Đạo Sư vô thượng. 
Tự mình Chánh Đăng Giác, Ta an tịnh, thanh thoát. 
Dé chuyển bánh xe Pháp, Ta đến thành Kàsi, 
Gióng lên trồng Bát Tử, trong thé gian mù lòa. 


Du Sĩ Upaka nói răng "Náy Hiển Giả đã tự xung. Hiên Giả xứng dáng là 
bậc Chiến Thắng Vô Tận”. 
Đức Phật trả lời "N/ur Ta, bậc Tháng Giả, những ai chứng Lậu tận, 
Ác Pháp, Ta nhiếp phục, do vậy, Ta vô dich". 
(Náy Upaka) 


Sau khi duoc nghe nói vậy, Upaka nói với Đức Phật "Náy Hiển Giá, mong 
răng sự việc là vậy”. Và nói xong, Upaka lắc đâu rôi di theo một ngã khác. 


b. Khi Đức Phật đi đến thành Baranasi, noi Isipatana, trong vườn Lộc Uyễn 
và nơi hội hợp của năm vị Tỳ Khưu này, thì năm anh em đã thỏa thuận là 
“không có dành lễ, không có đứng dậy, không có lấy y bát". Tuy nhiên, khi 
Đức Phật đi đến gần thì cả năm anh em không giữ đúng điều đã thỏa thuận với 
nhau, người đứng dậy đón tiếp, người cầm lấy y bát, người sắp đặt chỗ ngồi 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI— VOLUME I 





và người dem nước dé rửa chán, nhưng tất cả đều gọi Đức Phật với danh từ là 
Hiên Giả (Avüso). 

Đức Phật nói với nhóm năm anh em: 

- Chó có goi Ta bằng danh từ Hiền Giá. Này các Tỳ Khuu, Như Lai là bậc 
A La hán, Chánh Đắng Giác. Hãy lóng tai, Ta thuyết giảng Pháp Bất Tử đã 
chứng được. Sống đúng theo lời khuyến giáo, sau khi tự tri, tự chứng, tự 
thành đạt ngay trong hiện tại, mục tiêu vô thượng của Phạm Hạnh mà các 
Thiện Nam Tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không bao lâu 
các người sẽ được an trú. 

Năm anh em trả lời với Đức Phật: 

- Hiền Giả Gotama, với nếp sóng này, với đạo tu này, với khó hạnh náy, 
Hiền Giả đã không chứng được Pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh, thì nay làm sao Hiền Giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bó tinh 
cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được Pháp siêu 
nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh ? 

- Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống 
vật chát đầy đủ. Nhu Lai là bác A La hán, Chánh Đắng Giác. Hãy lóng tai, 
Ta thuyết giảng Pháp Bát Tử đã chứng được. Sống đúng theo lời khuyến giáo, 
sau khi tự tri, tự chứng, tự thành đạt ngay trong hiện tại, mục tiêu vô thượng 
của Phạm Hạnh mà các Thiện Nam Tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, không bao lâu các người sẽ được an trú. 

Sau ba lần vấn hỏi và cuối cùng năm anh em chấp nhận và cùng chia sẻ lo 
cho Đức Phật. Ba vị đi khất thực để hai vị ở lại nghe Pháp của Đức Phật 
giảng. Hai vị đi khất thực thì ba vị ở lại nghe Pháp của Đức Phật. Vật thực 
của hai vị khất thực mang về đủ nuôi cho cả sáu người. Tất cả năm vị Tỳ 
Khưu thâm nhập Giáo Pháp của Đức Phật thuyết giảng về hai con đường phân 
biệt Phi Thánh Cầu và Thánh Cầu. 


3. Đức Phật thuyết giảng con đường diệt tận Lậu Hoặc. 

Ngũ Duc Lac: khi Ngũ Trần tiếp xúc với Ngũ Thức, khởi lên khả ái, khả 
hy, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 

Vị Sa Môn hoặc Bà La Môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê hoặc bởi 
Ngũ Dục Lạc này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly 
của chúng, mà tho dụng chúng, những vi ây càn duoc hiéu là “Các người dà 
rơi vào bát hanh, đã rơi vào tai hoa, dà bị Ác Ma sử dung như ý muốn ””. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Ví nhu một con nai sóng trong rừng bị sập bẫy và nằm xuống, con nai cần 
phải được hiểu là “Nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn 
sử dụng nhw ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ý 
muốn. 

Ví như một con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, an tâm nó đi, 
an tâm nó đứng, an tâm nó ngôi, an tâm nó năm. Vì sao vậy ? Vì nó vượt 
khỏi tầm tay của người thợ săn. | 

Cũng nhu vậy, vị Ty Khuu với Tâm tinh cần nỗ luc, không lười biếng, an trú 
Chánh Niệm, bất loạn động, Thân được khinh an và bát động, Tâm được định 
tĩnh và chuyên nhất, ly Dục, ly Ác Pháp, ly Bát Thiện Pháp. Vị Tỳ Khưu đã 
tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền Sắc Giới. Lai 
nữa, vị Tỳ Khưu vượt lên mọi Sắc Tưởng, diệt trừ mọi Chướng Ngại Tưởng, 
không tác ý đối với Dị Tưởng, tu tập vượt lên đến Tứ Thiền Vô Sắc Giới, 
chứng và trú vào Thiền Diệt. Sau khi thấy mọi Pháp với Trí Tuệ, và các Lậu 
Hoặc được diệt tri. 

Như vậy, gọi là vị Tỳ Khưu đã làm cho Ác Ma bị mù mắt, đã diệt trừ mọi 
vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác Ma. Vị Tỳ Khuu đã vượt mọi khỏi moi 
trién phược ở đời. An tám vị áy di, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an 
tâm vị ấy nằm. 


D. KÉT LUẬN. 

Dứt thời Pháp Thoại, Chu Ty Khuu Tăng hoan hy tín thọ lời day của Đức 
Thé Tón. | 

Chu thích: 

1. Dhammi và kathà ariyo và tunhibhavo: luận bàn Dao Pháp hoặc giữ su 
im lặng của bậc Thánh (có y nghĩa ở tàng Nhị Thiền Sắc Giới). 

2. Tunhibhava: sự làm thinh, sự nín lặng (silence). 

3. Neranjarà: con sông NI Liên Thiền (name of a river flowing through 
Magadha, the modern Nilajan). 

4. Ajivika: một hang tu sĩ ngoài Phật Giáo, ngoai dao (a kind of non — 
Buddhist ascetics). 

5. Idapaccayatá: có cán bán do noi (having its foundation on this), có liên 
quan vói nhau (causally connected). 

6. Paficcasamuppàda: liên quan tuong sinh, cái này liên hệ đến cái kia 
(causal genesis, dependent origination). 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 








7. Mahájàniya: sự mát mát lớn, sự thiệt hai lớn (Toss, deprivation). 

8. Àvuso: cách xung hó (vocative), này Pháp Hữu (friend), Pháp Dé 
(brother). (một hinh thức lễ phép trong cách xưng hô ở giữa Chu Tăng — a 
form of polite address among monks) 


27. KINH TIỂU TƯỢNG TÍCH DU 
(Cilahatthipadopamasutta — Vi Du Dấu Chân Voi). 
(Lesser Discourse on the Simile of the Elephant's Footprint). 


A. XUẤT XÚ: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tai Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Bà La Món Jànussoni với 
duyên khói của lời tán thán của Du Si Pilotika về Đức Phát qua Pháp môn án 
du dấu chán voi không được đầy đủ một cách rộng rãi, và Đức Phật đã giải 
thích thật sự đầy đủ viên mãn. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Lời tán thán của Du Sĩ Pilotika Vacchàyana đến Đức Phát. 

1. Cuộc đối thoại giữa Bà La Môn Janussoni với Du Sĩ Pilotika qua hình 
thức vấn đáp. | 

Bà La Món Janussoni ván hói: 

^. - Tôn Giá Vacchayana nghĩ nhu thé nào ? Sa Món Gotama có sự sáng suót 

trí tuệ hay không ? Tôn Giả có xem Sa Món Gotama là bậc có Trí Tuệ hay 
không ? | 

- Thua Tón Giá, tói là ai mà có thé biét Sa Món Gotama có su sáng suót trí 
tué. Chi có nguói nhu Sa Món Gotama mói có thé biét Sa Món Gotama có su 
sáng suốt trí tuệ. 

Bà La Môn Janussoni nói: 

- Tôn Già Vacchayana thật sự tán thán Sa Môn Gotama với lời tán thân tôi 
thượng. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 1i 








| GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 





- Thưa Tôn Giả, tôi là ai mà có thé tán thán Sa Món Gotama, bậc tối thượng 
được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa Chư Thiên và 
Nhân Loại. 


2. Pháp món án dụ dấu chân voi nói lên lời tán thán của Pilotika đến 
Đức Phật. 

Bà La Môn Janussoni vấn hỏi: 

- Nhưng Tôn Giả Vacchayana thấy được lý do gì ở Sa Môn Gotama mà Tôn 
Giá có lòng tin tưởng như vậy ? | 

- Ví như một người săn voi thiện xảo vào một khu rừng có voi ở, và thấy 
một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người đó đi kết luận rằng 
“Con voi náy là con voi lớn”. Cùng như vậy, tôi đã thấy được bốn dấu chân 
của Sa Môn Gotama và đi đến kết luận “Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
Giác (Sammàsambuddho Bhagavà). Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng (Svàkkháàto Bhagavatà dhammo) và Tăng Chung khéo hành trì 
(Supatipanno Sangho ti). 

Và thé nào là bón ? 

a. Có một số vi Sát Dé Ly bác hoc, thông minh, nghi luận biện tài, biện 
bác nhu chia ché sợi tóc. Những vi này di chỗ này chó kia, như muốn đả phá 
các Tà Kiến với Trí Tuệ của họ. Những vi này muốn đi đến chất vấn dé ván 
nạn Sa Món Gotama. Tuy nhiên khi họ di đến chỗ của Sa Môn Gotama trú 
ngu và được nghe Sa Món thuyết Pháp Thoại làm khích lệ, làm cho phán 
khói, làm cho hoan hy các vi này. Ho khóng cón muón hói Sa Món Gotama 
với những câu hỏi mà họ đã dinh trước, huống nữa là chát vấn. Trái lai, họ trở 
thành đệ tử của Sa Môn Gotama. Như vậy, đây là đấu chân thứ nhất của Sa 
Món Gotama, và tôi đi đến kết luận “Đức Thé Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác. 
Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng và Tăng Chúng khéo hành trì”. 

b. Cũng tương tự như vậy, có một số Bà La Môn bác học, thông minh,... 
đây là dấu chân thứ hai của Sa Môn Gotama, và tôi đi đến kết luận “Đức 
Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết 
giảng và Tăng Chúng khéo hành trì”. 

c. Cũng tương tự như vậy, có một số vị Gia Chú bác hoc, thông minh, ... 
đây là du chân thứ ba của Sa Món Gotama, và tôi đi đến kết luận “Đức Thé 
Tôn là bậc Chánh Đắng Giác. Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng và 
Tăng Chung khéo hành trì”. f 








BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











d. Cüng tuong tu nhu váy, có mót số Sa Món bác hoc, thông minh, ... Trái 
lai, ho xin pháp Sa Món Gotama được xuát gia, tir bó gia dinh, sóng khóng gia 
dinh. Sau khi được Sa Món Gotama cho xuất gia, mót số các vi åy sóng một 
mình, không phóng dật, nỗ lực, tỉnh cần, không bao lâu tự tri, tự chứng, tự đạt 
và an trú, ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của Phạm Hạnh mà những 
Thiện Nam Tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Họ nói như sau "Thát sự chúng ta gần hoại vong. Thật sự chúng 
ta gân hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là Sa Món lại tw xem là Sa 
Môn, không phải là Bà La Món lại tự xem là Bà La Môn, không phải là bậc A 
La Hán lại tự xem là bậc A La Hán. Nay chúng ta mới thật là Sa Món. Nay 
chúng ta mới thật là Bà La Món. Nay chúng ta mới thật là A La Hán". Đây 
là dấu chân thứ tw của Sa Môn Gotama, và tôi đi đến kết luận “Đức Thé 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác. Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng và 
Tăng Chúng khéo hành tri". 

Sau khi được nghe như vậy, Bà La Môn Janussoni đã đắp thượng y lên một 
bên vai, chấp tay hướng về Đức Phật vái lạy, và thốt ra ba lần câu kệ cảm 
hứng như sau Dành lễ Đức Thé Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác”. 

Sau đó, Bà La Môn Janussoni đã di đến Đức Phật, đem tất cả câu chuyện 
của Du Sĩ Pilotika thuật lại với Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng 
với lời tán thán ân dụ dẫu chân voi như vậy chưa được đầy đủ một cách rộng 
rãi, và Đức Phật đã khéo thuyết giảng một cách thật sự đầy đủ về Pháp môn 
án dụ dấu chán voi. 


II. Đức Phật thuyết giảng Pháp món án dụ dấu chân voi. 

Ví như một người săn voi vào một khu rừng có voi ở. Người đó thấy một 
dấu chân voi lớn trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó là 
một thợ săn voi thiện xảo, thì người đó không ổi kết luận “Con voi náy chắc 
chăn to lớn”. Vì sao vậy ? 

1. Trong khu rừng voi ở, có những loại voi cái lùn thấp, có dấu chân lớn, có 
thé dấu chân này thuộc vé loại voi này. 

2. Trong khu rừng voi ở, những vật cao đều bị cọ xát, có những loại voi cái 
có ngà, có dấu chân lớn, có thé dấu chân này thuóc vé loai voi này. 

3. Trong khu rừng voi ở, những vật cao bi co xát và những vật cao bị ngà 
voi cắt chém, có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn, có thé dẫu chân 
này thuộc vé loại voi nầy. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÂP I- VOLUME I 








4. Trong khu rừng voi ở, những vật cao bi cọ xát, những vật cao bị ngà voi 
cắt chém, và những vật cao bị gãy các cành. Và người đó thấy một con voi 
đực dưới gốc cây, hay ở ngoài trời, đang đi, đang đứng, đang ngôi hay đang 
nằm, người đó đi đến kết luận “Con voi náy thật là con voi duc lón”. 

Cũng như vậy, Đức Phật với chín Hồng Danh, với Thắng Trí, Ngài tự thân 
chứng ngộ thé gian này cùng với Tam Giới. Khi đã chứng ngộ, Đức Phật khải 
thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Đức Phật thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung 
Thiện, Hậu Thiện, văn nghĩa cụ túc. Đức Phật giảng dạy Phạm Hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia chủ hay con vị gia chủ, hoặc một người 
sanh ở bát luận giai cấp nào, mà sau khi nghe được Giáo Pháp nầy, khởi sanh 
lòng tín ngưỡng đến Đức Phật và có sự suy nghĩ “Đời sống gia đình đây là 
triển phược, con đường đầy những bụi trần. Đời sống xuất gia phóng khoáng 
nhw hw không. Thật rất khó cho một người sống ở gia dinh có thé sống theo 
Phạm Hạnh hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. 
Vậy ta nén cao bỏ ráu tóc, đắp do cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia dinh". Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay lớn, từ bỏ thân 
bằng quyến thuộc ít hay nhiều, cao bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia, | từ bỏ 
gia đình và sống không gia đình. 

1. Vị này thành tựu Thánh Giới Uán, thành tựu Thánh Hộ Tri các Căn, và 
thành tựu Thánh chú niệm tỉnh giác, diét trừ Ngũ Trién Cái. Với Tâm tinh cần 
nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, bát loạn động, Thân được khinh 
an và bất động, Tâm được định tĩnh và chuyên nhất, ly Dục, ly Ác Pháp, ly 
Bất Thiện Pháp. Vị này đã tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền 
đến Tứ Thiền Sắc Giới. 

Như vậy gọi là đấu chân của Như Lai, dẫu cọ xát của Như Lai, dấu cắt 
chém của Nhw Lai, nhung vi Thánh đệ tử không đi đến kết luận “Đức Thé 
Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyẾt giảng và 
Tăng Chung khéo hành trì”. 


2. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không uế nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyén, dé sử dung, vững chắc, binh thản nhu váy, vi náy huóng dán Tám dén 
Tác Mang Minh. Vi này nhớ đến các đời sống quá khứ, từ một đời cho đến 
nhiều đời, nhiều kiếp trái đất (Thành, Trụ, Hoại, Diệu, Như vậy, vị nầy nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với những nét đại cương và các chi tiết. 

Như vậy goi là đấu chân của Như Lai, dẫu cọ xát của Như Lai, dấu cắt 
chém của Nhw Lai, nhung vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận “Đức Thé 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃÄĐO 








IÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





Tôn là bác Chánh Đắng Giác. Pháp được Đúc Thé Tôn khéo thuyết giảng và 
Tăng Chúng khéo hành trì”. 


3. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không ué nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyén, dé sử dụng, vững chắc, bình thản nhu vậy, vị này hướng dẫn Tâm đến 
Sanh Tử Trí. Vị nầy với Thiên Nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sóng và 
chết của chúng sanh. Vi ấy biết rõ rằng, chúng sanh với người cao sang kẻ ha 
liệt, người xinh đẹp kẻ xấu xa, nguói may mán ké bát hanh, déu do Hanh 
Nghiệp của ho. Những chúng sanh làm những Ác Hạnh về Thân, Lời và Y, 
phi báng các bậc Thánh, theo Tà Kiến, tạo các Nghiệp theo Tà Kiến, thì sau 
khi thân hoại mạng chung phải bị đọa vào Khổ Ác Thú. Những chúng sanh 
làm những Thiện Hạnh về Thân, Lời và Ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo Chánh Kiến, tạo các Nghiệp theo Chánh Kiến, thì sau khi thân hoại mạng 
chung phải bị đọa vào Thiện Thú. 

Như vậy goi là đấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Nhw Lai, dáu cốt 
chém của Như Lai, nhung vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận “Đức Thé 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác. Pháp được Đức T, hé Tôn khéo thuyết giảng và 
Tăng Chung khéo hành tri". 


4. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không uế nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị này huóng dàn Tám dén 
Láu Tán Trí. Vi này tué tri vé Lý Tứ Dé và tuệ tri sự trừ diệt Lậu Hoặc qua 
Lý Tứ Dé. 

Nhu vậy goi là đấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cát 
chém của Như Lai, nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận “Đức Thé 
Tôn là bậc Chánh Đắng Giác. Pháp được Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng và 
Tăng Chúng khéo hành trì”. 

Nhờ vào sự tuệ tri như vậy, vi này thoát khói Tứ Lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lén sự hiểu biết "Ta đã giải thoát". VỊ ấy tuệ tri 
“Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm xong. Không còn 
trở lai trạng thái này nữa ". 

Như vậy gọi là đấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cát 
chém của Như Lai. Tới mức độ này thi vị Thánh đệ tử đi đến kết luận “Đức 
Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết 


2 


giảng và Tăng Chúng khéo hành trì”. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Này Bà La Món Janussoni, tới mức độ nây, là Pháp món ân du dâu chân voi 
thật sự được đây đủ một cách rộng rãi. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Bà La Món Janussoni nói lên lời cảm kích tán thán 
Đức Phát "Chung sanh trong tương lai được Tôn Giả Gotama thương tưởng, 
vì Tôn Giả là bậc Vô Sinh, Chánh Đẳng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn Giá 
Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn Giả Gotama !". Nhu người dựng đứng lại 
những gi bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bi che kín, chỉ đường cho 
người lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có 
mắt được nhìn thấy. Cũng như vậy, Chánh Pháp đã Tôn Giả Gotam dùng 
nhiễu phương tiện trinh bày giải thích. Con xin quy y Tôn Giả Gotama, quy y 
Pháp Báo, và quy y Chúng Ty Khưu Tăng. Mong rằng Tôn Giả Gotama nhận 
con làm dé tử, từ nay trở di cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng ". 


28. KINH DAI TƯỢNG TÍCH DỤ (Mahàáhatthipadopamasutta). 
(Greater Discourse on the Simile of the Elephant's Footprint). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã trú ngụ tai Ky Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Sàyafhi). Lúc 
bấy giờ, Đại Trưởng Lão Sàriputta đã thuyết một Pháp Thoại đến Chư Tỳ 
Khuu Tăng. 


B. DUYÊN KHỞI: 
Đại Trưởng Lão Sàriputta giảng giải Pháp món án dụ dấu chán voi đến Chư 
Tỳ Khưu Tăng dé được tháng tri về Tứ Thánh Dé. 


C. CHÁNH KINH: 

Ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân 
voi, vì dáu chán này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương 
diện to lớn. Cũng như vậy, này Chu Ty Khuu, tất cả Thiện Pháp đều tập trung 
trong Tứ Thánh Đề. 

I. Thé nào là Khó Thánh Dé ? 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








Sanh là khó, Già là khó, Bệnh là khó, Chết là khổ, Sầu Bi Khổ Ưu Não là 
khó, Cầu Bát Đắc là khó, tóm lại Ngũ Thủ Uán là khó. 

1. Thé nào là Ngũ Thú Uán ? | 

Đó là Sắc Thủ Uán, Thọ Thủ Uán, Tưởng Thủ Uán, Hành Thủ Uán và Thức 
Thủ Uán. 


2. Thé nào là Sắc Thủ Uán ? | 
Đó là Tứ Đại Hiên và Sắc Y Sinh (sắc khởi lén từ Tứ Đại Hiên). 


3. Thế nào là Tứ Đại ? 
Đó là Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới và Phong Giới. 


II. Thé nào là Địa Giới ? 

Góm có Nội Địa Giới và Ngoại Địa Giới. 

1. Thé nào là Nội Địa Giới ? 

a. Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bi chấp thủ, như 
là hai mươi thé trược. Như vậy, gọi là Nội Địa Giói. 

Những cái chi thuộc Nội Dia Giới và những cái chi thuộc Ngoại Địa Giới 
đều thuộc về Địa Giới. 

Vị Tỳ Khưu cần phải như thật quán sát Dia Giới với Chánh Trí tué tri như 
sau "Cái náy không phải của ta, cái nây không phải là ta, cái náy không phải 
tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát Dia Giới với Chánh Trí như vậy, vị 
nây khởi sanh yếm ly đối với Địa Giới, Tâm từ bỏ Địa Giới. Bây giờ đến thời 
gian khi Thủy Giới bị dao động và như thế Ngoại Địa Giới bị biến mất. Ngay 
khi Ngoại Địa Giới là Đại Hiển như vậy, thì lại được hiên lộ ra sự vô thường, 
tánh hủy hoại, tánh đoạn diệt, tánh biến dịch. Như thế, còn nói chi đến thân 
thể yéu thọ do Khát Ái chấp thủ nầy. Tại đây, không có chi dé có thé nói là 
Tôi, là của Tôi hoặc Tôi là. 

b. Nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não thì 
vị Tỳ Khưu tué tri như sau “Khổ tho khởi lên nơi ta, Thọ náy thuộc tai xúc 
chạm. Thọ nầy do nhân duyên, không phải không do nhán đuyên. Do nhân 
duyên chỉ ? Do nhân duyên Xúc”. 

Vị Tỳ Khưu thấy Xúc là vô thường, thấy Thọ là vô thường, thấy Tưởng là 
vô thường, thấy Hành là vô thường, thấy Thức là vô thường. Tâm của vi Ty 
Khưu hoan hỷ, duyệt ý, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc đối tượng Giới. 


- BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








| GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 











c. Nếu những người khác xử sự với vị Ty Khuu không có hoàn hảo, không 
có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay, hoặc dùng đá, hoặc dùng gậy, hoặc 
dùng gươm xúc chạm, thì vị này tuệ tri như sau "Sv thể của thân nây là như 
váy, nén tay có thé xúc cham, hoặc dá, hoặc gậy, hoặc gươm có thể xúc chạm. 
Đúc Thế Tôn đã dạy Pháp môn ví dụ cái cưa “Nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt 
lẫy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân. Tại đây, nếu vị nào sanh ý 
phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời Ta dạy”. Vị ấy nỗ lực tỉnh cân, tỉnh 
tán, không giãi đãi. Niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thê được 
khinh an, không dao động, Tâm duoc dinh tinh nhất tâm. Vì thế mặc cho tay 
có xúc chạm thân nầy, gậy hoặc gươm có xúc chạm thân nầy thì lời dạy của 
Đức Phật cần phải được thực hành”. 

Tuy nhiên trong Niệm về Ấn Đức Tam Bảo, nhưng Xả tương ưng với Thiện 
không được an trú, thì vi y bi dao dóng manh "Thát bát hanh cho ta, thát 
khóng may, thát rui ro, thát khóng tót dep cho ta". Ví nhu mót nguói dáu bi 
dao dóng manh khi tháy nguói Cha Chóng. 

Nguoc tró lai, nếu Niệm về Ân Đức Tam Bảo và Xả tương ưng với Thiện 
được an trú thì vị Tỳ Khưu này được hoan hy và đến mức độ này, vị Ty Khuu 
đã làm thật nhiều. 


III. Thé nào là Thủy Giới ? 

Gồm có Nội Thủy Giới và Ngoại Thủy Giới. 

1. Thé nào là Nội Thúy Giới ? 

a. Cái gi thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp 
thủ, như là mười hai thé trược. Như vậy, goi là Nội Thủy Giới. 

Những cái chi thuộc Nội Thủy Giới và những cái chi thuộc Ngoại Thủy Giói 
đều thuộc về Thủy Giới. 

b. và c. Vi Tỳ Khưu cần phải như thật quán sát Thủy Giới với Chánh Trí 
tuệ tri như tương tự với Dia Giói vừa kể trên, 

Khi Ngoại Thủy Giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, cuốn 
trôi thành phố, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. Hoặc là nước biển hạ thấp 
xuống từ một trăm do tuần cho đến bảy trăm do tuần. Hoặc là nước biển dâng 
cao từ một cây Ta La đến bảy cây Ta La. Hoặc là nước biển dâng cao từ một 
đầu người cho đến bảy đầu người. Hoặc là nuớc biển dâng cao đến nửa thân 
người, chỉ đến hông, chỉ đến đầu gối, chỉ đến gót chân, hoặc không thé thám 
uót ngón chán thi cüng hiển lộ ra su vô thường, tánh hủy hoại, tánh đoạn diệt, 
tánh biến dịch. Quán sát tương tự với Địa Giới vừa kế trên... đến khi Xå 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





tương ung với Thiện được an trú thì đến mức độ này, vị Ty Khưu đã làm thật 
nhiều rồi. 


IV. Thế nào là Hỏa Giới ? 

Gồm có Nội Hỏa Giới và Ngoại Hỏa Giới. 

1. Thế nào là Nội Hỏa Giới ? 

a. Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp 
thủ, như là bến thể loại lửa ở nội thân. Như vậy, gọi là Nội Hỏa Giới. 

Những cái chi thuộc Nói Hỏa Giới và những cái chi thuộc Ngoại Hóa Giới 
đều thuộc về Hóa Giới. 

b. và c. Vi Tỳ Khưu cần phải như thật quán sát Hỏa Giới với Chánh Trí tuệ 
tri như tương tự với Thủy Giới vừa ké trên. 

Khi Ngoại Hóa Giói dao động, lửa thiêu cháy làng, cháy thị trấn, cháy t thành 
phó, cháy quốc độ. Lửa cháy cho dén cuói hàng cáy cói, cho dén cuói hàng 
duóng lón, cuói hàng chán nüi, cuói hàng thüy bién, hoác cho dén cuói hàng 
khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Đến khi sự việc xảy ra là 
loài người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân, thì cũng hién lộ ra sự vô 
thường, tánh hủy hoại, tánh đoạn diệt, tánh biến dịch. Quán sát tương tự với 
Thủy Giới vừa ké trên. .. đến khi Xà tương ưng với Thiện được an trú thì đến 
mức độ này, vị Tỳ Khuu đã làm thật nhiều rồi. 


V. Thế nào là Phong Giới ? 

Gồm có Nội Phong Giới và Ngoại Phong Giới. 

1. Thế nào là Nội Phong Giới ? 

a. Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bi chấp 
thủ, như là sáu thê loại gió ở nội thân. Như vậy, gọi là Nội Phong Giới. 

Những cái chi thuộc Nội Phong Giới và những cái chi thuộc Ngoại Phong 
Giới đều thuộc về Phong Giới. 

b. và c. Vi Tỳ Khưu cần phải như thật quán sát Phong Giới với Chánh Trí 
tuệ tri như tương tự với Hỏa Giói vừa kể trên, 

Khi Ngoại Phong Giới dao động, gió thói bay làng, thói bay thị trấn, thói 
bay thành phó, thói bay quốc độ. Dén khi su viéc xáy ra là khi trong tháng 
mùa Hạ, loài người di kiếm gió phải nhờ lá cây Ta La, nhờ cây quat, và người 
ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy, thì cũng hiển lộ ra sự 
vô thường, tánh hủy hoại, tánh đoạn diệt, tánh biến dịch. Quán sát tương tự 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 


GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÁPI- VOLUME I 








với Hóa Giới vừa kê trên. .. đên khi Xá tuong ưng với Thiện được an trú thì 
đên mức độ nây, vị Tỳ Khưu đã làm thật nhiêu rôi. 


VI. Quán sát lý duyên khói về Ngũ Thú Uán. 

1. Quán sát về Nhãn - Sắc Thủ Uán. 

Ví như một khoảng trống được bao bọc bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi cỏ, bởi 
bùn, được biết là một nhà ở. Cũng như vậy, một khoảng trống được bao bọc 
bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một Sắc Pháp. 

- Nếu Nội Nhãn không bị hư hại, nhưng Ngoại Sắc không vào trong tầm mắt 
hoặc có vào trong tầm mắt, mà không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
Thức ở phần thích hợp không có hiện khởi. 

- Chỉ khi nào, Nội Nhãn không bị hư hại, Ngoại Sắc vào trong tầm mắt, có 
sự quy tu xúc cham thích hop, thì Thức ở phần thích hợp được hiện khởi. 

- Bất cứ Sắc Pháp nào được hiện khởi như vậy, đều quy tu trong Sác Thü 
Uán. Bát cứ Cám Tho nào được hiện khói nhu vậy, déu quy tu trong 7o 
Thú Uán. Bất cứ Tưởng nào nào được hiện khởi như vậy, đều quy tụ trong 
Tưởng Thủ Uán. Bát cứ Hành nào được hiện khói nhu vậy, đều quy tụ trong 
Thức Thủ Uán. 

- Vị Tỳ Khưu tué tri rằng “Nhu vậy là có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp 
của Ngũ Thủ Uán. Đức Thế Tôn đã chỉ day rằng “Ai thấy được lj Duyên 
Khởi, người ấy thấy được Pháp. Ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý 
Duyên Khởi”. Những Pháp náy, do duyén khởi lên chính là Ngũ Thủ Uán. 
Sự tham dục, sự chấp thủ, sự nhiễm đắm, sự dính mắc trong Ngũ Thu Uán 
náy, tức là Khổ T. üp. Sự nhiếp phục Tham Dục, sự từ bỏ Tham Dục, tức là 
Khổ Diệt”. Cho đến mức độ này, vị Tỳ Khuu đã làm thật nhiều rồi. 


2. Tương tự như trên, với việc quán sát về bón Thủ Uán còn lai. 

- Vi Ty Khưu tué tri rằng “Nhu vậy là có sw quy tu, sự táp hop, sw hóa hop 
của Ngũ Thủ Uán. Đức T hé Tôn đã chỉ day ràng “Ai thấy được lý Duyên 
Khởi, người ấy thấy được Pháp. Ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý 
Duyên Khởi”. Những Pháp náy, do duyên khói lên chính là Ngũ Thủ Uán. 
Sự tham dục, sự chấp thủ, sự nhiễm đắm, sự dính mắc trong Ngũ Thủ Uán 
nây, tức là Khổ Tập. Sự nhiếp phục Tham Dục, sự từ bỏ Tham Dục, tức là 
Khổ Diệt”. Cho đến mức độ này, vị Tỳ Khưu đã làm thật nhiều rồi. 


D. KÉT LUÂN. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Dứt thói Pháp Thoại, Chư Ty Khuu Tăng hoan hy tín thọ lời day của Đại 
Trưởng Lão Sàriputta. 


29. KINH ĐẠI LÕI CÂY (Mahüàsàropamasutta). 
(Greater Discourse on the Simile of the Pith). 


A. XUẤT XU: 
Đức Phát trú ngu tai núi Linh Thứu (Gijjiakuta) thuộc thành Vương Xá 
(Rajagaha) cùng với Chư Ty Khuu Tăng. 


B. DUYÊN KHỞI: | | 

Do việc Devadatta từ bó Hội Chúng Tăng, và ra di với năm trám vi Tân Ty 
Khưu không bao lâu, Đức Phật đã khải thuyết Pháp Thoại nầy với Pháp môn 
ân dụ lõi cây, để chỉ dạy Chư Tỳ Khưu Tăng thành đạt đến mục tiêu cuối cùng 
của Phạm Hạnh là Tâm giải thoát vĩnh viễn. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Pháp món án dụ lõi cây thứ nhất. 

Ví như một người muốn được lõi cây, tầm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, đứng trước một cây thắng đứng to lớn, người ấy lại bó qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong và vỏ ngoài, chỉ chặt cành lá và lấy chúng mang đi, 
mà tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy liền nói rằng "Thát sự 
người nây không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong và vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người nây không đạt mục đích mà lỗi cây có thể 
thành tựu `”. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia dinh "Ta bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bị chi phối bởi dau khó. Rất có thé toàn bộ Khổ Uán nầy có thé chấm 
dut". VỊ y xuát gia như vậy, được loi dưỡng, tôn kính, danh vong và vi ây 
hoan hy tự mãn. Do lgi dưỡng, tôn kính, danh vong náy, vi áy khen minh 
ché người "Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vong như vậy. Còn các 
Tỳ Khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyền”. Vi ấy trở nên mé say, tham 
dám, phóng dát. Do sóng phóng dát, vị ấy bị đau khó. 

Vi Ty Khuu này duoc goi là vi dà nám láy cành lá của Pham Hanh, vì do 
vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO | 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÅP I- VOLUME I 











II. Pháp món án dụ lõi cây thứ hai. 

Tuong tu nhu ví du thü nhát, tuy nhién tai đây, vi này chỉ lẫy vỏ ngoài và 
mang chúng đi, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bó gia đình, sóng 
không gia dinh “7a bị chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thể toàn bộ Khổ Uẩn nây có thể chấm 
dut". VỊ ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng và vị y 
hoan hý tự mãn. Vi Ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng nầy, mà vi y 
khen minh ché nguói. Vi áy khóng tró nén mé say, tham dám, phóng dát. Do 
sóng khóng phóng dát, vị ấy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức 
nây, vị ấy khen mình chê người “Ta là người trì Giới, theo Thiện Pháp. Các 
Tỳ Khưu khác phá Giới, theo Ác Pháp". Vị ấy trở nên mê say, tham dám, 
phóng dật. Do sống phóng đật, vị áy bị đau khó. 

VỊ Tỳ Khưu này được goi là vị đã năm lấy vỏ ngoài của Pham Hanh, vi do 
vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 


III. Pháp món án dụ lõi cây thứ ba. 

Tương tự như ví dụ thứ hai, tuy nhiên tại đây, vị nầy chỉ lấy vỏ trong và 
mang chúng di, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tủ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình “Ta bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 

Não, bị chỉ phối bởi dau khó. Rát có thé toàn bộ Khổ Uán náy có thé chấm 
_đựf” VỊ åy xuát gia nhu váy, duoc loi duóng, tón kính, danh vong và vi Ấy 
hoan hy tự mãn. Vi ấy không vi lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng nây, mà vị ấy 
khen mình chê người. Vi y không tró nên mé say, tham dám, phóng dát. Do 
sóng không phóng dật, vi åy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức này, 
vi áy khóng khen minh ché người. Vị ấy không trở nên mé say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền Định. Do thành 
tựu Thiên Định náy, vi ấy khen mình ché người "Ta có Thiên Dinh nhất 
tâm. Các Tỳ Khưu khác không có Thiên Định, Tám bị phán tán”. Vi íy trở 
nên mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị y bi đau khô. 

Vi Ty Khuu này duoc goi là vi dá nám láy vỏ trong của Pham Hanh, vì do 
vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 


IV. Pháp môn án dụ lõi cây thứ tư. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Tương tự nhu ví du thứ ba, tuy nhiên tại đây, vị này chỉ lấy giác cây và 
mang chúng đi, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình “Ta bi chim đếm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bi chi phối bởi dau khó. Rất có thé toàn bó Khổ Uán náy có thé chấm 
dut". VỊ ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng và vị y 
hoan hy tu mãn. Vi Ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng nầy, mà vị ấy 
khen minh chê người. Vị ấy không trở nén mê say, tham dám, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị åy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức 
này, vị ấy không khen minh ché người. Vị ấy không trở nén mé say, tham 
dám, phóng dát. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền Định. Vi 
ây không vi thành tựu Thiền Định nầy mà trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dát. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Tri Kiến. Do bói Tri Kiến 
nây, vị ấy khen mình chê người “Ta sống, thấy và biết. Các T' y Khưu khác 
sống, không thấy và không biết ”. Vị åy trở nên mê say, tham dám, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vi åy bi dau khó. 

Vi Ty Khuu này được goi là vị dà nắm giữ giác cây của Pham Hanh, vì do 
vậy, vị áy đã dừng lại ở đây. 


IV. Pháp món án dụ lõi cây thứ năm. 

Tương tự như ví du thứ tư, tuy nhiên tại đây, vị này chặt lấy lõi cây, mang 
chúng di, và tự biết đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia dinh "Ta bị chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sâu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thể toàn bộ Khổ Uán náy có thé chấm 
dut". VỊ y xuát gia nhu v&y, duoc loi duóng, tón kính, danh vong và vi áy 
hoan hy tự mán. Vi ấy không vì lợi duóng, tôn kính, danh vong này, mà vị ấy 
khen mình chê người. Vị ấy không trở nén mê say, tham dám, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị åy thành tuu Giói Düc. Do thành tuu Giói Düc 
này, vị ấy không khen minh ché người. Vi ấy không trở nén mé say, tham 
dám, phóng dát. Do sóng không phóng dát, vị ấy thành tựu Thiền Dinh. Vi 
ấy không vi thành tựu Thiền Dinh nầy mà trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu Tri Kiến. Do không vì thành 
tựu Tri Kiến nầy, mà vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy không trở nên 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị áy thành tuu 
được su giải thoát vĩnh viễn (Asamayavimokkha). 











GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI- VOLUME I 








Vị Ty Khuu này duoc goi là vi dá năm giữ lối cây của Phạm Hạnh. 


D. KÉT LUẬN: 

Như vậy, tu tập Phạm Hạnh không vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, cũng 
không vi lợi ích thành tựu Giới Đức, cũng không vì lợi ích thành tựu Thiền 
Định, cũng không vì lợi ích Tri Kiến. Chính với Tâm giải thoát vĩnh viễn đó 
là mục tiêu của Phạm Hạnh này, là lõi cây, là muc tiêu cuối cùng của Phạm 
Hạnh. Dứt thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Đức Thế Tôn. 

Chu thích: 

Asamayavimokkha: phi thời giải thoát, sự giải thoát vĩnh viễn, sự thoát 
khỏi phiền não vĩnh viễn (perpetual liberation, perpetual deliverance). 


30. KINH TIỂU LÓI CÂY ( Cülasàropamasutta). 
(Lesser Discourse on the Simile of the Pith). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nây cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Già Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đến Bà La Môn Pingalakoccha 
với Pháp món án dụ lõi cây, nhằm để giải thích những lời tuyên bố sai trật của 
Lục Sư Ngoại Đạo, về sự thành đạt đến mục tiêu cuối cùng của Phạm Hạnh là 
Tâm giải thoát vĩnh viễn. 


C. CHÁNH KINH: 

Bà La Món Pingalakoccha di đến và tác bạch với Đức Phát về những lời 
tuyên bố của nhóm Luc Sư Ngoại Đạo rằng “Những vị náy tw xưng là Nhất 
Thiết Trí hoặc tất cả không phải là Nhất Thiết Trí, hoặc một số là Nhất Thiết 
Trí và một số không phải Nhất Thiết Trí `. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH ~ (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





Đức Phật đã giải thích những lời tuyên bố sai trật của nhóm Lục Su này qua 
Pháp món án dụ lõi cây. 


I. Pháp món án dụ lõi cây thứ nhất. 

Ví như một người muốn được lõi cây, tầm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, đứng trước một cây thăng đứng to lớn, người ấy lại bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong và vỏ ngoài, chỉ chặt cành lá và lấy chúng mang đi, 
mà tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy liền nói rằng “Thái sự 
người náy không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong và vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người náy không đạt mục đích mà lõi cây có thé 
thành tyu”. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình "Ta bi chìm dám trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khó. Rất có thé toàn bộ Khổ Uán náy có thé chấm 
dut". VỊ åy xuát gia nhu vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vong và vi ây 
hoan hy tự mãn. Do lgi dưỡng, tôn kính, danh vọng náy, vị áy khen mình 
chê người “Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vong nhw váy. Cón các 
Tỳ Khưu khác ít được biết đến, ít có uy quyên ”. ” Vị ấy trở nên mé say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị Ấy bị đau khó. 

Vi Ty Khuu này được goi là vị đã nắm lấy cành lá Phạm Hanh, vì do vậy, 
vị áy đã dừng lại ở đây. 


II. Pháp môn án dụ lõi cây thứ hai. 

Tương tự như ví dụ thứ nhất, tuy nhiên tại đây, vị này chỉ lẫy vỏ ngoài và 
mang chúng di, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình “7a bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sâu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thé toàn bộ Khổ Uán nây có thể chấm 
dit”. VỊ åy xuất gia nhu vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng và vi ây 
hoan hy tự mãn. Vi ấy khóng vi lợi dưỡng, tôn kính, danh vong này, mà vị ấy 
khen mình chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và tinh cần nỗ lực để 
chứng được các Pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa. 

Vị ấy không trở nén mé say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ấy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức náy, vị ấy khen mình 
chê người “Ta là người trì Giới, theo Thiện Pháp. Các Tỳ Khưu khác phá 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








Giới, theo Ác Pháp". Vi ấy trở nên mé say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
phóng dật, vị åy bị đau khó. 

Vi Ty Khuu này được goi là vị đã mắm lấy vỏ ngoài của Phạm Hạnh, vì do 
vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 


III. Pháp món án dụ lõi cây thứ ba. 

Tương tự như ví dụ thứ hai, tuy nhiên tại đây, vị này chỉ lấy vỏ trong và 
mang chúng di, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình "Ta bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thé toàn bộ Khổ Uẩn náy có thé chấm 
dut". VỊ y xuát gia nhu vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vong và vi y 
hoan hy tu mãn. Vị ấy không vi loi dưỡng, tôn kính, danh vong náy, mà vi ấy 
khen minh chê người. Vi ấy không trở nên mê say, tham dám, phóng dật. Do - 
sống không phóng dật, vị áy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức này, 
vị ấy không khen minh ché nguói. Vi áy phát khói lóng ao uóc và tinh cần nỗ 
lực để chứng được các Pháp cao thượng hơn, thù tháng hon nữa. Vị á áy không 
trở thành biếng nhác, và thụ động. 

Vị ấy không trở nên mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ấy thành tựu Thiền Định. Do thành tựu Thiên Định nây, vị ấy khen 
minh chê người “Ta có Thiên Định nhất tâm. Các Ty Khưu khác không có 
Thiên Dinh, Tám bi phán tán". VỊ Ấy trở nên mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống phóng đật, vị ây bị đau khổ. 

Vi Ty Khuu này duoc goi là vi dà nắm lấy vỏ frong của Phạm Hạnh, vì do 
vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. 


IV. Pháp môn án dụ lõi cây thứ tư. 

Tương tự như ví dụ thứ ba, tuy nhiên tại đây, vị nầy chỉ lẫy giác cây và 
mang chúng di, tưởng đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình "Ta bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sâu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thể toàn bộ Khổ Uán nây có thể chấm 
dut". VỊ Ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng và vị åy 
hoan hy tự mãn. Vi ấy không vi loi duóng, tôn kính, danh vong náy, mà vi áy 
khen mình chê người. Vị ấy không trở nên mé say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị y thành tuu Giói Duc. Do thành tuu Giói Düc 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





này, vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và tỉnh 
cần nỗ lực để chứng được các Pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa. Vị ấy 
phát khởi lòng ao ước và tinh cần nỗ lực để chứng được các Pháp cao thượng 
hơn, thù tháng hơn nữa. Vi ấy không tró thành biếng nhác, và thụ động. 

Vi ấy không trở nên mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ấy thành tựu Thiền Dinh. Vị ấy không vì thành tựu Thiền Định này mà 
trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dát, vị ấy 
thành tựu Tri Kiến. Do bởi Tri Kiến náy, vị ấy khen mình chê người “Ta 
sống, thấy và biết. Các Tỳ Khưu khác sống, không thấy và không biết”. VỊ åy 
trở nên mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. 

Vị Tỳ Khưu này được goi là vị dà nấm giít giác cây của Pham Hanh, vì do 
vậy, vị áy dà dừng lại ở đây. 


IV. Pháp môn án dụ lõi cây thứ năm. 

Tương tự như ví dụ thứ tư, tuy nhiên tại đây, vị này chát láy lõi cây, mang 
chúng đi, và tự biết đó là lõi cây. 

Cũng như vậy, một Thiện Nam Tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình "Ta bi chim đắm trong Sanh, Già, Bệnh, Chết, Sáu Khổ Bi Uu 
Não, bị chỉ phối bởi dau khổ. Rất có thé toàn bộ Khổ Uán náy có thé chấm 
dit". Vi åy xuất gia nhu vậy, duoc lợi dưỡng, tôn kính, danh vong và vi ây 
hoan hy tự mãn. Viáy khóng vi lợi dưỡng, tôn kính, danh vong náy, mà vi ấy 
khen minh chê người. Vị ấy không trở nên mé say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng đật, vị ấy thành tựu Giới Đức. Do thành tựu Giới Đức 
này, vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và tỉnh 
cần nỗ lực để chứng được các Pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn níta. Vi áy 
không tró thành biéng nhác, và thu dóng. 

Vị ấy không trở nén mé say, tham dám, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vi ây thành tựu Thiền Định. Vị åy không vì thành tyu Thièn Ðinh này mà 
trở thành mê say, tham dám, phóng dát. Do sóng khóng phóng dát, vi áy 
thành tựu Tri Kiến. Do không vi thành tựu Tri Kiến này, mà vị ấy không 
khen mình chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và tỉnh cần nỗ lực để 
chứng được các Pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa. 


Và những Pháp chỉ cao thượng hon, thù thắng hon Tri Niến ? 
Vị Tỳ Khưu với Tâm tinh cần nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, 
bất loạn động, Thân được khinh an và bất động, Tâm được định tĩnh và 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











chuyén nhát, ly Duc, ly Ác Pháp, ly Bát Thiện Pháp. Vi Ty Khưu đã tu tập và 
chứng đắc các tàng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền Sắc Giới và vượt lên đến 
Tứ Thiền Vô Sắc Giới, chứng và trú vào Thiền Diệt. Sau khi thấy mọi Pháp 
với Trí Tuệ, và các Lậu Hoặc được diệt trừ. 

Vị ấy không trở nên mê say, tham dám, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị áy thành tuu duoc su giåi thoát vinh vién (Asamayavimokkha). 

Nhu váy, Pháp này là cao thượng hon, thù tháng hon Tri Kiến. 

VỊ Tỳ Khưu này duoc goi là vi dà nám giữ lõi cây của Pham Hanh. 

Như vậy, tu tập Phạm Hạnh không vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, cũng 
không vì lợi ích thành tựu Giới Đức, cũng không vì lợi ích thành tựu Thiền 
Định, cũng không vì lợi ích Tri Kiến. Chính với Tâm giải thoát vĩnh viễn đó 
là mục tiêu của Phạm Hạnh nầy, là lõi cây, là mục tiêu cuói cùng của Pham 
Hạnh. 


D. KÉT LUẬN. 

Düt thời Pháp Thoại, Bà La Món Pingalakoccha nói lên lời cám kích tán 
thán Đức Phật "Chung sanh trong tương lai được Tôn Giả Gotama thương 
tưởng, vì Tôn Giả là bậc Vô Sinh, Chánh Đẳng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn 
Giả Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn Giả Gotama !”. Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gi bị che kín, chi đường cho 
người lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những người có 
mát được nhìn thấy. Cũng như váy, Chánh Pháp đã Tôn Giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn Giả Gotama, quy y 
Pháp Báo, và quy y Chung Tỳ Khưu Tăng. Mong rằng Tôn Giá Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở di cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng ". 


KẾT THÚC BÀI 30: 
KINH TIỂU LÕI CÁY (Cilasàropamasutta). 
(Lesser Discourse on the Simile of the Pith). 


KẾT THÚC PHẨM III: PHẨM THỨ BA 
(TATIYAVAGGA) 
(THE THIRD DIVISION) 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI-— VOLUME I 











IV. PHẨM DAI SONG ĐÔI (MAHAYAMAKAVAGGA) 
(THE GREATER DIVISION OF THE PAIRS) 


31. KINH TIỂU NGUU GIÁC LÂM (Cilagosingasutta). | 
(Lesser Discourse in Gosinga). 


A. XUẤT XÜ: | 
Đức Phật đã từ Nadika thuộc Ginjakavasatha, thành Vajji, và di dén khu 
rừng Gosinka. 


B. DUYÉN KHÓI: 

Đức Phật bàn luận với ba vi Dai Trưởng Lão, Dai Trưởng Lão Anuruddha, 
Đại Trưởng Lão Nandiya và Đại Trưởng Lão Kimbila, về con đường tu tập 
Pháp món Lục Hòa, và thành đạt Tam Vô Lâu Học — Giới, Dinh và Tuệ. 


C. CHÁNH KINH: | 

Khi Đức Phật di đến khu vườn trong rừng Gosinka có nhiều cây Ta La, thì - 
người giữ vườn liền bạch với Ngài răng “Bạch Sa Món, chớ có vào khu vườn 
nấy Có ba vị Thiện Nam Tử dang trú tại đây, rất ái luyén tự ngã 
(Attakàmarüpà). Chó có phiền nhiễu các vị áy”. 

Đại Trưởng Lão Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện với Đức Phật 
nhu thé, liền nói với người giữ vườn “Chó có ngăn chán Đức Thé Tôn. Đức 
Thế Tôn là bậc Đạo Sw của chúng tôi đã dén”. 

Đại Trưởng Lão Anuruddha cũng gọi hai vi Dai Truóng Lão kia được hay 
biết vé việc Đức Phật đi đến viếng thăm. Cả ba cùng ra tiếp đón Đức Phật, 
một người cầm y bát, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước 
rửa chân. Đức Phật ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Ngài rửa chân. 
Và rồi cả ba vị Đại Trưởng Lão đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên. 


I. Đức Phật vấn hói ba vị Đại Trưởng Lão về Pháp môn Luc Hòa và 
Giới Vô Lậu Học.. 

1. Các người có được an lành hay không ? Có được sóng an vui hay 
không ? Di khát thực có khỏi mệt nhọc hay không ? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con được an lành, chúng con sống được 
an vui và chúng con di khất thực khỏi có mệt nhọc. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI— VOLUME I 





2. Các người có sóng hòa hợp và hoan hy với nhau, không có kinh cái với 
nhau, nhw nuóc vói síta, sóng nhin nhau vói cặp mát thiện cám hay 
khóng? 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, chúng con thật sự sống hòa hợp và hoan hỷ với 
nhau, không có kình cãi với nhau, như nước với sữa, và sống với nhau với cặp 
mắt thiện cảm. 


3. Như thé nào là các người sống hòa hợp và hoan hy với nhau, nhw 
nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cám ? 

- Kính bach Đức Thé Tôn, chúng con cùng suy nghĩ với nhau nhu sau “ “Thật 
lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được sống VỚI các VỊ đồng 
Phạm Hạnh như vậy. Do vậy, đối với các vị Phạm Hạnh này, con khởi lên từ 
Thân Nghiệp, Ngữ Nghiệp và Ý Nghiệp trước mặt và sau lưng, với suy nghĩ 
như sau “Tr bó Tâm của ta dé sóng đồng thuận theo Tâm của những vị 
Trưởng Lão náy". Chúng con tuy khác về thê xác nhưng giống như đồng một 
tâm. Như vậy, chúng con sống hóa hợp và hoan hy với nhau, như nước với 
sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


4. Các người sống có nhiệt tâm, tỉnh cần và không phóng dật hay không ? 
- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống có nhiệt tâm, tỉnh cần và 
không phóng dật. 


5. Nhw thé nào là các người sóng có nhiệt tâm, tinh cán và khóng phóng 
dát ? 

- Ai di khát thuc vé truóc, thi nguói íy sáp đặt các chó ngồi, soạn sẵn nước 
uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát không dé bỏ dà ăn dư thừa. 

- Ai đi khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn dư thừa nếu muốn thì ăn. 
Nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có có xanh hay dó vào vũng nước 
không có loài côn trùng. Người ấy xếp dọn lại chỗ ngồi, cất đi nước uống, 
nước rửa chân, cất di cái bát dé bỏ đồ ăn dư và quét sạch nhà ăn. 

- Ai thấy ghé nước uống, ghé nước rửa chán, hay ghè nước trong nhà vệ 
sinh hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu nước cho dày đủ. 

- Nếu làm không nổi với sức bàn tay của mình thì người ấy dùng tay ra hiệu 
gọi người thứ hai đến phụ giúp. 

- Chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. Và đến ngày Thứ Năm, suốt 
cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về Đạo Pháp. 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Như vậy, chúng con sống nhiệt tâm, tinh cần và không phóng dát. 


II. Đức Phật vấn hói ba vị Đại Trưởng Lão vé Định Vô Lâu Hoc. 

Khi các người sống nhiệt tâm, tỉnh cần và không phóng dật, thế thì các 
người có chứng được Pháp Thượng Nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, sống thoải mái và an lạc hay không ? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con có chứng được Pháp Thượng Nhân 
với thời gian dài lâu theo ý mong muốn của chúng con, ly Dục, ly Bất Thiện 
Pháp, luôn chánh niệm tỉnh giác, chứng đắc từ Sơ Thiền cho đến Tứ Thiền 
Sắc Giới. Và vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không 
tác ý đối với di tưởng, chúng con chứng đắc được Tứ Thiền Vô Sắc Giới. 

Như vậy, nhờ chúng con sống nhiệt tâm, tinh cần, không phóng dật, do đó, 
chúng con chứng được Pháp Thượng Nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, và chúng con sóng thoải mái và an lac. 


III. Đức Phật vấn hỏi ba vị Đại Trưởng Lão về Tuệ Vô Lâu Học. 

Các người có vượt qua sự an tru kia, có làm cho khinh an sự an trú kia và 
chứng được một Pháp Thượng Nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng dáng 
bậc Thánh, sống thoải mái và an lạc hay không ? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua tầng Thiền Phi Tưởng Phi 
Phi Tuóng Xứ, chứng được và an trú Thiền Diệt. Sau khi đã thấy nhờ Trí 
Tuệ, các Lậu Hoặc của chúng con được đoạn trừ. Chúng con vượt qua sự an 
trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia, chúng con chứng được Pháp Thượng 
Nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng dáng bác Thánh và sóng thoải mái an 
lạc. Chúng con thấy một lạc trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự 
lạc trú này. 

Khi Đúc Phật đã khai thi, khích lệ, làm cho hoan hy, làm cho phán khởi với. 
ba vị Đại Trưởng Lão, và từ chỗ ngồi, Đức Phật đứng dậy ra về. 

Sau đó, hai vị Đại Trưởng Lão Nandiya và Kimbila đã nói với Đại Trưởng 
Lão Anuruddha: 

- Chúng tôi không bao giờ nói với nhau là “Đã chứng được và an trú vào 
Quả náy, an trú vào Quả náy, và nho váy, náy Tôn Giả Anuruddha, trước mặt 
Đúc Thé Tôn, đã nêu rõ các Quả đã chứng được, cho đến sự đoạn trừ các Lậu 
Hoặc ””. 


Đại Trưởng Lão Anuruddha trả lời: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








- Quà thát là các Tón Giá khóng có nói vói tói vé Quà vi mà các Tón Già dà 
chứng được và an trú vào Quả này, tuy nhiên với Tám của tôi, tôi biết được 
Tâm của các Tôn Giá. Và Chư Thiên có nói với tôi về vấn dé này. Và chính 
phương tiện này, các câu mà Đức Thế Tôn hỏi đã được trả lời. 


IV. Đức Phật thuyết giảng với Dạ Xoa Parajana. 

Thế rồi, Dạ Xoa Parajana di đến chỗ Đức Phát trú ngụ, sau khi đảnh lễ và 
đứng một bên, tác bạch cùng Đức Phật: 

- Kính bach Đức Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji ! Thật khéo 
lợi ích thay cho dân chúng Vajji ! Vì Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh 
Đẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện Nam Tử, là ba vị Đại Trưởng Lão cũng vậy. 

Sau khi nghe tiếng của Dạ Xoa Parajana thì các Địa Thần làm cho âm thanh 
câu tán thán nầy được vang lên các tầng Thiên Dục Giới, xuyên suốt đến 
Phạm Thiên Giới đều được nghe. 

Đức Phật thuyết giảng với Dạ Xoa Parajana: 

- Sự việc là như vậy, này Digha, sự việc là nhu vậy. 

- Nếu gia đình nào có ba Thiện Nam Tử này xuất gia, từ bó gia dinh, sống 
không gia dinh, mà nghĩ đến ba Thiện Nam Tử này với Tâm niệm hoan hy, thì 
gia đình ấy sẽ được an lạc và hạnh phúc lâu dài. 

- Nếu bà con quyến thuộc của gia dinh có ba Thiện Nam Tử này xuất gia, từ 
bó gia đình, sống không gia đình, mà nghĩ đến ba Thiện Nam Tử này với Tâm 
niệm hoan hý, thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy sẽ được an lạc và hạnh 
phúc lâu dài. 

- Nếu làng nào, nếu xã ấp nào, nếu thành phố nào, nếu quốc độ nào, nếu 
dòng Sát Dé Ly, nếu dòng Bà La Môn, nếu dóng Vessa, hoặc nếu dòng Sudda, 
và nếu tất cả Thiên Dục Giới, với Ác Ma, với Phạm Thiên, với tất cả Chúng 
Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên và Nhân Loại, mà nghĩ tưởng đến ba vị Đại 
Trưởng Lão này với Tâm niệm hoan hy thì tất cả thế giới ấy sẽ được an lạc và 
hạnh phúc lâu dài. 

- Này Digha, hãy xem ba Thiện Nam Tử này sống như thé nào ? Vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì hạnh phúc, vì an lạc Chư Thiên và Nhân Loại. 


D. KẾT LUẬN. 
Dút thời Pháp Thoại, Dạ Xoa Digha Parajana hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Đức Thế Tôn. | 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 











Chu thích: 
Attakàmarüpá: ái luyễn tự ngã, tự thuong ta (love of self, a lover of soul, 
one who cares for his own soul). 


32. KINH ĐẠI NGUU GIÁC LÂM (Mahüàgosingasutta). 
(Greater Discourse in Gosinga). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Phật trú ngụ tai khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây Ta La cùng 
với một số đông Trưởng Lão đệ tử tài danh như Đại Trưởng Lão Sàriputta, 
Đại Trưởng Lão MabàMoggallana, Đại Trưởng Lão MahàKassapa, Dai 
Trưởng Lão Anuruddha, Đại Trưởng Lão Revata, Đại Trưởng Lão Ànanda 
cùng với một số Trưởng Lão tài danh khác. 


B. DUYÉN KHÓI: 

Vói Tám luón tàm càu duoc nghe Giáo Pháp, Dai Truóng Láo MahàMogga 
- llana đã mời Đại Trưởng Lão MahàKassapa và Dai Trưởng Lão Anuruddha 
cùng nhau đi đến nghe Giáo Pháp ở nơi Đại Trưởng Lão Sàriputta. Cùng lúc 
đó, Đại Trưởng Lão Ànanda cũng mời Đại Trưởng Lão Revata cùng nhau đi 
đến nơi đó, để tất cả cùng nhau nghe Giáo Pháp, với hình thức đàm luận vấn 
đáp. Và cuối cùng là lời thuyết giảng của Đức Phật đến tất cả các vị Đại 
Trưởng Lão nây. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đại Trưởng Lão Sàriputta vấn hỏi Dai Trưởng Lão Ànanđa (1). 

*Náy Hiên Giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga ! Đêm rằm sáng 
trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. 
Nây Hiển Giả Ananda, hạng Ty Khưu nào có thể làm chói sảng khu rừng 
Gosinga ? 

- Này Hiền Giả Sàriputta, vị Ty Khưu nghe nhiều, gin giữ điều đã nghe, tích 
tụ điều đã nghe. Những Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, văn nghĩa 
cụ túc, nói lên Phạm Hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những Pháp ấy được vi này 
nghe nhiéu và gin giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được Ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát. Vi này thuyết Pháp cho bốn Hội Chúng với văn cú viên dung, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃÄYA) TẬP I- VOLUME I 








lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi Tùy Miên. Này Hiền Giả Sàriputta, hạng 
Tỳ Khưu này có thé làm chói sáng khu rừng Gosinga. 


II. Đại Trưởng Lão Sàriputta vấn hói Đại Trưởng Lão Revata (2). 

"Náy Hiên Giả Revata, Tôn Giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của 
minh. Tại đây, chung tôi hỏi Tôn Già Revata, khả di thay khu rừng Gosinga ! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp noi. Náy Hiển Giả Revata, hạng Tỳ Khưu nào có thé làm chói 
sảng khu rừng Gosinga ? 

- Này Hiền Giả Sàriputta, vị Tỳ Khuu ưa thích đời sống tinh cư, vui thú đời 
sống tịnh cư, nội tâm tụ Pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn Thiền Định, thành 
tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Nầy Hiền Giả Sàriputta, 
hang Tỳ Khưu này có thé làm chói sáng khu rừng Gosinga. 


1H. Dai Truóng Lão Sàriputta ván hói Dai Trưởng Lão Anuruddha (3). 

“Nầy Hiên Giá Anuruddha, Tôn Giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của 
minh. Tại đáy, chúng tôi hỏi Tôn Giả Anuruddha, khá di thay khu rừng 
Gosinga ! ` Đêm rằm sáng trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, hương trời 
như được tỏa rộng khắp noi. Náy Hiển Giá Anuruddha, hang Ty Khưu nào 
có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga ? 

- Này Hiền Giá Sàriputta, vi Ty Khưu với Thiên Nhãn thanh tịnh siêu nhiên, 
quán sát ngàn thé giới. Này Hiền Giả Sàriputta, ví như một người có mát lên 
trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một ngàn đường vòng xung quanh. 
Cũng như vậy, này Hién Giá Sàriputta, vi này với Thiên Nhãn thanh tịnh siêu 
nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền Giả Sàriputta, hang Tỳ Khưu này có 
thể làm chói sáng khu rừng Gosinga. 


IV. Đại Trưởng Lão Sàriputta vån hồi Đại Trưởng Lão MahàKassapa. 

"Náy Hiên Giả MahàKassapa (4), Tôn Giả Anuruddha đã trả lời theo sự 
giải thích của mình. Tại đây, chúng tôi hỏi Tôn Giả MahàKassapa, khả di 
thay khu rừng Gosinga ! Đêm rằm sáng trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp noi. Náy Hiền Giả MahàKassapa, hạng 
Ty Khưu nào có thé làm chói sáng khu rừng Gosinga : 4 

- Này Hién Giá Sàriputta, vi Ty Khuu tự minh sóng ở núi rừng và tán thân 
đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực, và tán thán đời sống khất thực, 
tự mình phán táo y và tán thán hanh mác phán tảo y, tự mình sống với Tam Y 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 








và tán thán hạnh Tam Y, tự minh sống thiểu duc tri túc và tán thán hạnh thiểu 
duc tri túc, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự mình sống 
không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thé tục, tự mình tinh cần 
tinh tán và tán thán hanh tinh cán tinh tán, tu minh thành tuu Giói Hanh và tán 
thán sự thành tựu Giới Hanh, tự minh thành tựu Thiền Dinh và tán thán sự 
thành tựu Thiền Định, tự mình thành tựu Trí Tuệ và tán thán sự thành tựu Trí 
Tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình 
thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Nầy 
Hiền Giả Sàriputta, hạng Tỳ Khuu này có thé làm chói sáng khu rừng 
Gosinga. 


V. Đại Trưởng Lão Sàriputta vẫn hỏi Dai Trưởng Lão MahàMosgsal — 
lana (5). 

"Náy Hién Giá MahàMoggallana, Tôn Giả MahàKassapa đã trả lời theo sự 
giải thích của mình. Tại đây, chúng tôi hỏi Tôn Giả MahàMoggallana, khả ái 
thay khu rừng Gosinga ! Đêm rằm sáng trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp noi. Nây Hiên Giả MahàMoggallana, 
hang Ty Khưu nào có thé làm chói sáng khu rừng Gosinga ? 

- Này Hiền Già Sàriputta, hai Ty Khuu đàm luận về Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma). Hai vi này ván hói nhau cáu hói và khi duoc hói, các vi trá 
lói thóng suót và khóng dừng lai, như thế cuộc đàm luận về Pháp được tiếp 
tuc. Này Hiền Giả Sàriputta, hạng Tỳ Khuu nây có thể làm chói sáng khu 
rừng Gosinga. 


VI. Đại Trưởng Lão MahàMoggallana vấn hỏi Đại Trưởng Lão 
Sàriputta (6). 

"Náy Hiên Giả Sàriputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng 
lôi. Tai đáy, chúng tôi hỏi Tôn Giả Sàriputta, khá ái thay khu rừng Gosinga ! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta La trồ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp noi. Nầy Hiển Giá Sàriputta, hạng Tỳ Khưu nào có thể làm chói 
sảng khu rừng Gosinga 2 

- Này Hiền Giá Moggallana, vi Tỳ Khưu điều phục được Tâm và an trú Quả 
vị đã chứng đắc bát luận thời gian theo sở thích (sáng, trưa, chiều). Cũng ví 
như một vị Vua hay vị đại thần của Vua có một tủ áo đựng đầy những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Và Vua muốn mặc bất luận áo nào theo sở thích và 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 








thời gian. Này Hiền Giả Moggallana, hạng Tỳ Khuu này có thé làm chói sáng 
khu rừng Gosinga. | 


VII. Dai Trưởng Lão Sàriputta vẫn hồi Đức Phát . 

Thé rồi, Dai Trưởng Lão Sàriputta nói với các Đại Trưởng Lão: 

- Này Chư Hiền Giá, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta. 
Chúng ta hãy đi đến chỗ Đức Thé Tôn trú ngụ và thuật lại vấn dé này cho Đức 
Thế Tôn rõ, và Đức Thé Tôn trả lời chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ nhu 
vậy thọ trì. 

Như thế, các vị Đại Trưởng Lão đi đến nơi Đức Phật trú ngụ, đảnh lễ và 
ngồi xuống một bên. Đại Trưởng Lão Sàriputta tác bạch với Đức Phật về câu 
chuyện ván hỏi và sự trả lời của từng vị Đại Trưởng Lão. Đức Phật tuần tự trả 
lời theo từng vị Đại Trưởng Lão: 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thì Ànanda phải trả lời như vậy, vì lẽ 
Ànanda là bậc Đa Văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thì Revata phải trả lời như vậy, vì lẽ 
Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui thích đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập 
tịnh chỉ, không gián đoạn Thiền Định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới 
các chỗ không tịch. | 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thì Anuruddha phải trả lời như vậy, vì 
chính Anuruddha với Thiên Nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thì Kassapa phải trả lời như vậy, vì 
Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, ... tự mình 
thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thì Moggallana phải trả lời như vậy, vì 
Moggallana là bậc thuyết về Chánh Pháp. 

- Nếu trả lời cho được chân chánh thi Sàriputta phải trả lời nhu vậy, vi 
SàrIputta điều phục được Tâm và an trú Quả vị đã chứng đắc bất luận thời 
gian theo sở thích (sáng, trưa, chiều). 

- Tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và nay các người hãy nghe Ta nói hạng 
Tỳ Khưu nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga ? Tại đây, vị Tỳ Khưu 
sau khi độ thực, ngồi kiết già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt, và nghĩ rằng 
"Ta sẽ không bó chỗ ngôi kiết già náy cho đến khi Tám của ta được khéo giải 
thoát các Lâu Hoặc, không có chấp thú”. 

Nhu vậy, hạng Tỳ Khưu náy có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











D. KET LUAN. 

Düt thời Pháp Thoại, các vi Đại Trưởng Lão hoan hy tín tho lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chủ thích: 

. Đại Trưởng Lão Ànanda được xem là bậc Đa Văn đệ nhất. 

Đại Trưởng Lão Revata được xem là bậc Thiền Định đệ nhất. _ 

. Đại Trưởng Lão Anuruddha được xem là bậc Thiên Nhãn đệ nhất. 
. Đại Trưởng Lão Kassapa được xem là bậc hạnh Đầu Đà đệ nhất. 

. Đại Trưởng Lão Moggallana được xem là bậc Thần Thông đệ nhất. Tại 
đây, Ngài giải thích là vị thấu hiểu Vô Ty Pháp (Abhidhamma), là sau khi đã 
liễu tri những điểm tế nhị vi tế, là sau khi tăng trưởng việc quán hạnh của 
mình có thể đạt đến Quả vị Siêu Thế. Còn vị không học Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) lẫn lộn giữa Giáo Lý của mình (Sa#avàda) và Giáo Lý của 
người (Paravada). 

6. Đại Trưởng Lão Sàriputta được xem là bậc Trí Tuệ đệ nhất. 


eA 


33. KINH ĐẠI MỤC NGUU GIÁ (Mahàgopàlakasutfa). 
(Greater Discourse on the Cowherd). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại nầy cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Savatthi). 


B. DUYÊN KHỎI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Chư Tỳ Khưu về Pháp môn 
người chăn bò, để việc tu tập có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp Luật này. 


C. CHÁNH KINH: 

Đức Phật thuyết giảng Pháp môn người chăn bò. 

Người chăn bò, nếu không đầy đủ mười một đức tánh sau đây, thì không thê 
chăn giữ đàn bò, không thể khiến cho đàn bò được hưng thịnh. 

Thế nào là mười một Pháp môn chăn bò ? 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











| GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





. Không biét ró màu sắc, _ 
. Không khéo phân biệt các tướng, 
Không từ bỏ trứng con bọ chét, 
Không băng bó vết thương, 
Không có xông khói, 
Không biết chỗ nước có thể lội qua, 
. Không biết chỗ có nước uống, 
. Không biết con đường, 
. Không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, 
10. Là người vắt sữa của bò cho đến khô kiệt, 
11. Là người không chủ ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và 
đầu đàn. 
Cũng như vậy, vị Tỳ Khưu không có đầy đủ mười một Pháp môn tương tự, 
thì không có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành tựu viên mãn trong Pháp Luật. 


1. Thé nào là vị Ty Khưu không biết rõ các Sắc ? | 

- Đối với các Sắc Pháp, vị Ty Khuu không nhu thật biết tất cả loại Sắc 
thuộc về Tứ Đại Hiên và Sắc Y Sinh do Tứ Đại Hiển tạo thành. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không biết rõ các Sắc. 


2. Thé nào là vi T: y Khưu không khéo phân biệt các Tướng ? 

- Vị Tỳ Khuu không như thật biết kẻ ngu và Nghiệp Tướng của người đó, 
kẻ trí và Nghiệp Tướng của người đó. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không khéo phân biệt các Tướng. 


3. Thé nào là vị Ty Khưu không trừ bỏ trứng con bọ chét ? 

- Vị Tỳ Khưu thọ dụng Tham Dục Tầm Cầu khởi lên, không từ bỏ, không 
tránh né, không chấm dứt, không làm cho diệt su tòn tại. 

Cũng như vậy với thọ dụng Sân Hận Tầm Cầu, thọ dụng Oán Đối Tầm Cầu, 
thọ dụng các Ác Pháp, Bất Thiện Pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, 
không chấm dứt, không làm cho diệt sự tồn tại. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không trừ bỏ trứng con bọ chét. 


4. Thé nào là vị Ty Khưu không băng bó vết thương ? 
- Vi Tỳ Khưu không biết tự chế ngự những nguyên nhân làm cho Lục Căn 
tiếp xúc với Lục Trần, vị náy lại năm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





không thực hành sự hộ tri Luc Căn, khiến Tham ái, Uu Bi, các Ác - Bát Thiện 
Pháp khởi lên. 
Như vậy, là vị Tỳ Khưu không băng bó vết thương. 


5. Thé nào là vị Ty Khưu không xông khói ? 

- Vị Ty Khưu không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác được biết 
Chánh Pháp mình được nghe, Chánh Pháp mình được thọ trì. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không xông khói. 


6. Thé nào là vị Ty Khưu không biết chỗ nước có thể lội qua ? 

- Vi Ty Khưu, thỉnh thoảng có thé đến gặp những vị Tỳ Khuu đa văn được 
trao cho truyền thống giáo điển, những bậc hộ trì Pháp, hộ trì Luật, hộ trì 
Matikà (các bản tóm tắt), nhưng lại không vấn hỏi, không trả lời các vị ấy 
“Thưa Tôn Giá, điểm náy là thé nào ? nghĩa náy là chi ?”. Những vị Trưởng 
Lão åy không làm cho hiển lộ những điều chưa được hién lộ, không làm cho 
rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vấn về Chánh 
Pháp, các vị Ấy không đoạn trừ nghi hoặc. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không biết chỗ nước có thê lội qua. 


7. Thé nào là vị Tỳ Khwu không biết rõ chỗ có nước uóng ? 

- Với Pháp và Luật đã được Đức Phật khải thuyết giảng day, vi Tỳ Khuu lại 
không chứng đạt Nghĩa tín thọ, Pháp tín thọ, không chứng đạt sự hân hoan 
liên hệ đến Pháp. 

Như vậy, là vị Tỳ Khưu không biết rõ chỗ có nước uống. 


8. Thé nào là vị Tỳ Khưu không biết vé con đường ? 
- Vị Tỳ Khưu không như thật biết về con đường Thánh Dao tám ngành. 
Như vậy, là vị Tỳ Khưu không biết về con đường. 


9. Thé nào là vị + Khưu không khéo léo với các chó đàn bò có thé đến 
án có ? 

- VỊ Tỳ Khưu liên như thật biết về Tứ Niệm Xứ. 

Nhu vậy, là vị Tỳ Khưu không khéo léo với các chỗ đàn bò có thé án cỏ. 


10. Thế nào vị Tỳ Khưu là người vắt sữa của bò cho đến khô kiệt ? 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








- Khi các vi dàn na tín thí tai gia, vi lòng tin cúng dường Tứ Vật Dung, vi 
Tỳ Khuu không biết nhận lãnh cho được vừa đủ, với hanh tri túc. 
Như vậy, vị Tỳ Khưu là người vắt sữa của bò cho đến khô kiệt. 


11. Thé nào vị Ty Khưu là người không chủ ý, không săn sóc đặc biệt 
những con bò đực già và đầu đàn ? 

- Đối với những bậc Đại Trưởng Lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc Tôn Túc 
trong Tăng Giới, bậc lãnh đạo trong Tăng Giới, vi Ty Khuu lại không có Thân 
Nghiệp, Ngữ Nghiệp và Y Nghiệp dày lòng Từ Ái đối với các vị ấy, trước mặt 
và sau lưng. 

Như vậy, vi Ty Khuu dói vói những bậc Dai Truóng Lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc Tôn Túc trong Tăng Giới, bậc lãnh đạo trong Tăng Giới, không có 
sự tôn kính, không có sự tôn trọng đặc biệt. 


D. KÉT LUẬN. 

Nhu vậy, vị Tỳ Khuu không có đầy đủ mười một Pháp món này thì không 
có thê lớn mạnh, tăng thịnh, thành tựu viên mãn trong Pháp Luật này. 

Düt thời Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời day của Đức 
Thê Tôn. 


34. KINH TIỂU MỤC NGƯU GIÁ (Cỳiagopàlakasuffa). 
(Lesser Discourse on the Cowherd). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật trú ngụ ở giữa các bộ lạc người Vajji, tại Ukkacela, trên bờ sóng 
Hằng. na 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết đến Chư Tỳ Khuu vè Pháp môn 
ân dụ người chăn bò, để giảng dạy Chư Tỳ Khưu cần phải khéo biết về Pháp 
môn đối với đời hiện tại và đời vị lai, cần phải khéo biết đối với Ma Giới và 
Phi Ma Giới, cần phải khéo biết đối với Tử Thần Giới và Phi Tử Thần Giới, 
để được an vui hạnh phúc lâu dài. 


C. CHÁNH KINH: 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








I. Đức Phát thuyết giảng Pháp món án dụ về người chán bò vô trí. 

Tại Magadha, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, có người chăn bò 
vô trí, không biết quán sát bờ bên nây và bờ bên kia của sông Hằng, đã xua 
đuổi đàn bò qua bờ kia tại Suvideha, là chó không có thể lội qua được. Những 
con bò xô nhau tụ lại giữa dòng sông Háng và gặp tai nạn tại nơi đây. Vi sao 
vậy ? Vì người chăn bò vô trí, không biết quán sát hai bên bờ sông, trước khi 
xua đuôi dàn bò qua bờ kia, và dàn đến tai chỗ không thể lội qua được. 

Cũng như vậy, có những Sa Môn, Bà La Môn không được khéo biết về Pháp 
môn đối với đời hiện tại và đời vị lai, không được khéo biết đối với Ma Giới 
(Màradheyya) và Phi Ma Giới (Amáàradheyya), không được khéo biết đối với 
Tử Thần Giới (Maccudheyya) và Phi Tử Thần Giới (Amaccudheyya), và 
những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phái tin vào những vi này, thi ho sẽ gặp 
bất hạnh đau khổ lâu dài. 


II. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn án dụ về người chăn bò có trí. 

Tại Magadha, vào cuối tháng mùa mua, trong mùa gặt hái, có người chăn bó 
có trí, sau khi quán sát bờ bên nầy và bờ bên kia của sông Hàng, đã xua đuổi 
dàn bó qua bờ kia tại Suvideha, là chỗ có thé lội qua được. Người đó xua đuổi 
- đầu tiên với: 

1. Những con bò đực già, những con đầu đàn. Những con bò nầy, sau khi 
lội cắt ngang qua dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. 

2. Người đó lại đưa qua những con bò đực lớn mạnh, và đã có huấn luyện. 
Những con bò này, sau khi lội cát ngang qua dòng sông Hàng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. 

3. Người đó lại đưa qua những con bò con, có cả đực và cái, và to lớn. 
Những con bò này, sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hàng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. 

4. Người đó lại đưa qua những con bò con, hãy còn nhỏ và còn đang bú. 
Những con bò này, sau khi lội cắt ngang qua dòng sóng Hãng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. 

5. Người đó lại đưa những con bò con còn nhỏ, vừa mới sanh, những con bò 
này nhờ chay theo con bò mẹ, vừa chay vừa kêu. Những con bò này, sau khi 
lội cắt ngang qua dòng sông Hằng, cũng qua được bờ bên kia một cách an 
toàn. Vì sao vậy ? Vì người chăn bò có trí, biết quán sát hai bên bờ sông, 
trước khi xua đuôi dàn bò qua bờ kia, và dẫn đến tại chỗ có thể lội qua được. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÁYA) TẬP I- VOLUME I 





Cũng nhu vậy, có những Sa Môn, Bà La Món duoc khéo biết vé Pháp môn 
đối với đời hiện tại và đời vị lai, được khéo biết đối với Ma Giới và Phi Ma 
Giới, được khéo biết đối với Tử Thần Giới và Phi Tử Thần Giới, và những ai 
nghĩ rằng cán phải nghe, cần phải tin vào những vị này, thi ho sẽ được an vui 
hạnh phúc lâu dài. 


III. Đức Phật giải thích ý nghĩa từng Pháp môn án dụ người chăn bò. 

1. Pháp môn án dụ về những con bò đực già và đầu đàn. 

Ví như những con bò đực già, đầu đàn, đã lội cắt ngang qua dòng sông Hằng 
và qua được bờ bên kia một cách an toàn. 

Cũng như vậy, Chư Tỳ Khưu là những bậc A La Hán, đã đoạn trừ các Lậu 
Hoặc, tu hành thành tựu viên mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được mục tiêu, các Hữu Kiết Sử đã hoàn toàn bị đoạn 
diệt, đã được giải thoát nhờ vào Chánh Trí. 

Những vi này, sau khi lội cát ngang qua dòng sông của Ma Vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


2. Pháp môn án dụ về những con bò đực lớn manh và có huấn luyện. 

Ví như những con bò đực lớn mạnh và có huẫn luyện, đã lội cắt ngang qua 
dòng sông Háng và qua được bờ bên kia một cách an toàn. 

Cũng như vậy, Chư Tỳ Khưu, sau khi đã đoạn trừ năm Hạ Phần Kiết Sử, 
được Hóa Sanh (chứng đắc Quả Bát Lai), ở tại nơi đấy viên tịch Níp Bàn, 
không còn phải trở lại thế giới này nữa. 

Những vị này, sau khi lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


3. Pháp món án du vé những con bó con, có cá đực và cái, và to lớn. 

Ví như những con bò con, có cả duc và cái, và to lớn, đã lội cát ngang qua 
dòng sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách an toàn. 

Cũng như vậy, Chư Tỳ Khưu, sau khi đã diệt trừ ba Hạ Phần Kiết Sử, làm 
giảm thiểu Tham Sân, chứng đắc Quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một làn 
nữa, sẽ diệt tận khó dau. 

Những vi này, sau khi lội cát ngang qua dóng sông của Ma Vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


4. Pháp môn án dụ về những con bò con, hãy còn nhỏ và còn dang bú. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Ví như những con bó con, hãy còn nhỏ và còn dang bú, đã lội cắt ngang qua 
dòng sóng Hàng và qua được bờ bên kia một cách an toàn. 

Cũng nhu vậy, Chư Ty Khưu, sau khi đã diệt trừ ba Hạ Phần Kiết Sử, chứng 
đắc Quả Dự Lưu - Thất Lai, nhất định không còn đọa vào Ác Đạo, đạt đến 
Chánh Giác. 

Những vị này, sau khi lội cắt ngang qua dòng sông của Ma Vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


5. Pháp món án du vé những con bó con còn nhỏ, vừa mới sanh, những 
con bò náy nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chay vừa kêu. 

Ví như những con bò con còn nhỏ, vừa mới sanh, những con bò nầy nhờ 
chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, đã lội cắt ngang qua dòng sông Hằng 
và qua được bờ bên kia một cách an toàn. 

Cũng như vậy, Chư Tỳ Khưu tùy Pháp Hành, tùy Tín Hành, những vị này, 
sau khi lói cát ngang qua dóng sóng cüa Ma Vuong, sé qua bó bén kia mót 
cách an toàn. l 


IV. Dürc Phát xác minh vi trí cúa Ngài. 

Này Chu Ty Khuu, nay Ta duoc khéo biết và Pháp môn đối với đời hiện tại 
và đời vị lai, được khéo biết đối với Ma Giới và Phi Ma Giới, được khéo biết 
đối với Tử Thần Giới và Phi Tử Thần Giới, và những ai nghĩ rằng cần phải 
nghe, cần phải tin vào nơi Ta, thì họ sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. 


D. KÉT LUẬN: 
Sau khi Đắng Thiện Thệ khải thuyết như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm bài 
kệ như sau: Này Chu Ty Khuu, 


Doi náy và đời sau, bác Trí khéo trinh bày, 
Cánh Ma Giới dat được, cánh Tử Thân không dat. 
Bác Chánh Giác, Trí Giả, biết rõ moi thé gian. 
Cita Bát Tử rộng mở, dat an ồn Nip Bàn. 
Dòng Ma bị chặt ngang, nát tan và hw hoại. 
Hãy sống sung mãn hỷ, đạt an ổn Níp Bàn. 


Chu thích: 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃDO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








1. Màradheyya: Ma Giói, cảnh giới của Ma Vương (the realm of Màra, the 
kingdom of Màra). Tại đây, có ý nghĩa là Tam Giới, gồm Dục Giới, Sắc Giới 
và Vô Sắc Giới. 

2. Ámáradheyya: Phi Ma Giới, vượt khói cảnh giới của Ma Vương. Tại 
đây, có ý nghĩa là Tứ Sắc Giới Định, Tứ Vô Sắc Giới Định, và nhập định 
Thiên Diệt. 

3. Maccudheyya: Tù Thần Giới, phạm vi của sự chết (the sphere of Death, 
the realm of Màra). Tại đây có ý nghĩa là dòng sông Ái Duc (Tanhà). 

4. Amaccudheyya: Phi Từ Thần Giới, vượt ngoài vòng Sanh Tử Luân Hồi, 
đạt đến Níp Bàn. 

5. Tanhà: Ái Dục, ước ao, thèm khát, tính dục, quyến luyến (craving, thirst, 
lust, attachment). 


35. KINH TIỂU SACCAKA (Cilasaccakasutta). 
(Lesser Discourse to Saccaka). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật trú ngụ tại giảng đường Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, ở tại 
Vesali. 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyét do bói Niganthaputta Saccaka 
muón duoc luận thắng với Đức Phật, qua lời tuyên bố của Saccaka như sau 
“Ta không thấy một Sa Môn hay Bà La Môn nào, là vị Hội Chủ, là vị Giáo 
Trưởng, là vi Sw Trưởng Giáo Hội, cho dà tự cho là bác A La Hán, Chánh | 
Đăng Giác, mà khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng 
sợ, không khiếp sợ, và không ai là không toát mô hôi nách. Dâu ta có đối 
thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng 
khiếp sợ, huống nữa là một người thường”. Niganthaputta Saccaka có tánh 
ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, và được số đông tôn kính. 


C. CHÁNH KINH: 
I. Niganthaputta Saccaka vấn hôi Dai Trưởng Lão Assaji. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÂP I- VOLUME I 





- "Náy Tón Giá Assaji, Sa Món Gotama huán luyện dé tử như thé nào ? Và 
có những Pháp môn nào mà phán lớn Sa Món Gotama giảng day được dành 
cho dê tw?” —— | 

- Này Aggivessana, như thé này, Đức Thé Tôn huấn luyện dé tử, với những 
Pháp môn như thé này, phần lớn Sa Môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ 
tử "Náy Chư Ty Khưu, Ngũ Uán là Vô Thường. Náy Chư Tỳ Khưu, Ngũ Uán 
là Vô Ngã. Tất cả Hành là Vô Thường. Tất cả Pháp là Vô Ngã”. Như vậy, 
này Aggivessana, Đức Thế Tôn huấn luyện các đệ tử. Nhu vậy là những Pháp 
môn mà phần lớn Đức Thế Tôn giảng dạy được dành cho đệ tử. 

- "Náy Tôn Giả Saccaka, thật sự chúng tôi đã thất vong (Dussutam) khi 
nghe Sa Món Gotama thuyết giảng như vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn 
Giá Gotama một thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc 
thảo luận. Rất có thé chúng tôi sẽ đoạn trừ Ác Tà Kiến ấy”. 


IL. Đức Phật thuyết giảng Niganthaputta Saccaka. 

_1. Niganthaputta Saccaka tuyên bó với hội chúng năm trăm vị Licchavi. 

- Hãy đến đây, các Tôn Giả Licchavì. Hôm nay, sẽ có cuộc đàm luận giữa 
Sa Môn Gotama với ta, như với Ty Khuu Assaji, một vi đệ tử tài danh của 
Ông ta đã làm. 

Ví như một lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thé kéo tới, 
giật lui, vần quanh; cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, kéo tới, giật lui, vần quanh 
Sa Môn Gotama. 

Ví như một lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ 
nước sâu, nắm một góc thùng có thé kéo tới, giật lui, vần quanh; cũng vậy, ta 
dùng lời nói, kéo tới, giật lui, vần quanh Sa Môn Gotama. 

Cũng ví như một lực sĩ nghiện rượu, sống phóng đãng, sau khi nắm góc một 
cái sàng, lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh; cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, lắc qua 
lắc lại, lắc xoay quanh Sa Môn Gotama. 

Và cũng ví như con voi lớn sáu mươi tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước 
sâu, lại chơi trò phun nước; cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò phun nước với Sa 
Môn Gotama. 


2. Đức Phật thuyết giảng Niganthaputta Saccaka với hình thức vẫn dáp. 

Thé rồi, Niganthaputta Saccaka cùng với hội chúng Licchavi di sâu vào rüng 
Dai Lâm, và đến tai noi Đức Phật đang trú ngụ. Sau khi đến, Niganthaputta 
Saccaka nói lên những chúc tụng với Đức Thế Tôn, hỏi thăm xã giao rồi ngồi 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





xuống một bên. Một số Licchavi dánh lễ Đức Thé Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Một số Licchavì nói lên những chúc tụng với Đức Thế Tôn, hỏi thăm xã 
giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Licchavì chấp tay vái Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Một số Licchavi xưng tên họ của minh rồi ngồi xuống 
một bên. Một số Licchavi im lặng ngồi xuống một bên. 


a. Niganthaputta Saccaka vấn hói Đức Phát: 

- “Tôn Giá Gotama huán luyện đệ tử như thé nào ? Những Pháp món nào 
mà phán lớn Sa Món Gotama giảng day được dành cho dé tử ?”. 

- Này Aggivessana, như thé này, Ta huấn luyện đệ tử, với những Pháp món 
như thé này, phần lớn Ta giảng day được dành cho đệ tử "Náy Chư Ty Khu, 
Ngũ Uẩn là Vô Thường.  Náy Chư Ty Khưu, Ngũ Uán là Vô Ngã. Tất cả 
Hành là Vô Thường. Tất cả Pháp là Vô Ngã”. Như vậy, nầy Aggivessana, 
Ta huấn luyện các đệ tử. Như vậy là những Pháp môn mà phần lớn Ta giảng 
day được dành cho đệ tử. 

- “Tôi có một ví dụ. Ví như các hạt giống, các cây có nây được lớn lên, 
được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng déu y cứ vào dát, 
nương tựa vào đất. Nhờ váy, các hạt giống, các cây có náy được lớn lên, 
được trưởng thành, được hưng thịnh. Ví nhw các công nghiệp nặng nhọc nây 
được tạo tác, déu y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, các công nghiệp 
nặng nhọc nây được tạo tác. Cũng như vậy, như người nây mà tự ngã là Sắc, 
nhờ nương tựa vào Sắc, làm Thiện Sự hay Ác Sự; cũng vậy với Thọ, với 
Tưởng, với Hành,.. như người náy với tự ngã là Thúc, nhờ nương tựa vào 
Thức, làm Thiện Sự hay Ác Sự. 

- Như vậy có phải nguoi nói “Ngữ Uán là tự ngã của ta ? ". 


€ 


- Tôn Giá Gotama, như vậy tôi nói “Ngũ Uán là tự ngã của ta" và như hội 


chung náy cũng váy. 


b. Đức Phật vẫn hỏi Niganthaputta Saccaka: 

- Nầy Aggivessana, ngươi nghĩ như thế nào ? Một vị Vua Sát Đề Ly đã làm 
lễ quán dánh, nhu Vua Pasenadi nước Kosala, Vua Ajatasattu con bà Vedehi 
nước Magadha, Vua nầy có quyền hành trong đất nước của mình, muốn giết 
những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tán 
xuất những ai đáng bị tán xuất, hay không ? 

- Tôn Già Gotama, một vi Vua Sát Dé Ly dá làm lé quán dánh, nhw Vua 
Pasenadi nước Kosala, Vua Ajatasattu con bà Vedehi nước Magadha, Vua 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẠP I- VOLUME I 


náy có quyén hành trong dát nuóc cia minh, muón giết những ai dáng bị giét, 
muón tuóc doat những ai dáng bị tước đoạt, muốn tán xuất những ai đáng bị 
tán xuất. Cho đến các Giáo đoàn, các đoàn thể, như các Vajji, các Malla, vẫn 
có quyên hành trong đất nước của mình, muốn giết những ai dáng bị giét, 
muốn tước đoạt những ai dáng bị tước đoạt, muốn tán xuất những ai dáng bi 
tán xuất. Còn nói chỉ đến một vị Vua Sát Dé Ly đã làm lễ quán dánh, như 
Vua Pasenadi nước Kosala, Vua Ajatasattu con bà Vedehi nước Magadha. 
Náy Tón Giá Gotama, vi áy có quyên hành và xứng dáng có quyén hành ấy. 

- Náy Aggivessana, ngươi nghi như thế nào ? Nhu ngươi nói “Sốc là tw 
ngã của ta” thì ngươi có quyền hành gì đối với Sắc ấy và có nói được rằng 
“Sắc của tôi nhw thé nây, Sắc của tôi không phải như thé nây” hay không ? 

Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka giữ im lặng. Lần thứ hai, Đức 
Phật vấn hỏi lần nữa. Niganthaputta Saccaka vẫn giữ im lặng. Lần thứ ba, 
Đức Phật vấn hỏi lần nữa: 

- Này Aggivessana, nay ngươi phải trả lời. Nay không phải lúc ngươi giữ 
im lặng nữa. Này Aggivessana, ai được Nhu Lai hỏi đến lần thứ ba với một 
câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thì đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy 
mảnh tại chỗ. 

Lúc bấy giờ, Thần Dạ Xoa Vajirapani (Kim Cang Thủ) đang cầm một chüy 
sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên hư không trên đầu Niganthaputta 
Saccaka với ý định “Nếu Đức Thế Tôn hỏi đến câu hỏi thứ ba với một câu hỏi 
hợp lj mà Niganthaputta Saccaka không trả lời, thì ta sẽ đánh bé đầu nó ra 
làm bảy mảnh”. Sự việc này, chỉ có Đức Phật và Niganthaputta Saccaka mới 
thấy được Thần Dạ Xoa Vajirapani, khiến cho ông ta sợ hãi, hoảng hốt, lông 
tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự che chở, chỉ tìm thấy sự an ôn, và chỉ tìm thấy 
sự nương tựa nơi Đức Thế Tôn. 

- Tôn Giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

- Náy Aggivessana, nguoi nghi như thế nào ? Nhu nguoi nói "Sdc là tw 
ngã của ta" thì nguoi có quyền hành gì đối với Sắc ấy và có nói được rằng 
“Sắc của tôi như thé náy, Sắc của tôi không phải như thé nây” không ? 

- Thưa không, Tôn Giá Gotama. 

- Hãy suy nghiệm kỹ, nầy Aggivessana, sau khi suy nghiệm kỹ, nầy 
Aggivessana, ngươi hãy trả lời. Lời nói sau của ngươi không phù hợp với lời 
nói trước, và lời nói trước của ngươi không phù hợp với lời nói sau. Này 
Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào ? Nhu ngươi nói rằng "Tho là tw ngã của 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 











35 


ta . 


Ông có quyền hành gi đối với Thọ ấy và có nói được rằng "Tho của tôi 
như thế nây, Thọ của tôi không phải như thế nầy ” không ? 

- Thưa không, Tôn Giá Gotama. 

- Cũng tương tự như thế, với Tưởng, với Hành, với Thức ... Như ngươi 
nói rằng “7bức là tự ngã của ta”. Ông có quyền hành gì đối với Thức ấy và 
có nói được rằng “7Jức của tôi như thé nây, Thức của tôi không phải như thé 


` 
^ 


náy ” không ? 

- Thưa không, Tôn Giả Gotama. 

- Hãy suy nghiệm kỹ, nầy Aggivessana, sau khi suy nghiệm kỹ, nầy 
Aggivessana, ngươi hãy trả lời. Lời nói sau của ngươi không phù hợp với lời 
nói trước, và lời nói trước của ngươi không phù hợp với lời nói sau. Này 
Aggivessana, ngươi nghĩ thế nào “Sắc là Thường hoặc Vô Thường ””. 

- Vô Thường, Tôn Giá Gotama. 

- Cái gì Vô Thường thi cái ấy là Khô hay Lạc ? 

- Là Khổ, Tôn Giả Gotama. 

- Cái gì Vô Thường, Khổ, biến hoại, có hợp lý hay chăng khi Chánh Quán 
cái ấy là “Cái náy là của tôi, cái náy là tôi, cái náy là tự ngã của tôi ?”. 

- Thưa không, Tôn Giá Gotama. 

- (Cũng tương tự như thế, với Tướng, với Hành, với Thức... Này 
Aggivessana, nguoi nghi thé nào “Thie là Thường hoặc Vô Thường ”. 

- Vô Thường, Tôn Giá Gotama. 

- Cái gì Vô Thường thì cái ấy là Khô hay Lac ? 

- Là Khổ, Tôn Giả Gotama. 

- Cái gì Vô Thường, Khổ, biến hoại, có hợp lý hay chăng khi Chánh Quán 
cái ấy là “Cái náy là của tôi, cái náy là tôi, cái náy là tự ngã của tôi ?". 

- Thưa không, Tôn Giả Gotama. 

- Này Aggivessana, ngươi nghĩ thé nào ? Ai ái luyến khổ, chấp trước khó, 
tham đắm khó, quán khó và nói “Cái nầy là của tôi, cái náy là tôi, cái náy là 
tự ngã của tôi”. Người ấy có thê liễu tri cái khó của tự mình hay có thé sống 
trừ diệt khô hay không ? 

- Làm sao có thể được, Tôn Giá Gotama ! Không thể như vậy, Tôn Giá 
Gotama. 

- Này Aggivessana, ví như một người muốn được lõi cây, tầm cầu lõi cây, 
di chỗ này chó kia tìm kiếm lõi cây. Người ấy cầm một cái búa sắc bén, di 
vào rùng. Người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn 
(Kadalikkhandham), đứng thăng, còn trẻ, không có khúc đốt. Người ấy có 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





thé chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt góc cây, người ấy chặt ngọn cây. Sau khi 
chặt ngọn cây, người ấy có thê lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các lá 
cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây, còn nói gì đến lõi cây. Cũng 
như vậy, nầy Aggivessana, khi được Ta hỏi, Ta cát vẫn, Ta chất vẫn về những 
lời của ngươi, thì ngươi đã tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại 
(Aparaddhà). Nhưng này Aggivessana, những lời nói mà nguoi đã tuyên bố 
cho hội chúng ở Vesali "Ta không thấy một Sa Món hay Bà La Món nào, là vi 
Hội Chu, là vi Giáo Trưởng, là vị Sw Trưởng Giáo Hội, cho dù tự cho là bác 
A La Hán, Chánh Đẳng Giác, mà khi đối thoại với ta, không ai là không run 
sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, và không ai là không toát mô hôi nách. 
Dấu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy cũng run sợ, cũng hoảng 
sợ, cũng khiếp sợ, huóng nữa là một người thường ".Nhung chính từ nơi trán 
của ngươi, nầy Aggivessana, những giọt mò hôi đang chảy xuống, sau khi 
thấm qua thượng y, đang rơi xuống đất. Còn Ta, nầy Aggivessana, nay không 
có mồ hôi nào trên thân Ta. 

Rồi Đức Thế Tôn để hé lộ kim thân cho Hội Chúng ấy thấy. Khi nghe nói 
vậy, Niganthaputta Saccaka im lặng, hỗ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng 
hoàng, không nói một lời. 


c. Sw ví du của người dân Licchavì với Niganthaputta Saccaka. 

Thế rồi Dummukha, một người con của Licchavi, biết Niganthaputta 
Saccaka im lặng, hỗ then, thut vai, cúi dàu, ngói bàng hoàng, khóng nói mót 
lời, liền bạch với Đức Phát: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con có một ví dụ. Ví như một hồ không xa làng 
hay thị trán bao nhiêu, ở đây có con cua. Rồi có một số đông con trai hay con 
gái đi ra khỏi làng hay thị trần Ấy, đến tại hồ sen kia, sau khi đến, lặn xuống 
hồ nuớc ấy bắt con cua lên và đặt nó trên đất khô. Khi con cua nầy thò ra cái - 
càng nào, thì các đứa con trai hay con gái ấy, với cái gậy hay miếng sành, chặt 
bẻ gãy và đập nát cái càng ấy. Như vậy, con cua ấy bị chặt, bị bẻ gãy, bị đập 
nát tất cả càng, không thê lội xuống hồ sen &y, nhu truóc duoc. Cüng nhu 
vậy, bach Duc Thé Tón, nhüng khüc thuyét, gian kế, tranh luận của 
Niganthaputta Saccaka đã bị Đức Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, 
Niganthaputta Saccaka không thé đến gặp Đức Thế Tôn, chớ đừng nói là có ý 
định đàm luận (Vàdàdhippàya). 


BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 





3. Đức Phát thuyết giảng Niganthaputta Saccaka vé con đường diệt tận 
moi Lậu Hoặc, thành dat Chánh Trí giải thoát. 

Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka nói với Licchavì Dummukha: 

- Ông hãy ngừng nói, Dummukha ! Ông hãy ngừng nói, Dummukha ! 
Chúng tôi không có đàm luận với Ông. Chung tôi đang đàm luận với Tôn Giả 
Gotama. Tôn Giả Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi và lời nói 
của các Sa Món, Bà La Món khác. Tôi nghĩ cuộc đầm luận vô bó nây, thật 
đáng hồi tiếc (Vilàpam vilapitam) ! Cho đến mức độ nào, một đệ tử Thinh 
Văn của Tôn Giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng 
huấn, nghỉ ngờ được đoạn trừ, do dự được điệt tận, thành tựu vô úy, sống 
trong Giáo Hội Bồn Sw, khỏi phải HƯƠng tựa mót ai 2 

- Náy Aggivessana, đệ tử Thinh Văn của Ta, đối với mọi Sắc Pháp, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy 
như thật với Chánh Trí là “Cái náy pdt phái của tôi, cái nầy không phải là 
i". Đối với mọi cảm tho, ... moi cám 
tưởng, ...mỌI hành, ... mọi thức, quá ma vị lai, hiện tại, nội bas ngoại, thô 
hay tế, liệt hay Miếng, xa hay gần, thấy như thật với Chánh Trí là "Cái náy 
không phải của tôi, cái náy không phải là tôi, cái nây không phải tự ngã của 
tôi”. Cho đến mức độ như vậy, một đệ tử Thinh Văn của Tôn Giả Gotama trở 
thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn (Ovàdapatikara), nghi ngờ 
được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong Giáo Hội Bôn 
Sư, khói phải nương tựa một ai. 

- Cho đến mức độ nào, náy Tôn Giả Gotama, Tỳ Khưu là bác A La Hán, các 
Lâu Hoặc đã tán, tu hành thành tựu viên mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, các mục tiêu thành đạt, Hữu Kiét Sw đã đoạn trừ, được 
Chánh Trí giải thoát ? 

- Này Aggivessana, đệ tử Thinh. Văn của Ta, đối với mọi Sắc Pháp, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy 
như thật với Chánh Trí là "Cái náy không phải của tôi, cái nây không phải là 
tôi, cái nây không phải tw ngã của tôi”. Đối với mọi cám tho, ... mọi cảm 
tưởng, ...mgi hành, ... moi thức, quá khứ, vi lai, hiện tại, nội hãy ngoại, thô 
hay tế, liệt hay M xa hay gần, thấy như thật với Chánh Trí là “Cái nầy 
không phải của tôi, cái nầy không phải là tôi, cái náy không phải tw ngã của 
tôi”, chứng được vô chấp thủ giải thoát. Cho đến mức độ này, này 
Aggivessana, Ty Khuu là bác A La Hán, các Lậu Hoặc đã tận, tu hành thành 
tựu viên mãn, các việc nén làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu 


tôi, cái nây không phải tự ngã của tô 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





thành dat, Hữu Kiết Sử đã đoạn trừ, được Chánh Trí giải thoát. Với Tâm giải 
thoát như vậy, nầy Aggivessana, Tỳ Khưu thành tựu ba Pháp vô thượng 
(Anuttariyàni): Kiến vô thượng, Đạo vô thượng, Giải Thoát vô thượng. 
Được giải thoát như vậy, nầy Aggivessana, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường Như Lai “Đức Thé Tôn đã giác ngộ, đã diéu phuc, đã tịch 
tĩnh, đã vượt qua, đã chứng Níp Bàn, và Ngài thuyết Pháp để giác ngộ, để 
điều phục, dé tịch tĩnh, dé vượt qua, dé chứng Nip Bàn", 

4. Lời tác bạch sám hồi của Niganthaputta Saccaka với Đức Phát và cúng 
dường trai soạn đến Ngài. 

Khi nghe như vậy, Niganthaputta Saccaka tác bạch với Đức Phật: 

- Tôn Giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, thật là khinh suất. Chúng tôi 
đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với Tôn Giả Gotama ! Náy Tôn Giả 
Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một nguoi chién dáu vói con voi 
điên, nhung không thé có sự an toàn cho một người chiến dáu chóng lại Tôn 
Giả Gotama ! Náy Tón Giá Gotama, rát có thé cón có sw an toàn cho mót 
người chién đấu chóng dám lửa hừng, nhưng không thé có sw an toàn cho một 
người chiến đấu chóng lại Tôn Giả Gotama ! Nây Tôn Giả Gotama, rất có 
thể còn có sự an toàn cho mỘt người chiến đấu với con rắn độc dí ton, nhưng 
không thé có sự an toàn cho một người chiến đấu chóng lại Tôn Giả Gotama ! 
Tôn Giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ máng, thật là khinh suất. Chúng tôi đã 
dám nghĩ dùng lời nói dé luận chiến với Tôn Giả Gotama ! Mong Tôn Giả 
Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa ăn cua tôi cùng với Chúng Tỳ Khưu ! 

Đức Phật im lặng nhận lời. 


D. KẾT LUẬN: 

Sáng ngày hôm sau, Đức Phật cùng Chư Tỳ Khưu đến khu vườn của 
Niganthaputta Saccaka thọ dụng cúng dường Trai Soạn, do chính tự tay 
Niganthaputta Saccaka phục vụ đến Đức Phật cùng Chư Tỳ Khưu Tăng. 

Sau khi Đức Phật thọ thực xong, Niganthaputta Saccaka dùng một chế thấp 
khác và ngồi xuống một bên tác bạch: 

- Náy Tôn Giả Gotama, trong cuộc bố thí náy, nếu có công đức và nén tảng 
công đức (Punnamahi), mong rằng những vị bó thí sẽ được hưởng hạnh 
phúc. 

- Này Aggivessana, sẽ có công đức cho những người bó thí, đối với người 
đáng được cúng dường như ngươi, cho dù ngươi không phải là không có 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 








Tham, khóng phái là khóng có Sán, không phải là không có S1; sé có công đức 
cho ngươi, này Aggivessana, dói vói nguói dáng duoc cüng duóng nhu Ta, và 
Ta là người không có Tham (Vitàràgam), không có Sân (Vitàdosam), không 
có S1 (Vitàmoham). 

Chú thích: 

1. Dussutam: thất vong, sán hán, khó chiu dung duoc. 

2. Kadalikkhandham: cây chuối (the plantain tree), tượng trung cho sự 
khóng có thuc chát, vi cáy này không có lõi cây. 

3. .Aparaddhà: thất bại, đánh hỏng (failed). 

4. Vàdàdhippàya: một người đối thoai, chát vẫn. 

5. Vilàpam vilapitam: nói vô ích, than van, rên ri (wailing, idle talk). 

6. Ovàdapatikara: giảng huấn, giáo giới, ban huấn từ, nhắc nhở cho, quở 
trách (to give advice, to admonish). 

7. Anuttariyáni: vô thượng, cao quy, không chi sánh bằng (incomparable, 
unsurpassed, superiority, excellency). 

8. Punnamahi: nền tảng công đức. 

9. Vitàràgam: không có Tham, diệt Tham (passionless, free from human 
passion, an Arahat). 

10. Vitàdosam: không có Sân, diệt Sân (without anger). 

11. Vitàmoham: không có Si, diệt Si (without bewilderment). Tại đây, chỉ 
cho tháy, các vi Licchavi bó thí dén Saccaka, không phải cho Đức Phật, còn 
Saccaka thì cúng đường đến Đức Phật. 


36. KINH DAI SACCAKA (Mahüàsaccakasutta). 
. (Greater Discourse to Saccaka). 


A. XUẤT XỨ: | 
Đức Phật trú ngu tai giảng đường Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, ở tại 
thành Vesali. 


B. DUYÉN KHỞI: 

Nhận lời thỉnh cầu của Đại Trưởng Lão Ànanda “tót lành thay nếu Đức Thế 
Tôn vì lòng từ mán (Sàdhu) ngôi lại một lái”, Pháp Thoại này được Đức Phật 
khải thuyết do bởi Niganthaputta Saccaka đưa ra những luận kiến với Đức 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 











Phát, qua lời tuyên bố của Saccaka nhu sau “Có một số Sa Món, Bà Là Món 
sống chuyên lo tu tập vé T hân (Kàyabhàvanà), không tu tập về Tâm, và Hgược 
lai, có một số Sa Món, Bà La Món sóng chuyén lo tu táp vé Tám 
(Cittabhàvanà), không tu tập vé Thân, nén phải cám tho khó về Tám và 
Thán". Niganthaputta Saccaka có tánh ua luán chién, bién luán thién xảo, và 
được số đông tôn kính, lại ưa chỉ trích Phật, Pháp và Tăng. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Niganthaputta Saccaka nêu lên những luận kiến với Đức Phát. 

1. “Có một số Sa Môn, Bà La Môn sống chuyên lo tu tập về Thân và 
không tu tập về Tâm”. 

- Do vậy, những vị này cảm thọ khó về Thân. Do cảm tho khổ về Thân, 
chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thé tức bé, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có 
thể bị điên cuồng loạn tâm. Sự tình nầy xảy ra đối với người mà Tâm tùy 
thuộc Thân, khi Tâm chịu sự điều khiến của Thân. Vì sao vậy ? Vi Tâm 
không được tu tập. 


2. “Có một số Sa Môn, Bà La Môn sống chuyên lo tu tập vé Tám và 
không tu tập về Thân”. 

- Do vậy, những vị nầy cảm thọ khổ về Tâm. Do cảm thọ khổ về Tâm, chân 
sẽ bị tê liệt, quả tim có thé tức bé, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị 
điên cuồng loạn tâm (Cittakkhepa). Sự tinh nầy xảy ra đối với người mà 
Thân tùy thuộc Tâm, khi Thân chịu sự điều khiển của Tâm. Vì sao vậy ? Vi 
Thàn khóng được tu tập. 

- Này Tôn Già Gotama, rói tói suy nghi "Thát sự, Thinh Văn đệ tử cua Tôn 
Giả Gotama sống chuyên lo tu tập về Tâm, không tu tập về Thân”. 


II. Đức Phát ván hói Niganthaputta Saccaka. 

1. Đức Phật vẫn hỏi Aggivessana qua việc tu tập về Thân như thế nào 
của những du sĩ ngoại dao. 

- Với ba vị du sĩ ngoai đạo tu tập Khổ Hanh, là Nanda Vaccha, Kisa 
Sankicca và Makkhàli Gosála, sóng lỏa thé, sống phóng túng không theo lễ 
nghi, liễm tay cho sach, ..., sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa 
tháng mới ăn một lần. Như vậy, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy 
được chăng 2 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








- Không phái váy, náy Tôn Giá Gotama. Thinh thoáng, ho nếm và ăn 
những món ăn thù tháng loại cứng, loại mêm. Họ uống những thức uống thù 
thắng. Nhờ vào các món ăn ấy, đã gây dựng Thân lực, làm cho Thân to lớn, 
làm cho Thân béo mập. 

- Này Aggivessana, nhu vậy những gì ban đầu chúng từ bỏ, về sau chúng lại 
thọ dụng. Như vậy, có tụ có tán (có được, có mất) cho Thân này. 


2. Đức Phát vẫn hỏi Aggivessana qua việc tu tập vé Tám như thé nào của 
những du sĩ ngoại dao. 

- Ngươi nghe tu tập về Tâm như thế nào ? 

Khi Đức Phật vấn hỏi Niganthaputta Saccaka như thế, và ông ta không có 
thé trả lời được. 

- Này Aggivessana, Thân tu tập mà ngươi vừa nói đầu tiên ấy, không phải là 
Thân tu tập đúng Pháp trong giới luật của bậc Thánh. Này Aggivessana, 
nguoi cón khóng hiéu Thán tu táp, làm sao nguoi có thé hiéu Tám tu táp. Và 
này Aggivessana, nhu thé nào là Thán và Tám khóng tu táp, nhu thé nào là 
Thân và Tám tu tập. Hãy lăng nghe và suy nghiệm cho kỹ. 


3. Đức Phật giải thích Niganthaputta Saccaka về những luận kiến vừa 
néu trén. 

a. Thé nào là Thán khóng tu táp và Tám khóng tu táp ? 

- Vói ké vó ván phàm phu khói lén Lac tho. Vi này duoc cám giác Lac tho, 
liền tham dám Lac tho và roi vào su tham dám Lac tho. Néu Lac tho bi diét 
mát, do Lac tho doan diét, khói lén Khó tho. Do cám giác Khó tho, nén sáu 
muón, than van, than khóc, dáp nguc, dua dén bát tinh. Lac tho áy khói lén 
cho vi náy, chi phối Tám và an trú, do Thân không tu tập. Khó tho áy khói 
lên, chỉ phối Tám và an trú, do Tám không tu tập. 

- Bất luận người nào có cå hai phương diện, là Lạc thọ khởi lên, chi phối 
Tâm và an trú, do Thân không tu tập. Khổ thọ khói lên, chi phối Tâm và an 
trú, do Tâm không tu tập. Như vậy, vị này là người có Thân không tu tập và 
Tâm không tu tập. 


b. Thế nào là Thân tu tập và có Tâm tu tập ? 

- Với Thánh đệ tử đa văn khởi lên Lạc thọ. Vị nầy được cảm giác Lạc thọ, 
nhưng không tham đắm Lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm Lạc thọ. Nếu 
Lac thọ bi diét mát, do Lac thọ đoạn diệt, khởi lên Khổ thọ. Vi này có càm 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





giác Khó tho, nhung khóng sàu muộn, khóng than van, khóng than khóc, 
khóng dáp nguc, khóng dua dén bát tinh. Lac tho áy khói lén cho vi náy, 
không chỉ phối Tám và không an trú, do Thân có tu tập. Khó thọ ấy khói 
lên cho vị náy, không chỉ phối Tám và không an trú, do Tâm có tu tập. 

- Bất luận người nào có cả hai phương diện, là Lac tho khởi lên, không chi 
phối Tâm và không an trú, do Thân có tu tập. Khổ tho khói lên, không chi 
phói Tâm và không an trú, do Tám có tu tập. Nhu vậy, vi này là người có 
Thân tu tập và có Tám tu tập. 

- Niganthaputta Saccaka tác bạch với Đức Phật “Nhw vậy, tôi có lòng tin 
tưởng đổi với Tôn Giả Gotama ! Tôn Giá Gotama là vị có Thân tu tập và có 
Tám tu tâp”. 

- Này Aggivessana, cho dü lói nói cüa nguoi có vé trich thuong và khiéu 
khích, nhung Ta sé trả lời cho nguoi. 


III. Đức Phát tự kế việc tu tập Pham Hanh trong lúc tầm Đạo. 

Trước khi chứng đắc Quả vị Chánh Đắng Giác, khi Ngài hãy còn là Bồ Tát, 
Đức Phát đã có những suy nghi về việc Phi Thánh Cầu và Thánh Cầu. 

Sau một thời gian, khi Ngài hãy còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ 
khí huyết của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dù Mẹ Cha 
không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc. Ngài đã cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài xuất gia như vậy, 
một người đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu vô thượng tői tháng an tinh dao lộ. 


Il. Tu tập Pham Hanh với Đạo Si Alara Kalama. 

Trước tiên, Ngài đã đến tu hoc với Dao Sĩ Alara Kalama, với lời tuyên bố 
của Dao Si Alara Kalama là “Pháp nầy không phải chỉ vì lòng tin “Sau khi tw 
tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú” và Ngài đã suy nghĩ “Chắc chán Alara 
Kalama biết Pháp náy, thấy Pháp nây rồi mới an trú”. Không bao lâu, Ngài 
đã thông suốt Pháp ấy một cách mau chóng, với Ngũ Quyền (Tín, Tán, Niệm, 
Định, Tuệ) mà Alara Kalama đã tiến tu, thì Ngài cũng có dày đủ Ngũ Quyên, 
và cuối cùng, Ngài biết được Alara Kalama chỉ chứng đạt mức độ Vô Sở Hữu 
Xứ, cũng như Ngài đã chứng đạt được. 

Thế rồi, Alara Kalama đã đặt Ngài ở vị trí ngang hàng, tôn trọng Ngài với sự 
tôn trọng tối thượng, và mời Ngài cùng chăm sóc hội chúng đệ tử của Đạo Sĩ 
Alara Kalama. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKÃYA) TAPI- VOLUME I 





~ 


Tuy nhiên, Ngài đã suy nghĩ “Pháp nầy không hướng đến yém ly, không 
hướng đến ly Tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Níp Bàn, mà chi dua đến sự chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ”. Nhu vậy, Ngài dà 
không tôn kính Pháp nầy, và từ bỏ Pháp ấy và bỏ ra đi. 


2. Tu tập Pham Hanh với Đạo Sĩ Uddaka Ramaputta. 

Ngài là người di tìm cái gi chí thiện, tầm cầu vô thượng tối tháng an tịnh đạo 
lộ. Cũng tương tự với Đạo Sĩ Alara Kalama, Ngài đi đến tu học với Đạo Sĩ 
Uddaka Ramaputta. Không bao lâu sau, Uddaka Ramaputta đã đặt Ngài ở vi 
trí ngang hàng, tôn trọng Ngài với sự tôn trọng tối thượng, và mời Ngài cùng 
chăm sóc hội chúng đệ tử của Đạo Sĩ Uddaka Ramaputta. 

Tuy nhiên, Ngài đã suy nghĩ “Pháp náy không hướng đến yém ly, không 
hướng đến ly Tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Níp Bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”. Như 
vậy, Ngài đã không tôn kính Pháp này, và từ bỏ Pháp ấy và bỏ ra đi. 


3. Ba Pháp môn án dụ khói lén nơi nội tâm của Bồ Tát trước khi tu tập 
Khổ Hạnh. 

Ngài đã đi đến một địa điểm khả ái, một khu rừng thoải mái, có con sông 
trong sáng chảy gần bên, với một chỗ lội qua dễ dàng thích hợp, và xung 
quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho 
một Thiện Nam Tử tha thiết tinh cần có thé tinh tán được. 

Tại nơi đấy, Ngài đã tiến tu và quán sát về cả hai mặt Tầm Cầu, Phi Thánh 
Cầu và Thánh Cầu. Thế rồi, Ngài ngồi xuống tại nơi ấy và nghĩ rằng "Noi 
đây quả thật xứng dáng dé nó lực tinh cán". Tự nơi nội tâm của Ngài đã khởi 
lên ba ví dụ vi diệu, chưa tầng được nghe, như sau: 

a. Ví như có một khúc cây dám ướt, đầy nhựa sóng và đặt trong nước. Có 
một người đến, cám dụng cụ làm lửa với y nghi "Ta sẽ nhen lửa và hoi nóng 
sẽ hiện bày”. VỊ này khóng thé lẫy dụng cụ tạo ra lửa, dé có thé nhen lửa, 
khiến cho hoi nóng hiện bày ra được với cây còn dám ướt, dày nhựa sống và 
đặt trong nuớc, chỉ làm cho người này bi mét nhoc và buc bói mà thói. 

Cũng nhu váy, có những vi Sa Món hay Bà La Món sóng không xả ly các 
dục vong vé Thân, những gi đối với chúng thuộc các duc vong như Tham 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








Dục, Ái Duc, Cuóng Dục, Khát Duc, Nhiệt Duc, và vé nói tám chưa được 
khéo đoạn trừ, chua được khéo làm cho nhẹ bớt. 

- Nếu những vi này, bất ngờ cám thọ những cám giác nhói dau, khổ đau, 
kịch liệt, khốc liệt, thì họ không có thể chứng được tri kiến, Vô Thượng 
Chánh Đắng Giác. 

- Nếu những vị này, không bất ngờ cảm thọ những cảm giác nhói đau, khổ 
đau, kịch liệt, khốc liệt, thì họ cũng không có thé chứng được tri kiến, Vô 
Thượng Chánh Đăng Giác. | 

Đây là ví du thr nhất vi diệu, từ trước chua từng được nghe, đã được khói 
lên ở nội tâm của Ngài. 

b. Ví như có một khúc cây đâm ướt, đầy nhựa sống và được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô. Có một nguói dén, cám dung cu làm lua vói y nghi 
"Ta sẽ nhen lửa và hơi nóng sẽ hiện bày". Vi này khóng thé láy dung cu tao 
ra lửa, dé có thé nhen lửa, khiến cho hoi nóng hiện bày ra được với cây còn 
dám ướt, đầy nhựa sóng và được vớt khỏi nuớc, được đặt trên đất khô, mà chỉ 
làm cho người này bi mét nhoc và buc bói mà thói. 

Cũng nhu váy, có những vi Sa Môn hay Bà La Món sóng xå ly các duc vọng 
vé Thân, những gi dói với chüng thuóc các duc vong nhu Tham Duc, Ái Duc, 
Cuóng Duc, Khát Duc, Nhiét Duc, nhung vé nói tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bót. 

- Nếu những vi này, bất ngờ cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó dau, 
kịch liệt, khốc liệt, thì họ không có thê chứng được tri kiến, Vô Thượng 
Chánh Đăng Giác. 

- Nếu những vị nầy, không bất ngờ cảm thọ những cảm giác nhói đau, khổ 
đau, kịch liệt, khốc liệt, thì họ cũng không có thể chứng được tri kiến, Vô 
Thượng Chánh Đắng Giác. 

Đây là ví du thứ hai vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, đã được khởi 
lên ở nội tâm của Ngài. 

c. Ví như có một khúc cây khô, không còn nhựa sống và đã được vớt khỏi 
nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cẦm dụng cụ làm lửa với y 
nghĩ "Ta sẽ nhen lửa và hơi nóng sẽ hiện bày”. Vi này có thê lây dụng cụ tạo 
ra lửa, dé có thê nhen lửa, khiến cho hơi nóng hiện bày ra được với khúc cây 
khô, không còn nhựa sống và đã được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. 
Cũng như vậy, có những vị Sa Môn hay Bà La Môn sống xả ly các duc vọng 
về Thân, những gì đối với chúng thuộc các dục vọng như Tham Dục, Ái Dục, 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 








Cuóng Duc, Khát Duc, Nhiét Duc, và nói tâm được khéo đoạn trừ, được khéo 
làm cho nhẹ bót. 

- Nếu những vị này, thì bát ngờ cảm thọ những cám giác nhói đau, khó dau, 
kịch liệt, khốc liệt, thì họ có thể chứng được tri kiến, Vô Thượng Chánh Đắng 
Giác. 

- Néu nhüng vi nầy, không bát ngờ cám tho nhüng cám giác nhói dau, khó 
dau, kich liét, khóc liét, thi ho cũng có thé chứng được tri kiến, Vô Thượng 
Chánh Đăng Giác. 

Đây là ví du thứ ba vì diệu, từ trước chưa từng được nghe, đã được khói lên 
ở nội tâm của Ngài. 


4. B Tát đã tự nỗ lực tu tập Khổ Hạnh chỗn rừng già. 

a. Với phương pháp nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy Tâm 
chế ngự Tâm, nhiếp phuc Tâm, dánh bại Tám. 

Ví nhu một người lực sĩ năm lấy đầu của một người ốm yếu, hoặc nắm lẫy 
vai, có thé chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người này. 

- Cho dù với Tám chí quyết tinh cần, tinh tấn, tận lực, cho dù Niệm được an 
trú và không dao động, nhưng Thân vẫn bị khích động (Padhànàbhitunnassa) 
không được khinh an, vì Ngài vẫn bị chi phôi bởi sự tỉnh tấn, do tỉnh tấn 
chống lại Khổ thọ ấy. Tuy nhiên, Khổ thọ ấy khởi lên nơi Ngài, được tòn tại 
nhưng không chỉ phối Tâm của Ngài. 

b. Với phương pháp tu tập Thiên Chỉ Số Tức (Appànaka Jhàna), nin thở 
vó thó ra, ngang qua miéng và ngang qua müi, thi có mót tiéng gió dóng 
kinh khüng thói lén, ngang qua lỗ tai của Ngài. 

Ví như một âm thanh kinh khủng phát ra từ ống thổi bể đang thôi lên của 
người thợ rèn. | 

- Cho dù với Tám chí quyết tinh cần, ..Tuy nhiên, Khổ thọ ấy khởi lên noi 
Ngài, được tòn tại nhưng không chỉ phối Tâm của Ngài. 

c. Với phương pháp tu tập Thin Chỉ Số Tức, nin thở vô thở ra, ngang 
qua miéng, ngang qua mili, và ngang qua tai, thì có một ngon gió kinh 
khüng thói lên, dau nhói trong đầu của Ngài. 

Ví nhu mót người lực sĩ chém đầu một người khác, với một thanh kiếm sắc 
bén. 

- Cho dù với Tâm chí quyết tinh cần, ..Tuy nhiên, Khổ thọ ấy khởi lên nơi 
Ngài, duoc tàn tai nhung không chỉ phối Tám của Ngài. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





d. Vói phwong pháp tu táp T. liên Chi Số Tức, nin thở vô thở ra, ngang 
qua miéng, ngang qua mũi, 3 và ngang qua tai, thì Ngài có cảm giác đau đầu 
một cách kinh khủng. 

Ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu, 
rồi xiết mạnh. 

- Cho dù với Tâm chí quyết tinh cần, ..Tuy nhiên, Khó thọ ấy khởi lên noi 
Ngài, được tồn tại nhưng không chỉ phối Tâm của Ngài. 

e. Với phương pháp tu tập Thiên Chỉ SỐ Tức, nín thở vô thể ra, ngang 
qua miéng, ngang qua mũi, và ngang qua tai, thì có một ngon gió kinh 
khüng cát ngang qua bung của Ngài. 

Ví như một người đồ té thiện xảo hoặc đệ tử người đồ té cắt ngang qua bung 
với một con dao cát thịt bó sắc bén. . 

- Cho dù với Tám chí quyết tinh cần, ..Tuy nhiên, Khó thọ ấy khởi lên nơi 
Ngài, được tồn tại nhưng không chỉ phối Tâm của Ngài. 

£ Với phương pháp tu tập Thiền Chỉ SỐ Tức, nín thở vô thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mi, và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh 
khủng khởi lén trong Thân của Ngài. 

Ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hùng. 

- Cho dù với Tâm chí quyết tinh cần, tinh tán, tận lực, cho dù Niệm được an 
trú và không dao động, nhưng Thân vẫn bị khích động, không được khinh an, 
vì Ngài vẫn bi chi phối bởi sự tinh tán, do tinh tán chống lại Khô thọ ấy. Tuy 
nhiên, Khổ thọ ấy khởi lên nơi Ngài, được tồn tại nhưng không chỉ phối Tâm 
của Ngài. 

- Thế rồi, một số Chư Thiên thấy Vậy, nói rằng “Sa Môn Gotama đã chết 
rồi”, một số Chư Thiên khác lại nói rằng “Sa Môn Gotama chưa chét, nhung 
Sa Môn Gotama săp swa chét”, môt só Chu Thiên khác lai nói ráng “Sa Món 
Gotama chwa chét, cüng không phái sáp chét. Sa Môn Gotama là bác A La 
Hán, doi sóng cua một vi A La Hán là như váy !”. 

g. Vói phwong pháp hoàn toàn tuyét thuc. 

Chu Thiên đi đến và nói với Ngài nhu sau "Náy Thiện Hữu, Hiên Giá chó 
có hoàn toàn tuyệt thực. Nếu Thiện Hữu, Hién Giả hoàn toàn tuyệt thực, thì 
chúng tôi sẽ đồ các món ăn Chư Thiên ngang qua các lỗ chân lông của Hiên 
Giả, và nhờ vậy Hiên Giả vẫn sóng". Và Ngài suy nghĩ rằng “Nếu Ta hoàn 
toàn tuyệt thực và Chư Thiên náy đồ các thức ăn của Chư Thiên ngang qua 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BO KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 











các lỗ chân lông cho Ta, và nhờ váy Ta vẫn sóng, thi như vậy Ta tự dối Ta”. 
Nhu thế, Ngài đã bác bỏ ý định của Chư Thiên và nói “Nhu váy là dú”. 

Sau đó, Ngài bắt đầu giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, vi 
Ngài ăn quá ít, tay chân trở thành những cọng cỏ, hay những đốt cây leo khô 
héo. Vì Ngài ăn quá ít, bàn trôn trở thành như móng chân con lạc đà. Vì Ngài 
ăn quá ít, các xương sống phô bày như một chuỗi banh. Vì Ngài ăn quá ít, các 
xương sườn gầy mòn như rui cột nhà sàn hư nát. Vì Ngài ăn quá ít, nên con 
ngươi của Ngài long lanh nằm sáu thám trong lỗ con mát, ví như ánh nước 
long lanh năm sâu thắm trong một giếng nước thâm sáu. Vì Ngài ăn quá ít, da 
đầu trở thành nhăn nheo khô căn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bị con gió nóng làm cho nhăn nheo khó cán. 

- Khi Ngài sờ da bụng chính là năm lẫy xương sống của Ngài, và ngược lại. 
Khi Ngài đi tiểu tiện thì ngã quy úp mặt xuống đất vì Ngài ăn quá ít. Khi 
Ngài muốn thoa dịu thân thể, lấy tay xoa bóp chân tay thì các lông tóc hư mục 
rụng khỏi thân của Ngài vì ăn quá ít. 

- Có người thấy vậy, nói như sau “Sa Món Gotama có da den". Có một số 
người nói rằng "Sa Món Gotama da không den, mà có da máu xám”. Có một 
số người nói răng “Sa Món Gotama da không đen, da không xám, mà có da 
máu vàng sám". Cho đến mức độ này, da của Ngài thanh tịnh trong sáng đã 
bị hư hoại vì Ngài ăn quá Ít. 


IV. Bồ Tát thành đạt Quả vị Vô Thượng Chánh Đắng Giác. 

1. Nhớ lại việc chứng đắc tầng Sơ Thiền. 

- Ngài nhớ lại, khi còn tuổi thiếu niên và đi theo Phụ Thân của Ngài làm lễ 
cày cấy (Vappamangala), thì Ngài ngồi duói bóng mát của cây Jambu, thực 
hành việc ly Dục, ly Bất Thiện Pháp, và chứng đắc tầng Sơ Thiền, một trạng 
thái Hy Lạc do ly Dục sanh, có Tầm có Tứ. Khi an trú như vậy, Ngài tự nghĩ 
“Đáy là đạo lộ đưa đến sự giác ngộ, và không có diéu lo sợ về Lac thọ náy, 
mót Lac tho ly Duc, ly Bát Thiện Pháp”. 


2. Trở lại việc thọ thực và tién tu Pham Hạnh. 

a. Với sự suy nghĩ khởi lên trong nội tâm của Ngài "Nay thật không dé gi 
chứng đắc Lạc thọ ấy, với thân thể óm yếu kinh khủng như thé nấy. Ta hãy ăn 
thô thực và ăn cơm chua”. Lúc bẫy giờ, năm vị Ty Khuu đang hầu hạ với 
Ngài, khởi lên sự chán ghét, bỏ đi với lời nói rằng "Sa Món Gotama nay sóng 
đây đủ vật chất, từ bỏ tỉnh tấn, trở lại đời sóng sung túc ". 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÂP I- VOLUME I 





b. Và rồi, với Tám tinh cần nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, 
bất loạn động, Thân được khinh an và bất động, Tâm được định tỉnh và 
chuyên nhất, Ngài đã tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ 
Thiên. | 


3. Thành đạt Quá vị Vô Thượng Chánh Đăng Giác. 

a. Dẫn đắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ nhất trong canh đầu 
tiên của đêm trước khi thành dat Quà Chánh Đắng Giác, là Tác Mang Trí, và 
Ngài liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi 
Ngài sống không phóng dát, nhiệt tâm, tinh cần. 

b. Dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ hai trong canh giữa 
của đêm trước khi thành dat Quả Chánh Đẳng Giác, là Sanh Tử Trí, và Ngài 
liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ngài 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

c. Dẫn đắt Tâm tiến tu hướng đến chứng đắc Minh thứ ba trong canh cuối 
cùng của đêm trước khi thành đạt Quà Chánh Đẳng Giác, là Lâu Tán Trí, và 
Ngài thắng tri được sự trừ diệt Lậu Hoặc qua Tứ Đề, thắng tri được sự giải 
thoát “Sanh đã tận. Phạm Hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm xong. Không 
con trở lại trạng thái này nta”. 

Và như thế, Ngài liễu tri Vô Minh diệt, Minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng 
sanh, trong khi Ngài sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


V. Đức Phật giải thích Niganthaputta Saccaka về việc thuyết giảng. 

1. Với muc dich giảng day. 

- Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết Pháp cho hội chúng gồm 
hàng trăm người, mỗi người nghĩ nhu thé này về Ta “Đặc biệt cho ta, Sa Món 
Gotama thuyết Pháp". Không nên hiểu như thế, khi Như Lai thuyết Pháp cho 
hội chúng, chỉ vi muc đích giảng day. 

Sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng nhu vậy, Ta an trú nội tâm, làm cho 
tinh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tỉnh trên định tướng 
(Samàdhinimitta), và như vậy, Ta sống an trú, trường cửu. 


2. Niganthaputta Saccaka vấn hỏi Đức Phật. 

a. Như vậy, Tôn Giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bác A La Hán, 
Chánh Đắng Giác. Nhưng không biết Tôn Giả Gotama có cho phép ngủ ban 
ngày (Diva supità) hay không ? 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI- VOLUME I 





- Này Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuói tháng ha, sau khi khát thuc 
vé, sau khi xếp y Sanghati thành bốn, chánh niệm tinh giác, Ta nằm xuống 
ngủ, nằm phía tay mặt. 

b. Như vậy, có một Sa Món, Bà La Món gọi là an trú nơi si ám ? 

- Này Aggivessana, như vậy không phải là si ám hay không si ám. Nhu 
thé nào là si ám và nhu thế nào là không si ám ? 

- Với một ai, các Lậu Hoặc chua được đoạn trừ, những Lậu Hoặc liên hệ 
đến Phién Não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả Khổ di thục, 
hướng đến Sanh, Già, Chết trong ngày vi lai, vi này, Ta goi là cón si ám. 

- Nguoc lại thi, với một ai, các Lâu Hoặc đã được đoạn tru, ... vi nầy, Ta 
gọi là không còn si ám. Những Lậu Hoặc Phiền Não đã bị cắt tận gốc, được 
làm như cây TàLa bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh 
lại trong ngày vi lai. 


3. Niganthaputta Saccaka tán thán Đức Phật. 

- Thật kỳ diệu thay, Tôn Giá Gotama ! Thật hy hữu thay, Tôn Giả Gotama ! 
Cho dù Tôn Giá bị chóng đối một cách mía mai (Àsajja), cho dù bị công kích 
với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, mầu da của Tôn Giả vẫn sáng 
suốt, sắc mặt Tôn Giả vẫn hoan hy, như một vi A La Hán, Chánh Đắng Giác. 
Không gióng nhu, vói nhóm Luc Su ngoai dao, khi biên luân vói tôi, các vi 
nầy khi bị tôi dùng lời nói chát vấn, liền tránh né với một vẫn đề khác, trả lời 
ra ngoài ván đề, và tỏ lộ SỰ phẫn nộ, sân hận, tức tối. Và này Tôn Giá Gotama 
chúng tôi bây giờ phải đi, chúng tôi có nhiều công việc phải làm. 

- Nầy Aggivessana, ngươi hãy làm những gì ngươi nghĩ là hợp thời. 


D. KÉT LUẬN: | 

Thé rồi, Niganthaputta Saccaka hoan hy tín thọ lời Đức Phát giảng dạy, từ 
chó ngồi, đứng dậy và từ biệt. 

Chu thích: 

1. Sàdhu: tốt lành thay, đức hanh, có lợi ích, hay, giỏi, đầy đủ (good, 
virtuous, profitable, well, thoroughly). 

2. Kàyabhàvanà: huấn luyện, tu tập về Thân, Thân tu tập (meditation or 
training with regard to action). 

3. Cittabhàvaná: tu tập về Tâm, Tám tu tập (cultivation of the heart). 

4. Cittakkhepa: Tám bán loan, Tám cuóng loan (derangement of the mind). 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








5. Padhànàbhitunnassa: bi khích động. Từ ngữ này được kết hợp với hai 
từ ngữ Padhàna + Ablitunnassa, Padhàna nỗ lực, cần miễn, tinh tán 
(exertion, effort, striving); Abhitunna chôn lấp, tràn ngập, áp đảo một ai 
(overwhelmed). | 

6. Appànaka Jhàna: Thiền Định Chi Tinh (Preathless, that is (1) holding 
one's breath in a form of ecstatic meditation, (2) not holding anything 
breathing, that is inanimate, lifeless, not containing life). 

7. Vappamangala: lễ ha điền, lé ha cày (ploughing festival). 

8. Diva supità: ngủ ban ngày. Từ ngữ nầy được kết hợp với hai từ ngữ Diva 
ngày, ban ngày (a day), Supità (Supati) ngủ hay giác mo (sleep or dream). 

9. Ásajja: mia mai, thóa mạ hay dung cham vào, dang lai gần (having 
approached, insulted or knocked against). 

10. Samáàdhinimitta: Định Tướng, một thé loai của Thiền Rỗng Không (về 
Nip Bàn). (Three kinds of Samàdhi are distinguished, Sunnata — Róng Không, 
Vô Ngã Nip Bàn (empty), Appanihita — Vô Nguyện, Khổ Dau Nip Bàn 
(aimless), and Animitta — Vô Tướng, Vô Thường Nip Bàn (signless). 


37. KINH TIỂU DOAN TÂN ÁI DUC (Cülatanhásankháyasutta). 
(Lesser Discourse on the Destruction of Craving). 


A. XUẤT XỨ: | 
Đức Phật trú ngu tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường (Migáramátu), ở tại 
thành Xá Vệ (Vesáli). 


B. DUYÉN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết với Đại Trưởng Lão Mahà - 
Moggallàna qua việc Thiên Chủ Sakka đã đến vấn hỏi với Đức Phật về Pháp 
môn đoạn tận Ái Dục. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Thiên Chủ Sakka vấn hỏi Đức Phật về Pháp môn đoạn tận Ái Dục. 

“Kính bạch Đúc Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, nhw thé nào là một vị T. y 
Khưu đã được giải thoát trong việc đoạn tận Ái Dục, một người đã thành tựu 
cứu cánh an őn (Accantanittho), vượt thoát khỏi mọi khó ách 
(Accantayogakkhemi), dat cứu cánh Phạm Hạnh (Accantabrahmacári), dat 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 





được cứu cánh viên mãn (2001628164 45010 6 bậc tôi thắng giữa Chư Thiên 
và Nhán Loại ”. 

- Tai đây, này Thiên Chủ, vi Ty Khuu được nghe nhu sau “Thát không 
xứng dáng nếu có thiên vị (Abhinivesayàdi) đối với tắt cá Pháp”. Nếu vị Ty 
Khưu được nghe như thế, vị nầy biết rõ tất cả Pháp. Sau khi biết rõ tất cả 
Pháp, vị này biết một cách rốt ráo tất cả Pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả 
Pháp, nếu có một cảm thọ nào, Lạc, Khổ hoặc Bát Khổ Bát Lac, vi này sóng 
quán tánh vô thường (Aniccànupassi) sống quán tánh ly Tham 
(Virügànupassi), sóng quán tánh doan diét (Nirodhànupassi), sóng quán tánh 
xà ly (Patinissaggànupassi) trong các cảm tho Ấy. Do vậy, vị Tỳ Khưu không 
chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Do 
không phiền não, vị Ty Khưu chứng đạt Nip Bàn. Vi Tỳ Khuu tuệ tri “Sanh 
đã tận. Pham Hanh đã thành. Việc nên làm đã làm xong. Không còn trở lại 
trang thái này nta”. 

Náy Thiên Chủ, nói một cách tóm tắt, như thé nào là một vị Tỳ Khưu đã 
được giải thoát trong việc đoạn tận Ái Dục, một người đã thành tựu cứu cánh 
an ổn, vượt thoát khỏi mọi khổ ách, đạt cứu cánh Phạm Hạnh, đạt được cứu 
cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa Chư Thiên và Nhân Loại. 

Thế rồi, Thiên Chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn -— 
giảng, đảnh lễ thân bên hữu, hướng vé Ngài rồi bién mát tai chó. 


II. Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna vấn hỏi Thiên Chủ Sakka vé 
Pháp môn đoạn tận Ái Dục. 

1. Thiên Chủ Sakka chuyển sang vẫn đề khác. 

Lúc bấy giờ, Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna ngôi cách Đức Phật không 
xa, khởi lên suy nghĩ “Không hiểu vị Dạ Xoa (Yakkha) náy, sau khi hoan hỷ 
lời Đức Thé Tôn day, có tín thọ hay không ?”. Nhu thé, Đại Trưởng Lão 
MahàMoggallàna thị hiện thần thông, rời khỏi Đông Viên Lộc Mẫu giảng 
đường và thị hiện ở giữa Chư Thiên Tam Thập Tam Thiên, và ngay khi đó, 
Thiên Chủ Sakka đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liên với năm trăm nhạc 
khí Thiên Chúng. Được thấy Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna từ xa đi đến, 
Thiên Chủ Sakka thốt lên lời chào hỏi, thỉnh mời Ngài ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Đại Trưởng Lão MahàMogsallàna vẫn hỏi muốn được nghe lại lời 
thuyết giảng của Đức Phật. Thiên Chủ Sakka trả lời "Chüng tôi có nhiều việc 
phải làm, việc làm cho chúng tôi, và việc làm cho Chung Thiên ở Tam Tháp 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Tam Thiên. Lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo năm giữ, khéo suy tw, 
khéo thám lự nên không thé mau quên được `” 

Và Thiên Chủ Sakka chuyển sang vấn đề khác, kể lại trận chiến thắng của 
Chư Thiên và Chúng A Tu La thua bại, Chư Thiên mừng lễ chiến thắng và đã 
xây một lầu đài kiên cố có tên là Tối Thắng Điện (Vejayanta) do bởi công lao 
xây dựng của Tôn Giả Kosiya. Sau đó ngỏ lời thỉnh mời Đại Trưởng Lão 
MahàMoggallàna viếng thám. | 


2. Dai Trưởng Lão MahàMoggallàna độ Thiên Chủ Sakka. 

Nhận lời viếng thăm khắp cả tòa lầu đài, được hướng dẫn bởi Thiên Chủ 
Sakka và Thiên Vương Vessavana, Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna khởi 
lên suy nghĩ "Vi Da Xoa náy sóng phóng dát một cách quá dáng. Ta hãy làm 
cho vi náy hoảng sợ”. Dai Trưởng Lão MahàMoggallàna thị hiện thần thông 
lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu đài Vejayanta rung động, chuyển động, 
chấn động mạnh. Thiên Chủ Sakka với lông tóc dựng ngược hoảng sợ, liền 
thốt lên "Thát kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lục, đại oai lực 
của Tôn Giả Sa Môn ! Với ngón chân cái, vị náy làm cho Thiên Cung nầy 
rung động, chuyển động, chán động manh”. 

Dai Truóng Láo MahàMoggallàna nhác lai cáu ván hói muón duoc nghe lời 
thuyết giảng của Đức Phật. Và Thiên Chủ Sakka đã thuật lại: 

- “Tai dáy, nây Thiên Chu, vị Ty Khưu được nghe như sau “Thật không 
xứng đảng nếu có thiên vị đối với tát cả Pháp”. Nếu vị Ty y Khưu được nghe 
như thé, vi náy biết rõ tất cả Pháp. Sau khi biết rõ tát cả Pháp, vị náy biét 
mót cách rót ráo tát cá Pháp. Do biét mót cách rót ráo tát cá Pháp, néu có 
một cám tho nào, Lac, Khổ hoặc Bát Khổ Bát Lac, vi náy sóng quán tánh vó 
thường, sóng quán tánh ly Tham, sóng quán tánh đoạn diệt, sóng quán tánh 
xả ly trong các cảm tho ấy. Do váy, vi T  Khưu không chấp trước một vật gi 
ở doi. Do không chấp trước nên không phiên não. Do không phiền não, vị T y 
Khưu chứng dat Nip Bàn. Vi Ty Khuu tuệ tri “Sanh đã tán. Pham Hanh đã 
thành. Việc nén làm đã làm xong. Không còn trở lại trang thái này nta”. 

Nầy Thiên Chủ, nói một cách tóm tắt, như thế nào là một vi Ty Khưu đã 
được giải thoát trong việc đoạn tận Ái Dục, một người đã thành tựu cứu cánh, 
an ôn, vượt thoát khỏi moi khó ách, dat cứu cánh Pham Hanh, dat được cứu 
cánh viên mãn, bậc tôi tháng giữa Chư Thiên và Nhân Loại”. Như vậy, nầy 
Thiện Hữu Moggallàna, Đức Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về Pháp 
môn giải thoát trong việc đoạn tận Ái Dục. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 





3. Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna thuật lại câu chuyện với Đức Phật. 

Thiên Chủ Sakka vừa dứt lời, thì Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna thị hiện 
thần thông lực, rời khỏi nơi Tam Thập Tam Thiên và thị hiện tại Đông Viên 
Lộc Mẫu giảng đường, đi đến nơi Đức Phật và tác bạch ké lại câu chuyện giữa 
Đại Trưởng Lão với Thiên Chủ Sakka. 

Đức Phật xác nhận việc đã thuyết giảng cho Thiên Chủ Sakka về Pháp môn 
đoạn tận Ái Dục và được giải thoát Níp Bàn, với lời nói “Nhw vậy, náy 
Moggallàna, Ta biết Ta vừa nói một cách tóm tắt vé Pháp môn giải thoát 
trong việc đoạn tận Ái Dục cho Thiên Chủ Sakka”. 


D. KÉT LUẬN. 

Düt thói Pháp Thoại, Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna hoan hy tín tho lời 
dạy của Đức Thế Tôn. 

Chu thích: 

1. Accantanittho: thành tựu cứu cánh an ôn (conclusion, perfection, one 
who attained perfection, to come an end, to reach perfection). | 

2. Accantayogakkhemi: vuot thoát khói moi khó ách (peace from bondage, 
perfect peace or uttermost safety). 

3. Accantabrahmacári: đạt cứu cánh Pham Hanh (leading a holy or pure 
life, chaste, pious). 

4. Accantapariyosàno: đạt được cứu cánh viên mãn (end, finish, conclusion, 
termination. Arahatship is sometimes called Pariyosàna as the last stage of 
existence, or the final consummation of a life of holiness). 

5. Abhinivesayáti: thién vi, nghiéng vé, xu huóng theo, chấp y ( inclination, 
tendency). 

6. Aniccànupassi: quán tánh vô thường. Từ ngữ này duoc két hop bói hai 
từ ngữ Anicca: không bền vững (not stable) + Anupassi (đồng nghĩa với 
Anupassaka): người quán sát (observer, looking at), người nhìn xem (one 
who contemplates, contemplating). 

7. Virügànupassi: quán tánh ly Tham. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai từ 
ngữ Viràga: ly Tham Dục, bất động trần tâm, không có tính dục, không có sự 
ham muốn (dispassionateness, absence of desire), + Anupassi (dóng nghia 
vói Anupassaka): nguói quán sát (observer, looking at), nguói nhin xem (one 
who contemplates, contemplating). | 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








8. Nirodhànupassi: quán tánh đoạn diệt. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai 
từ ngữ Nirodha: đoạn diệt, sự diệt tắt, sự hủy diệt (cessation, annihilation) + 
Anupassì (đồng nghĩa với Anupassaka): người quán sát (observer, looking 
at), người nhìn xem (one who contemplates, contemplating). — 

9. Patinissaggàünupassi: quán tánh xà ly. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai 
từ ngữ Patinissaggà: xà ly, từ bó, lia bỏ, bỏ cuộc, nhường, tha thứ (giving 
up, rejection, forsaking) + Anupassi (đồng nghĩa với Anupassaka): người 
quán sát (observer, looking at), người nhìn xem (one who contemplates, 
contemplating). 

10. Yakkha: da xoa, phi nhân loai (not a human being). Tại đây, có nghĩa 
là một Thiên Tu (there are sometimes called Devatà). 

11. Vejayanta: Tối Tháng Điện, tên một lầu dài của Thiên Chủ Dé Thích 
(name of Indra's palace). 


38. KINH ĐẠI DOAN TÂN ÁI DUC (Mahàátanhàsankháyasutta). 
(Greater Discourse on the Destruction of Craving). 


A. XUẤT XỨ: 

Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Savatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đến Chư Tỳ Khưu do bởi Tỳ 
Khuu Sáàti, con người đánh cá (Kevattaputta), đã khói lên Ác Tà Kiến như sau 
“Theo như ta hiểu Pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì Thức náy dong 
ruổi (Sandhàvati), luân chuyển (Samsarati) nhung không đổi khác 
(Anannan'ti) ". Chư Tỳ Khưu muốn Tỳ Khuu Sàti nén từ bỏ Ác Tà Kiến ấy, 
liền chất vấn, thảo luận “Chó có nói như vậy, chớ xuyên tac Đức T, hé Tôn và 
xuyên tac Đức Thé Tôn là không tốt”. Tuy nhiên Chu Ty Khuu không thé 
làm cho Ty Khuu Sàti từ bó duoc Ác Tà Kiến, dà đi đến và tác bạch lên Đức 
Phật. 


C. CHÁNH KINH: 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Đức Phát cho gọi Ty Khuu Sàti đến và vấn hỏi dé xác minh câu chuyện này. 
Và khi Ty Khuu Sàti trả lời câu chuyện này là xác thuc thi Đức Phật có lời 
giáo huấn đến Tỳ Khưu Sàti: | 

- Này kẻ thiểu trí (Moghapurisa) kia, sao ngươi lại hiểu Giáo Pháp mà Ta đã 
thuyết giảng như váy ? Ta đã dùng nhiều Pháp môn để thuyết giảng rằng 
Thức do duyên khởi, và không có duyên khởi thì Thức không hiện khởi. 

- Và nầy kẻ thiểu trí kia, không những ngươi xuyên tạc Ta, vì ngươi đã tự 
chấp thủ sai lạc. Ngươi tự hủy hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Như vậy, 
sẽ đưa đến bát hanh và đau khổ lâu dài cho ngươi. Và ngươi không có thé 
khởi lên tia sáng gì (Usmikata) trong Pháp Luật này. 

- Khi nghe qua những lời dạy của Đức Phát, Tỳ Khuu Sàti đã im lặng, hó 
thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu và câm miệng. 


I. Tên gọi của Thức tùy thuộc theo duyên sinh duyên hệ. 

1. Do duyên Thức sanh và mang tên: 

- Do duyên bởi Lục Căn và Lục Trần mà Lục Thức sanh khởi, và mang tên 
gọi theo bởi duyên, như Nhãn Thức do duyên bởi Nhãn Căn với Sắc Trần. 

Ví như, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy, duyên củi 
lửa sanh thì lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa ấy gọi là lửa vỏ gỗ 
bào. Duyên cỏ lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò lửa sanh, lửa ấy 
gọi là lửa phân bò. Duyên trấu lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đống 
rác lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. 


2. Sanh vật tác thành theo duyên sinh duyên diệt. 

- Sinh vật được tác thành do bởi vật thực. Sự đoạn diệt vật thực thì sinh vật 
cũng bị đoạn diệt. 

- Do do dự nén nghi ly khởi sanh về "sinh vật nây có thể có mặt và không 
có mát, do bởi sự tác thành của vật thực hoặc sự đoạn diét của vật thực ". 

- Với Chánh Trí thì su nghi ngờ được đoạn diệt. Nhờ Chánh Trí, cần phải 
khéo thấy "sw tác thành của vật thực (đỗi với vẫn đề này) mà sinh vật có 
mát". Nhờ Chánh Trí, cán phải khéo thấy “sw đoạn diét của vật thực (đối với ' 
vấn đề này) mà sinh vật đoạn diệt ”. 

- Sau khi học các Giáo Pháp này, vị Tỳ Khưu không quán sát ý nghĩa 
những Giáo Pháp ấy với Trí Tuệ. Vì không dùng Trí Tuệ để quán sát ý nghĩa 
-_ những Giáo Pháp ấy, nên vị Tỳ Khuu không liễu tri được những Giáo Pháp 
ây. Vi Tỳ Khuu hoc các Giáo Pháp chỉ vi lợi ích muốn chỉ trích người khác, 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





IÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÁYA) TÀPI- VOLUME I 











chí vi lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và không đạt được muc tiêu mà 
việc học Giáo Pháp hướng đến. Vì sự chấp thủ sai lạc những Giáo Pháp ấy, 
nên đưa vị Tỳ Khưu đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. 

- Tuy nhiên, đối với Tri Kiến này, được thanh tinh nhu vậy, được làm cho 
trong sáng nhu vậy, néu vj Ty Khuu cháp truóc vào, lấy làm hãnh diện, truy 
cầu, xem là của mình thì cần phải hiểu Pháp môn án du chiếc bé, Đức Phật 
thuyết giảng Giáo Pháp như chiếc bè để đưa vượt qua khó đau, không phái 
để nắm giữ lấy. Chánh Pháp còn phải bó di, huóng níta là Phi Pháp. 


II. Đức Phật thuyết giảng Liên Quan Tương Sinh. 

1. Tứ Thực theo Liên Quan Tương Sinh (Paticcasamuppanna). 

Có bốn loại vật thực (Tứ T/urc) giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh và 
phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn ? Đoàn Thực với thô hoặc 
tế, Xúc Thực, Tư Niệm Thực và Thức Thực. Và Tứ Thực nầy, láy cái chi làm 
nhán duyén, láy cái chi làm tập khởi, lây cái chi làm sanh chủng, lấy cái chi 
làm nguyên nhân ? 

- Do Ái làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh chủng, làm nguyên nhân. 

- Do Thọ làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Ái. 

- Do Xúc làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Thọ. 

- Do Lục Xứ làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Xúc. 

- Do Danh Sắc làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Lục Xứ. 

- Do Thức làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Danh Sắc. 

- Do Hành làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Thức. 

- Do Vô Minh làm nhân duyên, ... làm nguyên nhân cho Hành. 

- Như vậy, Vô Minh duyên Hành, Hành duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc, 
Danh Sắc duyên Lục Xứ, Lục Xứ duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, 
Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, Sanh duyên Lão Tử, sâu bi 
khó ưu não được hiện hữu. Cái nây có nên cái kia có. Cái nây sanh nén cái 
kia sanh. Như vậy là sự Tập Khởi của toàn bộ Khổ Uán náy. 

- Như vậy, Vô Minh diệt nên Hành diệt, Hành diệt nên Thức diệt, Thức diệt 
nên Danh Sắc diệt, Danh Sắc diệt nên Luc Xứ diệt, Lục Xứ diệt nên Xúc điệt, 
Xúc diệt nên Thọ diệt, Thọ diệt nên Ái diệt, Ái diệt nên Thủ diệt, Thủ diệt nên 
Hữu diệt, Hữu diệt nên Sanh diệt, Sanh diệt nên Lão Tử, sầu bi khó ưu não 
diệt. Cdi náy không có nên cái kia không có. Cái náy diệt nén cái kia diệt. 
Như váy là sự Đoạn Diệt của toàn bộ Khô Uán náy. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 





2. Quán sát bán ngá theo ba Thoi dé doan tán Ái Duc. 

a. Tu thấy, tự ý thức vé bản ngã theo ba Thời: quá khứ, hiện tại và vi lai. 

Không còn chạy theo, không còn suy nghĩ theo: 

- Ta (đã có, hiện có, sẽ có) mặt hay không ? Ta (đã có, hiện có, sé có) mặt 
như thé nào ? Ta (đã có, hiện có, sẽ có) mặt với hinh dáng ra sao ? 

- Trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong quá khứ 2 

- Trước kia ta là gi và ta có mặt nhu thế nào trong thời vi lai ? 

- Hữu tình này từ đâu đến ? Và rồi nó sẽ đi đâu ? 


3. Giá tri việc thuyết giảng của Đức Phật. 

Đức Phật là bậc Đạo Sư đã thuyết giảng chỉ dạy về Pháp môn đoạn tận Ái 
Dục, và không có một Sa Môn nào khác có thể nói và chỉ dạy như vậy. Do 
vậy, Chư Tỳ Khưu chính tự mình được liễu tri, được tự thấy, được tự ý thức 
do Đức Phật đã giới thiệu Chánh Pháp. Pháp này tự chứng ngay hiện tai, vượt 
ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người Trí 
tự thân giác ngộ liễu tri. Pháp đã được nói do chính bởi đuyên nầy mà nói. 


4. Ba yếu tő và ba điều kiện hinh thành một chúng sinh. 

a. Cha Mẹ giao hợp và người Mẹ không có trong thời kỳ có thể thụ thai, 
cùng với chủng tử (Gandhabba) không hiện hữu, nhu vậy, bào thai không thé 
thành hình. 

b. Cha Mẹ giao hợp và người Me trong thời kỳ có thé thụ thai, nhưng chủng 
tử không hiện hữu, như vậy, bào thai không thé thành hinh. 

c. Cha Me giao hợp và người Mẹ trong thời ky có thé thụ thai, và có chủng 
tử hiện hữu, có ba sự kết hợp như vậy, bào thai mới thành hình. 

- Sau chín hoặc mười tháng cưu mang, với sự lo âu đối với gánh nặng Ấy, 
hài nhi được sanh ra đời và được nuôi dưỡng bằng sữa của người Mẹ được tạo 
ra từ máu của chính mình. Sau khi lớn lên, đứa trẻ nô đùa vui chơi, các Căn 
được thuần thục và thụ hưởng Ngũ Dục Lạc, khả hỷ, khả ái, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục. 

- Lục Căn tiếp xúc với Lục Trân, tham ái với những Trần khả ái, ghét bỏ 
những Trần thô thién, vi này sóng vói Tám nhó mon (Parittacetaso), khóng 
chú niệm an trú trên thân. Vi này không như thật biết về Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát, khiến cho các Ác Bát Thiện Pháp không được trừ diệt một cách 
hoàn toàn. Đối điện với thân sơ (thuận nghịch), vi này tùy hy với moi cảm tho 
khói lén, Lac, Khó hoác Bát Khó Bát Lac Tho. Vi này hoan nghénh, tham 


BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 


trước vào các cảm thọ ấy, nén hoan hy khói sanh. Có Tám hoan hy dói vói 
những cám thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên Thủ, Hữu sanh. Do duyên Hữu, 
Sanh khởi sinh. Do duyên Sanh, Lão Tử Sầu Bì Khổ Ưu Não, khởi sinh. 

Nhu váy sự tập khởi của toàn bộ Khổ Uán này. 


IH. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn đoạn tận Ái Dục theo Lý Liên 
Quan Tương Sỉnh. 

Ở tại đây, Đức Phật với chín Hồng Danh, với Thắng Trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thế gian nầy cùng với Tam Giới. Khi đã chứng ngộ, Đức Phật khải thuyết 
điều Ngài đã chứng ngộ. Đức Phật thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu 
Thiện, văn nghĩa cụ túc. Đức Phật giáng day Pham Hạnh hoàn toàn đầy đủ, 
thanh tịnh. Người gia chủ hay con vi gia chủ, hoặc một người sanh ở bát luận 
giai cấp nào, mà sau khi nghe được Giáo Pháp nầy, khởi sanh lòng tín ngưỡng 
đến Đức Phát và có sự suy nghĩ “Đời sóng gia đình đây là trién phược, con 
đường đây những bụi trấn. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. 
 Thát rất khó cho một người sống ở gia đình có thé sóng theo Pham Hanh 
hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên 
cạo bỏ ráu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia dinh, sóng không gia đình ". 
Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay lớn, từ bỏ thân bằng quyến 
thuộc ít hay nhiều, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình và 
sống không gia đình. 

1. Nó lực chuyên cán tu tập và thành tựu những Thánh Pháp. 

Vị này thành tựu Thánh Giới Uán, thành tựu Thánh Hộ Tri các Căn, và 
thành tựu Thánh chú niệm tỉnh giác, diệt trừ Ngũ Triển Cái. Với Tâm tinh cần 
nỗ lực, không lười biếng, an trú Chánh Niệm, bát loạn động, Thân được khinh 
an và bất động, Tâm được định tinh và chuyên nhất, ly Dục, ly Ác Pháp, ly 
Bát Thiện Pháp. Vị này đã tu tập và chứng đắc các tầng Thiền, từ Sơ Thiền 
đến Tứ Thiền Sắc Giới. 


2. Diệt trữ moi cám thọ, doan diệt Pháp Liên Quan Tương Sinh. 

Lục Căn tiếp xúc với Lục Trần, vị Tỳ Khưu không tham ái với những Trần 
khả ái, và không ghét bỏ những Trần thô thiển. Vi này sống với Tâm vô 
lượng (Appamüànacetaso), và chú niệm an trú trên thân. Vi này nhu thát biét 
vé Tâm giải thoát (Cetovimutti), Tuệ giải thoát (Pannàvimutti), khiên cho các 
Ác Bát Thién Pháp của vi này được trừ diệt một cách hoàn toàn. Đối diện với 
thân sơ (thuận nghịch) (Anurodhavirodha), vị nầy không tùy hy với mọi cảm 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 











thọ khói lén, Lac, Khổ hoặc Bát Khổ Bát Lac Tho. Vi nầy không hoan 
nghénh, khóng tham truóc vào các cám tho &y, nén hoan hy được trừ diệt. Do 
hoan hy dói vói những cảm thọ của vi ây bị trừ diệt nên chấp thủ bị trừ diệt. 
Do Thủ diệt nên Hữu diệt. Do Hữu diệt nên Sanh diệt. Do Sanh diệt nên Lão 
Tử Sầu Bi Khô Ưu Não, diệt. 

Nhu vậy sự đoạn diệt của toàn bộ Khổ Uán nầy. 


3. Đức Phật khuyên bảo Chư Tỳ Khưu thọ trì Pháp môn đoạn tận Ái Dục 

Này Chư Tỳ Khuu, hãy nên tho tri Pháp món đoạn tận Ái Duc và duoc giải 
thoát Níp Bàn, mà duoc Ta nói dén mót cách tóm tát, và nén ghi nhó là Ty 
Khuu Sàti, con người đánh cá, đã bi bát trong cái luói lón cüa Ái Duc 
(Mahátanhájála), trong sự rối loạn của Ái Duc ( Tanhásanghütapatimukka). 


D. KÉT LUẬN. 

Dứt thời Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thé Tôn. 

Chú thích: 

1. Kevattaputta: con người đánh cá, con người chài lưới (a fisherman's son). 

2. Sandhàvati: dong ruói, chạy ngang qua, di dân (to run through, to 
transmigrate). 

3. Samsarati: luân chuyén, chuyén sinh, tái sinh, chuyén dói liên tục từ chó 
này sang chỗ khác (fo move about continuously, to transmigrate). 

4. Anannan'ti: khóng thay dói, mót minh (without another, alone). 

5. Moghapurisa: người ngu si (a stupid or dense fellow) hoặc là người vô 
dụng, vô ích, không có giá tri, không có ích chi (useless person). 

6. Usmikata: tia sáng, sự nóng bỏng, hồng nhiệt, khí đằng (heated, 
belonging to heat). 

7. Paticcasamuppanna: liên quan tuong sinh, nhân quả liên quan (evolved 
by reason of the law of causation). 

8. Gandhabba: chủng tử, chúng sanh sẵn sàng di tục sinh, hữu tinh sắp sửa 
thu sinh (a being ready to take a new existence). 

9. Parittacetaso: tàm nhó mon, chüt ít, hy thiéu (small, insignificant, little, 
trifling). 

10. Appamànacetaso: tâm vô lượng, vô giới han (boundless, unlimited). 

11. Cetovimutti: tâm giải thoát (emancipation of heart). 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÂP I- VOLUME I 








12. Pannàvimutti: tuệ giải thoát (emancipation through insight). 

13. Anurodhavirodha: thuận nghịch. Từ ngữ này duoc két hop bói hai tir 
ngữ Anurodha: sự bằng lòng, sự ưng thuận (compliance) + Virodha: sự 
chống đối, sự đối lập, sự bế tắc, sự trở ngại (opposition, contradiction, 
obstruction). 

14. Mahátanhájàla: cái lưới lớn của Ái Duc (the big net thirst, the big 
snare of worldly thirst). 

15. Tanhàsangháàtapatimukka: sự rối loạn của Ái Dục, sự cột trói lại của 
Ái Duc (clothed in, fastened on, tied to). 


39. KINH DAI MÀ ÁP (E A EROPA A Xóm Ngựa). 
(Greater Discourse at Assapura). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật trú ngụ ở giữa dân chúng Anga, tại làng Assapura cùng với Hội 
Chúng Tỳ Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHỚI: 

Pháp Thoại này được Đức Phật khải thuyết đến Chư Tỳ Khưu về Pháp môn 
tác thành Sa Môn Hạnh, để giảng dạy Chư Tỳ Khưu cần phải tu tập Pháp môn 
này dé có được kết quả tốt, có thành tích, có được lợi ích lớn và thọ nhận Tứ 
Vật Dụng một cách thích hợp với kết quả và lợi ích lớn. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn tác thành Sa Môn Hanh. 

Thé nào là các Pháp tác thành Sa Món Hanh (Samanakaranà), và các 
Pháp tác thành Bà La Món Hạnh (Brahmanakaranà) ? 

Đề dat duoc muc dích Sa Món Hanh và khóng tir bó muc dích nầy, khi công: 
việc đang còn phải làm hơn nữa: 

1. Cần phải tu tập và thành tựu Tàm Quý (Hirottappa), 

2. Cần phải tu tập và thành tựu Thân Hành (Kàyasamácàra) phái thanh 
tinh (Parisuddha), minh chánh, cói mó, khóng có ty vét che dáu, khóng khen 
minh và chê người. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI- VOLUME I 








3. Cán phải tu tập và thành tựu Khẩu Hành (Vàcìsamàcàra) phải thanh 
tinh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che dấu, không khen mình và ché 
nguoól. 

4. Cần phải tu tập và thành tựu Y Hành (Manosamàcàra) phái thanh tịnh, 
minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che dấu, không khen mình và chê người. 

5. Cần phải tu tập và thành tựu Sinh Hogt (Ajiva) phái thanh tịnh, minh 
chánh, cói mó, khóng có ty vét che dáu, khóng khen minh và ché nguói. 

6. Cần phải tu tập Hộ Tri Các Cán (Guttadvàrà). Khi Cán tiếp xúc với 
Trần, không năm giữ tướng chung tướng riêng. Phải tự ché ngự những 
nguyên nhân khiến cho các Ác Bất Thiện Pháp khởi lên. 

7. Cần phải biết tu tập Tiết Độ Âm Thực (Mattannuna) với Chánh Tu Duy, 
quán tưởng khi thọ thực. Dé diệt trừ những cảm thọ cũ và không cho khói lên 
những cảm thọ mới, và sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn. 

8. Cần phải tu tập Sáng Suót Thức Tỉnh (Jàgariya). Ban ngày và ban đêm, 
với canh một, khi Thiền Hành hay Thiền Tọa, phải tây sạch tâm tư khỏi các 
Pháp chướng ngại. Ban đêm, với canh giữa, phải nằm nghỉ với dáng nằm con 
su tử bên hông tay phải (Sihaseyyà), một chân đặt trên chân kia, chánh niệm 
tỉnh giác, tâm nghĩ đến việc thức dậy lại. Ban đêm, với canh cuối, khi Thiền 
Hành hay Thiền Tọa, phải tây sạch tâm tư khỏi các Pháp chướng ngại. 

9. Cần phải tu tập Chánh Niệm Tinh Giác (Satisampajanna). Luôn chánh 
niệm tinh giác trong bón oai nghi, khi co tay duỗi tay, khi nhìn thẳng nhìn 
quanh, khi mang y ôm bình bát, khi ăn uống nhai nuốt, khi tiểu tiện đại tiện. 

10. Cần phải tu tập Diét Trừ Ngũ Triển Cái. Tu tập nơi thanh vắng, tịch 
mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang dá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời 
hoặc đống rơm. Sau khi đi khất thực và thọ thực xong, ngồi kiết già, lưng 
thăng, và an trú chánh niệm trước mặt và tu tập diệt trừ Ngũ Triển cái. 

- Ví như một người mắc nợ (Znattha), di làm các công việc. Những nghề 
này duoc phát dat, vi nầy không những trả được nợ cũ, và còn có dư tiền để 
nuôi dưỡng vợ con. 

- Ví như một người bị bệnh (Àbàdhika), đau đớn, trầm trọng, ăn uống không 
tiêu, thế lực suy yếu. Sau một thời gian chữa bệnh, vị này duoc khói bénh, án 
uống tiêu thông, thé lực được khôi phuc. 

- Ví như một người bi nhốt trong ngục tù (Bandhanágárika). Sau một thời 
gian được mãn hạn tù tội, ra khỏi ngục tù, an lạc kiện toàn, tài sản không bị 
giảm tôn. | 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TĀP I- VOLUME I 





- Ví nhu một người nô lệ (Dàsa), không được tử chủ, lệ thuộc người khác, 
không được tự do đi lại. Sau một thời gian được thoát khỏi cảnh nô lệ, được 
tử chủ, không còn lệ thuộc người khác, được tự do di lại. 

- Ví như một người giàu có (Sadhana), nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa 
mạc. Sau một thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, an ôn, không 
có nguy hiém, tài sån không bi tôn giảm. 

Vi Tỳ Khưu nên biết quán Ngũ Trión Cái chưa xả ly ví nhw món nợ, như 
bệnh hoạn, nhw ngục tù, nhw cánh nó lệ, như con đường qua sa mạc. 

Và vị Tỳ Khuu nên biết quán Ngũ Triển Cái đã được diệt trừ ví nhw không 
món nợ, như không bệnh hoạn, như khỏi ngục tù, nhw được tự do, như đến dát 
lành an ổn. 


II. Tu tập và chứng đắc các tầng Thiền. 

1. Tu tập và chứng đắc Sơ Thiên. 

Sau khi đã đoạn trừ Ngũ Triền Cái, với những Triền Cái đã làm ô nhiễm tâm 
tư, làm suy yếu Trí Tuệ, vị Tỳ Khưu ly Dục, ly Ác Pháp, chứng và trú Sơ 
Thiền, với trạng thái Hỷ Lạc do ly Dục sanh, với Tầm và Tứ. Toàn thân của vị 
này thám nhuần, sung mãn, tràn đầy với Hỷ Lạc do ly Dục sanh. 

Ví như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm biết rắc bột 
tắm trong thau bằng đồng, liền bột y vói nuóc, cuc bót tám y được thám 
nhuần nuóc uót, trón vói nuóc, thám uót cá trong làn ngoài vói nuóc, nhung 
khóng cháy thành giot. 


2. Tu tập và chứng đắc Nhi Thiên. 

Vi Ty Khưu diệt Tầm và Tứ, chứng và trú Nhị Thiền, một trạng thái Hy Lac 
do Định sanh, nội tĩnh nhất tâm. Toàn thân của vị này thám nhuán, sung mãn, 
tràn dày với Hy Lạc do Định sanh. 

Ví nhu một hồ nước, nước tir trong dâng lên, và Tứ Phương không có lỗ 
nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước áy 
phun ra, thám nhuàn, tám wót, làm cho sung màn tràn dày hò nuóc ây, với 
nước mát lạnh, khắp mọi nơi của hồ nước. 


3. Tu tập và chứng đắc Tam Thiên. 

Vi Ty Khuu ly Hy trú Xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm Lac Thọ mà bậc 
Thánh goi là Xå Niệm Lạc Trú, chứng và trú Tam Thiền. Toàn thân của vi 
này thám nhuàn, sung mãn, tràn đầy với Lac thọ ly Hy. 


BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 











Ví nhu một hò sen với những hoa sen đủ màu sắc. Những hoa sen ấy mọc 
trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thám nhuần, tám ướt, dày tràn thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy. 


4. Tu tập và chứng đắc Tứ Thiên. 

Vi Ty Khuu xả Lạc xả Khổ, diệt Hy Ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Tứ 
Thiền, không Khổ không Lạc, xả niệm thanh tịnh. Toàn thân của vị này thám 
nhuàn, thuần tinh trong sáng, khắp cả châu thân. | 

Ví nhu một người ngồi, dùng tám vải trắng trùm đầu, không một chó nào 
trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. 


III. Tu tập diệt tận mọi Lậu Hoặc, thành đạt Chánh Trí giải thoát. 

1. Tu tập và chứng đắc Túc Mạng Minh. 

Với Tâm định tĩnh, thuần tịnh, không uế nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dé sử dụng, vững chắc, điềm tỉnh, dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến 
chứng đắc Tức Mạng Minh. 


2. Tu tập và chứng đắc Thiên Nhãn Minh. 

Với Tâm định tĩnh, thuần tịnh, không ué nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, điềm tỉnh, dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến 
chứng đắc Thiên Nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của 
chúng sanh. 


3. Tu tập và chứng đắc Lâu Tán Trí. 

Với Tâm định tĩnh, thuần tịnh, không uế nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyén, dé sử dụng, vững chắc, điềm tỉnh, dẫn dắt Tâm tiến tu hướng đến 
chứng đắc Lậu Tán Trí. Vi Ty Khuu tháng tri được su trừ diệt Lậu Hoặc qua 
Tứ Dé, thắng tri được sự giải thoát “Sanh đã tận. Pham Hạnh đã thành. Việc 
nén làm đã làm xong. Không còn trở lại trạng thái này nta”. 

Ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, thuần tinh trong sáng, không ué 
nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn 
đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng một chỗ. 


IV. Đức Phật giải thích phân biệt về Sa Môn và Bà La Môn. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











Như vậy, duoc gọi là Sa Món, là Bà La Món, là vi đã tám sach sé, là vi dá 
biết và hiểu rõ, là bậc có Hoc, là bậc Thánh, là bác A La Hán. 

1. Thé nào vị Ty Khưu là Sa Môn ? 

Vị này đã làm cho dừng lại các Ác Bất Thiện Pháp, những Pháp này ué 
nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại quả Khổ Đau, đưa đến Sanh Già 
Chết trong thời vị lai. 


2. Ti hé nào vị Ty Khưu là Bà La Món ? 

Vị này đã tán xuất ra ngoài các Ác Bát Thiện Pháp, nhüng Pháp này ué 
nhiém dua dén tái sanh, dáng so hài, dem lai quà Khó Dau, dua dén Sanh Già 
Chét trong thói vi lai. 


3. Thé nào vị Ty Khưu đã tắm sach sé (Nahàtaka) ? 

Vi này dà tám gói sach sé các Ác Bát Thién Pháp, nhüng Pháp này ué nhiém 
đưa đến tái sanh, dáng sợ hãi, đem lai qua Khó Dau, dua dén Sanh Già Chét 
trong thói vi lai. 


4. Thé nào vị Ty Khưu đã biết và hiểu rõ (Vedagh) ? 

Vị này đã biết và hiểu rõ các Ác Bất Thiện Pháp, những Pháp này ué nhiễm 
đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại quả Khổ Đau, đưa đến Sanh Già Chết 
trong thời vi lai. 


5. Thé nào vị T: y Khưu có học (Sottiya) ? 

Vi này đã tiêu diệt các Ác Bát Thiện Pháp, những Pháp nầy ué nhiễm đưa 
đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại quả Khổ Đau, đưa đến Sanh Già Chết trong 
thói vi lai. 


6. Thé nào vi Ty Khưu được gọi là bác Thánh (Ariya) ? 

Vị này đã làm cho xa lia. các Ác Bát Thiện Pháp, những Pháp này ué nhiễm 
đưa đến tái sanh, dáng sợ hãi, đem lại quà Khổ Đau, đưa đến Sanh Già Chết 
trong thời vi lai. 


7. Thế nào vị Tỳ Khưu được gọi là bậc A La Hán (Araham) ? 

Vị nầy đã làm cho xa lia. các Ác Bát Thiện Pháp, những Pháp này ué nhiễm 
đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại quả Khổ Đau, đưa đến Sanh Già Chết 
trong thời vi lai. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





D. KẾT LUẬN. 

Dứt thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức 
Thé Tôn. 

Chú thích: 

1. Samanakaranà: Sa Môn Hạnh. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai từ ngữ 
(Samana + Karanà), với Samana: bậc sa môn, bậc yên lặng, là một vi du sĩ 
(wanderer), vi án si (recluse) và vi tu si (religious)  Karanà: làm, tao tác, 
sán xuát, ché tác (doing, making, production). 

2. Brahmanakaranà: Bà La Món Hạnh. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai 
từ ngữ (Brahmana+ Karand), với Brahmana: bà la món (a man of the 
Brahman caste) + Karanà: làm, tao tác, sản xuất, ché tác (doing, making, 
production). 

3. Hirottappa: tàm quý, hỗ then và ghê sợ tội lỗi (shame and fear for sin). 

4. Kàyasamácàra: Thân Hành, hạnh kiém tót (good conduct, good conduct 
as regards one's action). 

5. Parisuddha: thanh tinh, su sach sé, trong sach, hoàn toàn tót dep (to 
become clean, to be purified, clean, pure, pefect). 

6. Vàcìsamàcòra: Kháu Hành (good conduct in speech). 

7. Manosamácára: Y Hành (conduct, observance, habit of thought or mind). 

8. Ájiva: sinh hoạt, sự nuôi sống, mạng sống, sự sinh sống, mưu sinh 
(livelihood, living, subsistence). 

9. Guttadvàrà: hộ trì các Cán, thu thúc Luc Cán (with well — guarded 
senses). 

10. Mattannuna: tiết độ âm thuc, có điều độ, tri túc, có chừng mực 
(knowing the measure or limit). 

11. Jágariya: sáng suốt, thức tinh, cán chinh (vigil, waking, keeping awake, 
watchfulness, vigilance, especially in the sense of being cautious of the 
dangers that are likely to befall one who strives after perfection). 

12. Satisampajanna: chánh niém tinh giác, có su ghi nhó và biét minh 
(memory and wisdom, mindfulness and self — possession). 

13. Inattha: người mắc nợ (one who is in debt, debtor). 

14. Abàdhika: người bị bệnh, bệnh nhân, dau khó vì bệnh (a sick person, 
affected with illness). 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








15. Bandhanàgárika: tội nhân, tù nhân, người giữ ngục (a prisoner, a 
prison — keeper, a head — jailer). 

16. Dàsa: nô lệ, người tôi moi (a slave). 

17. Sadhana: giàu có, nhiều của cải (rich, wealthy). 

18. Nahàfaka: sự tắm, tắm rửa (bathing, bath). 

19. Vedagit: người đã đạt đến mức hiểu biết cao thâm (one who attained the 
highest knowledge, the knower, the possessor of revelation). 

20. Sottiya: người có hoc, người hoc thức, hoc giả (well versed in sacred 
learning, a learned man). 

21. Ariya: cao thượng, quy phái, đặc biệt, bác Thánh nhân (noble, 
distinguished, of high birth, a noble man, one who has attained higher 
knowledge). 

22. Araham: bậc A La Hán, bậc Vô Sinh, ứng cúng (one who has attained 
the Summum Bonum of religious aspiration (Nibbàna). [The Summum 
Bonum: sự Chí Thiện]. 

23. Sihaseyyà: cách nằm của con su tử (là nghiêng qua phía mặt) (lying on 
the right side, like a lion). Có bón cách nằm, đó là: 

a. Petasyyo: cách nằm nhu Nga Quy (nằm ngửa ra vì đói khát nên rát óm). 

b. Kàmabhogiseyyo: cách nằm nghiêng qua bên tay trái của người mé thích 
Ngũ Duc Lac. 

c. Sihaseyyo: cách nằm của con sư tử, là nằm nghiêng qua bên tay mặt. 

d. Tathàgataseyyo: cách nằm của Đức Nhu Lai, cũng nằm nghiêng qua bên 
tay mặt, nhưng an trú trong Tâm Thiền Định. 


40. KINH TIỂU MÃ ẤP (Cülaassapurasutta — Xóm Ngựa). 
(Lesser Discourse at Assapura). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật trú ngụ ở giữa dân chúng Anga, tại làng Assapura cùng với Hội 
Chúng Tỳ Khưu Tăng. 


B. DUYÊN KHÓI: 
Pháp Thoại nầy được Đức Phát khái thuyết đến Chư Tỳ Khưu về Pháp môn 
tác thành Sa Môn Hạnh, để giảng dạy Chư Tỳ Khưu cần phải tu tập Pháp môn 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








này dé có được kết quả tốt, có thành tích, có được lợi ích lớn và thọ nhận Tứ 
Vật Dụng một cách thích hợp với kết quả và lợi ích lớn. 


C. CHÁNH KINH: 


1. 


Thế nào là vị Tỳ Khưu không thực hành các Pháp môn xứng đáng 


bậc Sa Môn ? 
Có mười hai Pháp không xứng đáng bậc Sa Môn, đó là: 


UR ISP UM decur Rem 


9. 


Có Tâm Tham Dục và lòng Tham Dục không được đoạn diệt, 
Có Tâm Sân Hận và lòng Sân Hận không được đoạn diệt, 

Có Tâm Phẫn Nộ và lòng Phẫn Nộ không được đoạn diệt. 

Có Tâm Thù Hận và lòng Thù Hận không được đoạn diệt, 

Có Tâm Giả Dối và lòng Giả Dối không được đoạn diệt, 

Có Tâm Não Hại và lòng Não Hại không được đoạn diệt. 

Có Tâm Tật Đồ và lòng Tật Đố không được đoạn diệt, 

Có Tâm Xan Lần và lòng Xan Lần không được đoạn diệt, 

Có Tâm Man Trá và lòng Man Trá không được đoạn diệt. 


10. Có Tâm Xảo Trá và lòng Xảo Trá không được đoạn diệt, 

11. Có Tâm Ái Dục và lòng Ái Dục không được đoạn diệt, 

12. Có Tâm Tà Kiến và lòng Tà Kiến không được đoạn diệt. 

Nếu vị Tỳ Khưu không thực hành các Pháp môn xứng đáng bậc Sa Môn, thì 
không thể đoạn diệt những uế nhiễm cho Sa Môn, những tỳ vết cho Sa Môn, 
những lỗi lầm cho Sa Môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các Ác Thú. 

Ví như một loại vũ khí nguy hiểm tên Mataya có hai lưỡi rất sắc bén có thể 
được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng như vậy, với sự xuất Ø1a của 
một vị Tỳ Khưu. 


II. Thé nào là những Pháp môn không tùy thuộc vào Sa Môn Hạnh ? 
Có mười Pháp môn không tùy thuộc vào Sa Môn Hạnh, đó là: 


9 n OQ tS Bị 


. Không vi mang dai y (Sangháti) mà nói rằng là Sa Món Hanh. 
. Khóng vi sóng lóa thé mà nói ráng là Sa Món Hanh. 


Khóng vi sóng thoa bui và dát mà nói ráng là Sa Món Hanh. 
Không vi sóng theo lé nghi tám rửa mà nói rằng là Sa Món Hanh. 
Khóng vi sóng duói góc cáy mà nói ráng là Sa Món Hanh. 

Không vi sóng ngoài trời mà nói rằng là Sa Môn Hạnh. 

Không vì sống theo hạnh đứng thăng mà nói rằng là Sa Môn Hạnh. 


. Không vì sông ăn uông có định kỳ mà nói rằng là Sa Môn Hạnh. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





9. Không vi sóng theo chú thuật mà nói rằng là Sa Món Hạnh. 
10.Khóng vi sóng bén tóc mà nói ráng là Sa Món Hanh. 


IH. Thé nào là những Pháp món tùy thuộc và không xứng dáng của Sa 
Môn Hanh. 

1. Không chỉ nhờ vào hanh mang dai y mà mười hai Pháp môn không xứng 
đáng của Sa Môn Hanh được đoạn diệt. 

2. Không chí nhờ vào hạnh sống lõa thể mà mười hai Pháp môn không xứng 
đáng của Sa Môn Hanh được đoạn diệt. 

3. Không chỉ nhờ vào hạnh sống thoa bụi và đất mà mười hai Pháp môn 
không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

4. Không chỉ nhờ vào hạnh sống theo lễ nghi tắm rửa mà mười hai Pháp 
môn không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

5. Không chỉ nhờ vào hạnh sống dưới gốc cây mà mười hai Pháp môn 
không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

6. Không chỉ nhờ vào hạnh sống ngoài trời mà mười hai Pháp môn không 
xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

7. Không chỉ nhờ vào hạnh sống theo hạnh đứng thắng mà mười hai Pháp 
môn không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

8. Không chỉ nhờ vào hạnh sống ăn uống có định kỳ mà mười hai Pháp môn 
không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

9. Không chỉ nhờ vào hạnh sống theo chú thuật mà mười hai Pháp môn 
không xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt. 

10. Không chỉ nhờ vào hạnh sống bện tóc mà mười hai Pháp môn không 
xứng đáng của Sa Môn Hạnh được đoạn diệt.. 

Vì lẽ, một người chỉ nhờ vào hạnh mang đại y mà thành bậc Sa Môn, thì 
thân bằng quyến thuộc của vị nầy, cũng có thể sẽ nói với một trẻ sơ sanh 
mang dai y vào cũng thành bậc Sa Môn, cho dù lòng Tham Dục và Tám Tham 
Dục vẫn chưa đoạn diệt. 


IV. Thế nào là vị Tỳ Khưu thực hành các Pháp môn xứng đáng là bậc 
Sa Môn ? 

Có mười hai Pháp xứng đáng bậc Sa Môn, đó là: 

1. Có Tâm Tham Dục và lòng Tham Dục đã được đoạn diệt, 

2. Có Tâm Sân Hận và lòng Sân Hận đã được đoạn diệt, 

3. Có Tâm Phẫn Nộ và lòng Phẫn Nộ đã được đoạn diệt. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAP I- VOLUME I 








. Có Tám Thù Hàn và lòng Thù Hàn đã duoc đoạn diệt, 
. Có Tâm Giả Dối và lòng Giả Dối đã được đoạn diệt, 

. Có Tâm Não Hai và lòng Não Hai đã được đoạn diệt. 
Có Tâm Tật Đồ và lòng Tật Đố đã được đoạn diệt, 

Có Tâm Xan Lán và lòng Xan Lần đã được đoạn diệt, 
. Có Tâm Man Trá và lòng Man Trá đã được đoạn diệt. 

10. Có Tâm Xảo Trá và lòng Xào Trá đã được đoạn diệt, 

11. Có Tâm Ái Dục và lòng Ái Dục đã được đoạn diệt, 

12. Có Tâm Tà Kiến và lòng Tà Kiến đã được đoạn diệt. 

Nếu vị Tỳ Khưu thực hành các Pháp môn xứng đáng bậc Sa Môn, thì có thể 
đoạn điệt được những ué nhiễm của Sa Môn, những tỳ vết của Sa Môn, những 
lỗi lầm của Sa Môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các Ác Thú. 

Vi này tháy tự ngã duoc gót sach tất cả những Ác Bất Thiện Pháp này, vi 
này tháy tự ngã duoc giải thoát. Do vậy, Tâm được hân hoan. Do vậy, Hy 
khởi sanh. Do vậy, Thân được khinh an. Do vậy, Lạc thọ khởi sanh. Do vậy, 
Tâm được định tinh. Do vậy, vi này với Tám câu hữu với Tứ Pham Trú bién 
mãn khắp cùng mọi phương hướng, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt và trong sáng, có bờ hồ khéo 
sắp đặt, xinh đẹp. Nếu có một người từ bất luận phương hướng nào đi đến, bị 
nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ đắng họng, khát nước. 
Và vì này đi đến hồ sen, giải trừ khát nước và sự nóng bức. 

Cũng như vậy, một người xuất thân bất luận một trong bốn giai cấp (Sát Đề 
Ly, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La), xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia dinh. Vị này đi đến Pháp Luật do Đức Phật thuyết day và sau khi tu tập 
Tứ Phạm Trú (Từ, Bi, Hỷ, Xả), nội tâm được định tĩnh, thì vị nầy được gọi là 
đã thực hành các Pháp môn xứng đáng bậc Sa Môn. 

Nhờ đoạn trừ các Lâu Hoặc, vi này ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, 
chứng ngộ và thành đạt Vô Lậu Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. VỊ này thành 
tựu vị Sa Món do nhờ vào đoạn diệt các Lậu Hoặc. 


e 0  ẤA 0 


D. KÉT LUAN. 
Dứt thời Pháp Thoại, Chu Ty Khuu Tăng hoan hy tín thọ lời day của Đức 
Thé Tôn. 


Chủ thích: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








1. Sanghàti: y Tăng Già Lê, dai y, dày từ hai tới sáu lớp vải, của vi Ty 
Khuu (the upper robe of Buddhist monk, one of the three robes of a Buddhist 
monk). 

KẾT THÚC BÀI 40: 
KINH TIỂU MÃ ẤP 
(Cülaassapurasutta — Xóm Ngựa). 
(Lesser Discourse at Assapura). 


KÉT THÜC PHÁM IV: PHÁM DAI SONG DÓI 
(MAHAYAMAKAVAGGA) 
(THE GREATER DIVISION OF THE PAIRS) 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





V. PHẨM TIỂU SONG ĐỐI (CULAYAMAKAVAGGA) 
(THE LESSER DIVISION OF THE PAIRS) 


41. KINH TÁT LA THÔN BÀ LA MÓN (Sáleyyakasutta). 
(Discourse to the People of Sàlà). 


A. XUẤT XỨ: 
Đức Phật đang du hành trong nước Kosala cùng với Hội Chúng Tỳ Khưu 
Tăng, và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala có tên là Sàlà. 


B. DUYÉN KHÓI: 

Pháp Thoai này duoc Đức Phật khái thuyét dén các gia chủ Bà Là Môn trong 
làng Sàlà, bởi do các gia chủ này đến vấn hỏi Đức Phật với lời nói rằng “Do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mang 
chung phái sanh vào Cði di, Ác Thú, doa xứ Dia Nguc ? Do nhân gi do 
duyén gi, ở đây, một ső loài hữu tình sau khi thân hoại mang chung được sanh 
vào Thiện Thu, Thiên Giới ?". 


C. CHÁNH KINH: | 

Các gia chủ Bà La Món ở làng Sàlà được nghe đến chín Hồng Danh của Đức - 
Phát, và duoc biét ráng, VỚI Thắng Trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế gian này 
cùng với Tam Giới. Khi đã chứng ngộ, Đức Phát khái thuyết điều Ngài đã 
chứng ngộ. Đức Phật thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, văn 
nghĩa cụ túc. Đức Phật giảng dạy Pham Hạnh hoàn toàn dày đủ, thanh tịnh. 
Người gia chủ hay con vị gia chủ, hoặc một người sanh ở bất luận giai cấp 
nào, mà sau khi nghe được Giáo Pháp này, khởi sanh lòng tín ngưỡng đến 
Đức Phật, và do đó, các gia chủ nầy khởi sanh sự suy nghĩ “Lành thay nếu 
được vết kiến một vị A La Hán như vậy”” 

Thế rồi, các gia chủ Bà La Môn ở làng Sàlà đồng rủ nhau đi đến chỗ Đức 
Phật trú ngụ. Sau khi đến, một số đảnh lễ, một số nói lên lời chào hỏi, một số 
chấp tay vái lạy, một số im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Sau đó, các gia chủ ` 
Bà La Môn ở Sàlà tác bạch với Đức Phật “Do nhân gi, do duyên gì, ở đây, 
một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào Cði dữ, Ác 
Thú, doa xứ Dia Nguc ? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một ső loài hữu tình 
sau khi thân hoại mang chung được sanh vào Thiện Thú, Thiên Giới ? ". 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








I. Do nhân gi, do duyên gi mà một số loai hữu tinh, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào Ác Thú, đọa xứ Địa Ngục ? được sanh vào 
Thiện Thú, Thiên Giới ? (mội cách văn tắt và giải thích một cách rộng rãi). 

1. Giải thích một cách văn tắt: 

- Do nhân Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành, phải sanh vào Ác Thú, đọa 
xứ Dia Nguc. 

- Do nhân Pháp Hành (Dhammacariya), Chánh Dao Hành (Samacariya), 
được sanh vào Thiện Thú, vào Thiên GIỚI. 


2. Giải thích một cách rộng rất: 

- Do ba loại Thân, bón loại Ngữ, và ba loại Y Phi Pháp Hành, Phi Chánh 
Dao, phải sanh vào Ác Thú, doa xứ Địa Nguc. | 

- Do ba loai Thán, bón loai Ngữ, và ba loai Y Pháp Hành, Chánh Dao Hành, 
được sanh vào Thiện Thú, vào Thiên Giói. 


IL. Thé nào là ba loại Thân, bón loại Ngữ, và ba loại Y Phi Pháp Hành, 
Phi Chánh Đạo Hành, phải sanh vào Ác Thú, đọa xứ Địa Ngục ? 

1. Ba loại Thân Phi Pháp Hành, Phi Chánh Dao Hành: 

a. Sát sanh (Pànátipáti) tàn nhẫn, tay lắm máu, Tâm chuyên sát hại đả 
thương, Tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 

b. Lấy của không cho (Adinnádayi), ở bát cứ tại nơi đâu, lẫy trộm tài vật 
Của người. 

c. Sống theo tà hạnh đối với các Duc Lạc (Kàmesu micchàcàri) với những 
nữ nhân có sự bảo hộ và che chở của người. 


2. Bắn loại Ngữ Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành: 

a. Vọng Ngữ (Musávádi), có ý vọng ngữ, hoặc vi nguyên nhân tự kỷ, hoặc 
vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân do bởi một vài quyên lợi. 

b. Lưỡng Thiệt (Pisunàvàca), nghe điều chi ở chỗ này, ở chỗ kia, dem di 
nói với những người này để sanh chia rẻ ở những người kia. Ly gián những 
người hòa hợp, hoặc xúi dục những kẻ ly gián, ưa vui thích thú phá hoại, nói 
những lời đưa đến phá hoại. 

c. Thô Ác Ngữ (Pharusávàca), nói lời thô ác, tàn ác, khiến người nghe bị 
đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền 
Định. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








d. Hồ Ngôn Loan Ngữ (Samphappalàpi), nói những y ngữ, nói phi thói 
(Akàlavàd)), nói những lời phi chán (Abhütavádi), nói những lời không lợi 
ích (Anatthavàdi), nói những lời phi pháp (4dhammavádi), nói những lời phi 
luật (Avinayavádi), nói những lời không dáng gìn giữ. Vi nói lời phi thói, nén 
lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc hệ thống, không có lợi ích. 


3. Ba loại Ý Phi Pháp Hành, Phi Chánh Dao Hành: 

a. Y Tham Ái, y nghĩ tham lam vào tài vật của người khác, mong trở thành 
của mình. 

b. Y Sân Hân, ý nghĩ điều ác hại đến người khác, mong loài hữu tình bị giết, 
hay bị tàn sát, hoặc bị tiêu diét, bị tàn hại, hoặc không còn tòn tại. 

c. Ý Tà Kiến, có ý tưởng điên đảo, như không có bố thí, không có tế lễ, 
không có cúng dường, không có kết quả, những hành vi Thiện hoặc Ác không 
có quả đị thục, không có đời này, khóng có dói sau, v.v. 


III. Thé nào là ba loại Thân, bốn loại Ngữ, và ba loai Y Pháp Hành, 
Chánh Đạo Hành, được sanh vào Thiện Thú, vào Thiên Giới ? 

1. Ba loại Thân Pháp Hành, Chánh Đạo Hành: 

a. Từ bỏ và tránh xa việc sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết Tàm Quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. 

b. Từ bỏ và tránh xa lẫy của không cho hoặc lấy trộm tài vật của người, ở 
bắt cứ tại nơi đâu. 

c. Từ bó sóng theo tà hanh dói vói các Duc Lac vói những nữ nhân có su 
bảo hộ và che chở của người. 


2. Bắn loại Ngữ Pháp Hành, Chánh Đạo Hành: 

a. Từ bỏ và tránh xa Vọng Ngữ, không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì 
nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân do 
bởi một vài quyền lợi. 

b. Từ bó và tránh xa Lưỡng Thiệt, nghe điều chi ở chỗ này, ở chỗ kia, 
không đem đi nói với những người này để sanh chia rẻ ở những người kia. 
Sóng hòa hợp với những kẻ ly gián, tăng trưởng những người hòa hợp, ưa vui 
thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp . 

c. Từ bỏ và tránh xa Thô Ác Ngữ, nói những lời nhu hòa, êm tai dễ thương, 
thông cảm đến tâm người nghe, tao nhã và vui vẻ đẹp lòng người nghe. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








d. Từ bó và tránh xa Hồ Ngôn Loan Ngữ, không nói những y ngữ, nói đúng 
thời, nói những lời chân thật, có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp 
(Dhanunavad)), nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì 
nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có lợi ích. 


3. Ba loại Y Pháp Hành, Chánh Đạo Hành: | 

a. Y không có Tham Ái, không có ý nghĩ tham lam vào tài vật của người 
khác để mong trở thành của mình. 

b. Ý không có Sân Hận, không có ý nghĩ điều ác hại đến người khác, mong 
loài hữu tình sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được an 
lạc, lo nghĩ tự thân. 

c. Y Chánh Kiến, không có ý tưởng điên đảo, như có bó thí, có tế lễ, có 
cúng dường, có kết quả, những hành vi Thiện hoặc Ác có quả di thục, có đời 
nầy, có đời sau, v.v. 


IV. Quà Phước báu qua việc thành tuu moi ước nguyện. 

Nếu một người đã có Pháp Hành và Chánh Đạo Hành thì sẽ thành tựu mọi 
ước nguyện qua việc được tục sinh trở lại thành: 

a. Đại hào gia vương tộc Sát Đề Ly, 

b. Dai hào gia Bà La Món, 

c. Dai hào gia Gia Chü, 

d. Sanh Thân hữu với Luc Thiên Dục Giới, 

e. Sanh Thân hữu với Phạm Thiên Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 


D. KẾT LUAN. 

Dút thời Pháp Thoại, các gia chủ Bà La Môn ở Sàlà tác bạch với Đức Phật 
“Thật vi điệu thay, Tôn Giá Gotama ! Thật vi điệu thay, Tôn Giả Gotama !". 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho người lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối dé 
cho những người có mắt được nhìn thấy. Cũng như vậy, Chánh Pháp đã được 
Đức Thế Tôn dùng nhiễu phương tiện trình bày giải thích. Và nay chúng con 
xin quy y Tôn Giả Gotama, quy y Pháp Bảo, và quy y Chúng Tỳ Khưu Tăng. 
Mong rằng Tôn Giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mệnh chung, chúng con tron đời quy ngưỡng ". 


Chu thích: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





1. Dhammacariya: Pháp Hành, tuân theo, hành theo Giáo Pháp (observance 
of righteousness, walking in righteousness, righteousliving, observance of the 
Dhamma, religious life, piety). 

2. Samacariya: Chánh Dao Hành, sóng trong tinh thàn an tinh (living in 
spiritual calm, living tranquilly, quietism). 

3. Pánátipáti: sát sanh, sát mang (one who takes the life of a living being, 
destroying life, killing). 

4. Adinnádayi: lây của không cho, trộm dao (seizing or grasping that 
which is not given to one, stealing, he who takes what is not given, a thief, 
thieving). 

5. Kamesu micchàcàri: tà hanh theo Dục Lac, tà đâm (one who behaves 
wrongly, acting or living wrongly in the matter of the desires, a fornicator, a 
adulterer), 

6. Musàwàdì: vong ngữ, nói dối, nói láo (falsehood, lie, lying, to speak 
falsely, to tell a lie). 

7. Pisunàvàca: lưỡng thiệt, lời nói độc ác, vu cáo, ly gián, nói xấu sau 
lung, túng düng (xdi giuc), thóc toa (xú¿ đốc), thiểu bát (khiéu choc) 
(malicious speech, slander, calumnious, backbiting). 

8. Pharusávàca: thô ác ngữ, ác ngữ, lời nói chuói rủa, bất văn nhã, cóc căn, 
thô lễ (rough, harsh, unkind, rough speech). 

9. Samphappalàpi: hồ ngôn loan ngữ, nói nhảm nhí, nói vô ích, ngữ vô loạn 
thứ, hò loạn thuyết thoại, nói tầm sàm, nói bậy ba (frivolity, useless talk, 
talking nonsense, frivolous talk, talking frivolously). 

10. Akàlavàdi: nói phi thói (unseasonableness, at the wrong time, 
prematurely). 

11. Abhütavàdi: nói phi chán thật (a liar, speaking falsehood). 

12. Anatthavàdi: nói vô ích, nói không có y nghĩa (disadvantage, evil, 
misfortune, hurtfulness, mischievous). 

13. Adhammaváàdi: nói lời phi Pháp, tà thuyết UE doctrine, wrong, 
injustice, irreligion, impiety). 

14. Dhammaváàdi: nói lời Chánh Pháp, Chánh Thuyết (speaking properly, 
speaking the truth or according to the Doctrine). 

15. Avinayavádi: nói lời Phi Luật (a follower of a false Vinaya, wrong or 
false Vinaya, misconduct, SEU 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TĀP I- VOLUME I 








42. KINH BÉ LAN NHÀ THÓN BÀ LA MÓN (Veranjakasutta). 
(Discourse to the People of Veranjà). 


A. XUẤT XÚ: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giáng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sávatthi). | 





B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khải thuyết đến các gia chủ Bà Là Môn ở 
Veranjà, bởi do các gia chủ này đến vấn hỏi Đức Phật với lời nói rằng “Do 
_ nhân gì, do duyên gì, ở đây, mót ső loài hữu tình sau khi thân hoại mạng 
chung phải sanh vào Cói đữ, Ác Thú, doa xứ Địa Nguc ? Do nhân gi, do 
duyên gi, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
vào Thiện Thu, Thiên Giới ? ". 


C. CHÁNH KINH: 

Các gia chủ Bà La Món ở Veranjà được nghe dén chín Hóng Danh cüa Düc 
Phát, và duoc biét ráng, VỚI Thắng Trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế gian nầy 
cùng với Tam Giới. Khi đã chứng ngộ, Đức Phật khải thuyết điều Ngài đã 
chứng ngộ. Đức Phật thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, văn 
nghĩa cụ túc. Đức Phật giảng dạy Phạm Hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. 
Người gia chủ hay con vị gia chủ, hoặc một người sanh ở bất luận giai cấp 
nào, mà sau khi nghe được Giáo Pháp này, khởi sanh lòng tín ngưỡng đến 
Đức Phật, và do đó, các gia chủ nầy khởi sanh sự suy nghĩ “Lành thay nếu 
được yết kiến một vị A La Hán như váy ". 

Thế rồi, các gia chủ Bà La Môn ở Veranjà đồng rủ nhau đi đến chỗ Đức Phật 
trú ngụ. Sau khi đến, một số dành lễ, một số nói lên lời chào hỏi, một số chấp 
tay vái lạy, một số im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Sau đó, các gia chủ Bà 
La Môn ở Veranjà tác bạch với Đức Phật “Do nhân gì, do duyên gì, ở đáy, 
một số loài hữu tinh sau khi thân hoại mang chung phải sanh vào Cõi dü, Ác 
Thú, doa xứ Địa Nguc ? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, môt số loài hữu tinh 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào Thiện Thú, Thiên Giới ?”. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKÃYA) TÀPI- VOLUME I 











I. Do nhân gi, do duyên gi mà một số loại hữu tinh, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào Ác Thú, đọa xứ Địa Ngục ? được sanh vào 
Thiện Thú, Thiên Giới ? (một cách văn tắt và giải thích một cách rộng rãi). 

1. Giải thích một cách ván tắt: 

- Do nhân Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành, phải sanh vào Ác Thú, đọa 
xứ Địa Ngục. 

- Do nhân Pháp Hành, Chánh Đạo Hành, được sanh vào Thiện Thú, vào 
Thiên GIới. 


2. Giải thích một cách rộng rãi: 

- Do ba loại Thân, bốn loại Ngữ, và ba loại Ý Phi Pháp Hành, Phi Chánh 
Đạo, phải sanh vào Ác Thú, đọa xứ Địa Ngục. 

- Do ba loại Thân, bốn loại Ngữ, và ba loại Y Pháp Hành, Chánh Đạo Hành, 
được sanh vào Thiện Thú, vào Thiên GIới. 


H. Thế nào là ba loại Thân, bốn loại Ngữ, và ba loại Ý Phi Pháp Hành, 
Phi Chánh Đạo Hành, phải sanh vào Ác Thú, đọa xứ Địa Ngục ? 

1. Ba loại Thân Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành: 

a. Sát sanh tàn nhẫn, tay lắm máu, Tâm chuyên sát hại đả thương, Tâm 
không từ bi đối với các loài hữu tình. 

b. Lấy của không cho, ở bát cứ tại nơi đâu, lây trộm tài vật của người. 

e Sóng theo tà hanh đối với các Duc Lac với những nữ nhân có sự bảo hộ 
và che chở của người. 


2. Bắn loại Ngữ Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành: 

a. Vọng Ngữ, có ý vong ngữ, hoặc vi nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên 
nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân do bởi một vài quyền lợi. 

b. Lưỡng Thiét, nghe điều chi ở chỗ này, ở chỗ kia, dem đi nói với những 
người này để sanh chia rẻ ở những người kia. Ly gián những người hòa hợp, 
hoặc xúi dục những kẻ ly gián, ưa vui thích thú phá hoại, nói những lời đưa 
đến phá hoại. 

c. Thô Ác Ngữ, nói lời thô ác, tàn ác, khiến người nghe bị đau khổ, khiến 
người tức giận, liên hệ đến phán nộ, không đưa đến Thiền Định. 

d. Hồ Ngôn Loạn Ngữ, nói những ÿ ngữ, nói phi thời, nói những lời phi 
chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp; nói những lời phi 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


luật, nói những lời không dáng gin giữ. Vi nói lời phi thói, nên lời nói không 
có thuận lý, không có mạch lạc hệ thống, không có lợi ích. 


3. Ba loại Y Phi Pháp Hành, Phi Chánh Đạo Hành: 

a. Y Tham Ái, ý nghĩ tham lam vào tài vật của người khác, mong trở thành 
của minh. 

b. Y Sân Hán, ý nghĩ điều ác hai đến người khác, mong loài hữu tinh bi giết, 
hay bị tàn sát, hoặc bi tiêu diệt, bi tàn hại, hoặc không còn tón tại. 

c. Y Tà Kiến, có ý tưởng điên đảo, như không có bố thí, không có tế lễ, 
không có cúng dường, không có kết quả, những hành vi Thiện hoặc Ác không 
có quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, v.v. 


III. Thé nào là ba loại Thân, bón loại Ngữ, và ba loại Y Pháp Hành, 
Chánh Đạo Hành, được sanh vào Thiện Thú. vào Thiên Giới ? 

1. Ba loại Thân Pháp Hành, Chánh Đạo Hành: 

a. Từ bỏ và tránh xa việc sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết Tàm Quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. 

b. Từ bỏ và tránh xa lấy của không cho hoặc lẫy trộm tài vật của người, ở 
bất cứ tại nơi đâu. 

c. Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các Dục Lạc với những nữ nhân có sự 
bảo hộ và che chở của người. 


2. Bốn loại Ngữ Pháp Hành, Chánh Đạo Hành: 

a. Từ bỏ và tránh xa Vọng Ngữ, không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì 
nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân do 
bởi một vài quyền lợi. 

b. Từ bó và tránh xa Lưỡng Thiệt, nghe điều chi ở chỗ này, ở chỗ kia, 
không đem di nói với những người này để sanh chia rẻ ở những người kia. 
Sống hòa hợp với những kẻ ly gián, tăng trưởng những người hòa hợp, ưa vui 
thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp . 

c. Từ bỏ và tránh xa Thô Ác Ngữ, nói những lời nhu hòa, êm tai dé thuong, 
thông cảm đến tâm người nghe, tao nhã và vui vẻ đẹp lòng người nghe. 

d. Từ bó và tránh xa Hồ Ngôn Loan Ngữ, không nói những y ngữ, nói đúng 
thời, nói những lời chân thật, có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói 
những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có lợi ích. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I VOLUME I 





3. Ba logi Y Pháp Hành, Chánh Dao Hành: 

a. Y khóng có Tham Ái, không có y nghi tham lam vào tài vật của người 
khác để mong trở thành của mình. 

b. Y không có Sân Hán, không có ý nghĩ điều ác hại đến người khác, mong 
loài hữu tình sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được an 
lạc, lo nghĩ tự thân. 

c. Y Chánh Kiến, không có ý tưởng điên đảo, như có 5 bó thí, có tế lễ, có 
cúng dường, có kết quả, những hành vi Thiện hoặc Ác có quả di thục, có đời 
này, có đời sau, v.v. 


IV. Quà Phước báu qua việc thành tựu mọi ước nguyện. 
Nếu một người đã có Pháp Hành và Chánh Đạo Hành thì sẽ thành tựu mọi 
ước nguyện qua việc được tục sinh trở lại thành: 
a. Đại hào gia vương tộc Sát Đề Ly, 
. Đại hào gia Bà La Món, 
Dai hào gia Gia Chủ, 
. Sanh Thân hữu với Luc Thiên Duc Giới, 
Sanh Thân hữu với Phạm Thiên Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 


p.e o 


D. KẾT LUẬN. 

Dứt thời Pháp Thoại, các gia chủ Bà La Môn ở Veranjà tác bạch với Đức 
Phật “Thái vi điệu thay, Tôn Giả Gotama ! Thật vi điệu thay, Tôn Giả 
Gotama !". Như người dựng đứng lại những gi bi quăng xuống, phơi bày ra 
những gi bi che kín, chi đường cho người lạc đường, đem đèn sáng vào trong 
bóng tői dé cho những người có mặt được nhìn thấy. Cũng như vậy, Chánh 
Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và 
nay chúng con xin quy y Tôn Giả Gotama, quy y Pháp Bảo, và quy y Chúng 
Ty Khưu Tăng. Mong rằng Tôn Giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ 
nay trở di cho đến mệnh chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng ". 


43. KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG (Mahàvedallasutta). 
(Greater Discourse ofthe Miscellany). 


A. XUẤT XỨ: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 











Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giá Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (SSàvatthi). 


B. DUYÉN KHÓI: 
Đại Trưởng Lão Mahàkotthita di đến vấn hỏi Đại Trưởng Lão Sàriputta vé 
những Pháp môn trọng yếu. 


C. CHÁNH KINH: 

1. Thế nào được gọi là Liệt Tuệ (Duppannà) ? 

- Vì không hiểu biết (Nappajànáti), bát liễu tri về Lý Tứ Dé, nên được goi 
là Liệt Tuệ. 


2. Thé nào được gọi là Trí Tuệ ? 
- Vì có sự hiệu biết, liễu tri vé Lý Tứ Dé, nên được gọi là Trí Tuệ. 


3. Thế nào được gọi là Thức (Vinnàma) ? 
- Vì có sự hiểu biết (Vijànáti), liễu tri, thông suốt, có kiến thức. Thức gồm 
có: Thức Lạc, Thức Khô, Thức Bát Khổ Bát Lac, nên được gọi là Thức. 


4. Những Pháp Trí Tuệ và Thức náy được kết hợp hay không được kết 
hop ? Sau khi phân tích những Pháp Trí Tuệ và Thức náy được nhiều lần, 
thì có sự sai khác giữa những Pháp Trí Tuệ và Thức náy hay không ? 

- Trí Tuệ nhu vậy, Thức như váy; do đặc tính hiểu biết, liễu tri những 
Pháp được biết và biết được, do vậy những Pháp nầy được kết hợp, không 
phải không kết hợp, và sau khi phán tích nhiêu lần, thì không có thể nêu lên sự 
sai khác giữa những Pháp Trí Tuệ và Thức này. 


5. Thé nào là sự sai khác ở những Pháp được kết hợp DU) giữa 
Trí Tuệ và Thức ? 


- Giữa những Pháp được kết hợp, thì Trí Tuệ cần phải được tu tập 
(Bhavefabbà) và Thức cần phải được nhận thức (Parinneyya). 


6. Thé nào được gọi là Cảm Thọ (Vedanà) ? 
- Cảm tho, cảm giác thụ hưởng (Vedeti), nên được gọi là cảm thọ. Và cảm 


thọ gồm có: Thọ Lạc, Thọ Khổ và Thọ Bát Khổ Bát Lac. 


BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








7. Thé nào được gọi là Tưởng (Sannà) ? 
- Tưởng, tưởng nhớ lai (SSanjànáti), nên được gọi là Tưởng. Và Tưởng đên 
những màu sắc xanh, vàng, trắng, đỏ, v.V. 


8. Những Pháp Cảm Thọ và Tưởng náy được kết hợp hay không được kết 
hợp ? Sau khi phân tích những Pháp Cảm Thọ và Tưởng nây được nhiều 
lần, có sự sai khác giữa những Pháp Cám Thọ và Tướng náy hay không ? 

- Cảm Thọ như vậy, Tưởng như vậy; điều gì Tưởng được là Cảm Thọ 
được, do vậy những Pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và 
sau khi phân tích nhiều lần, thì không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
Pháp Cảm Thọ và Tưởng này. 


9. Y Thức thanh tịnh, không liên hệ đến Ngũ Cán thi có thể biết được 
điều chỉ ? | 

- Y Thức thanh tinh và không liên hệ đến Ngũ Căn thi có thể biết được 
Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ. 


10. Nhờ vào cái chỉ mà biết được Pháp có thể biết được ? 
- Nhờ Tuệ Nhãn (Pannàcakkhuna) nên biết được Pháp có thé biết được. 


11. Trí Tuệ có ý nghĩa như thé nào ? 
- Trí Tuệ có ý nghĩa là Thắng Trí (Abhinnatthà), có ý nghĩa là nhận thức 
(Parinnatthà), có y nghĩa là từ bó (Pahanattha). 


12. Có bao nhiéu duyén khién cho Chánh Kién sanh khói ? 
- Có hai duyên khiến cho Chánh Kiến (Sammáditthi) sanh khởi: âm thanh 
(Ghosa) của người khác và Tác Y Khón Khéo (Yoniso manasikàra). 


13. Chánh Kiến phái được hỗ trợ bao nhiêu chi phần để có được Tám 
Quả giải thoát (Cetovimuttiphalà), Công Đức Tám Quả giải thoát 
(Cetovimuttiphalànisamsà), Tuệ Quả giải thoát (Pannàvimutti) và Công 
Đức Tuệ Quả giải thoát (Pannàvimuttiphalànisamsàa) ? 

- Có năm Chi Phần hó trợ Chánh Kiến dé có được Tâm Quả giải thoát, 
Công Đức Tâm Quả giải thoát, Tuệ Quả giải thoát, và Công Đức Tuệ Quả giải 
thoát. Đó là: Giới Hỗ Trợ (Silànuggahità), Văn Hỗ Tro (Sutànuggahità), 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





Biện Hỗ Trợ (Sàkacchànuggahità), Chi Tịnh Hỗ Trợ (Samathànuggahità), 
Minh Sát Hỗ Trợ (Vipassanànuggahità). 


14. Có bao nhiêu loại Hữu ? 
- Hữu có ba, đó là Dục Hữu, Sắc Hữu và Vô Sắc Hữu. 


15. Thé nào là xảy ra việc tuc sinh trong vi lai ? 
- Do Vô Minh ngăn che, bi Tham Ái trói buộc, các loài Hữu Tinh thích thú 
chỗ nầy chỗ kia, như vậy xảy ra việc tục sinh trong vi lai. 


16. Thế nào việc tục sinh trong vị lai không xáy ra ? 
- V6 Minh duoc xà ly, Tham Ái duoc doan diét, nhu vày khóng xáy ra viéc 
tuc sinh trong vi lai. 


17. Thé nào là Sơ Thiền ? 
- Vi Ty Khuu ly Duc, ly Bát Thiện Pháp, chứng và trú So Thiền, một trang 
thái Hy Lac do ly Dục sanh, có Tầm có Tứ. 


18. So Thién có bao nhiéu chi phán ? 
- Vi Ty Khuu thành tựu Sơ Thiền với năm chi phần: Tâm, Tứ, Hy, Lạc, và 
Nhát Thóng. 


19. So Thién tir bó bao nhiéu chi phán và thành tựu bao nhiêu chi phán ? 

- Vi Ty Khuu muón duoc chúng và trú So Thièn, thì phái: 

a. từ bỏ năm chi phần (Triền Cái) đó là: Tham Duc, Sân Hân, Hôn Thùy, 
Trao Hói và Hoài Nghi. 

b. thành tựu năm chi phàn, đó là: Tầm, Tứ, Hy, Lac và Nhất Thống. 


20. Với Ngũ Cán có cảnh giới khác biệt (Nànàwisayà), có hành cảnh giới 
sai biệt (Nànàgocaràna), không có lẫn lộn giữa cảnh giới và hành giới, 
không có thọ lãnh cảnh giới và hành cảnh giới lẫn nhau, vậy cái chỉ làm sở 
y cho chúng, cái chi thọ lãnh cảnh giới, hành giới của chúng ? | 

- Ngü Cán có cánh giói khác biét, có hành cánh giói sai biét, khóng có làn 
lộn giữa cánh giới và hành cánh giới, không có tho lãnh cảnh giới và hành 
cảnh giới lẫn nhau, và Y làm sở y (Patisarana) cho chúng, Y tho lãnh cảnh 
giới, hành cảnh giới (Gocaravisaya) của chúng. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








| GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I— VOLUME I 


21. Do duyên chi mà Ngũ Cán được an trú ? 
- Do duyên tuổi thọ (Ayu) mà Ngũ Cán an trú. 


22. Do duyên gì mà tuổi thọ được an trú ? 
- Do hơi nóng mà tuói thọ an trú. - 


23. Do duyên gì mà hoi nóng (Usmà) an trú ? 
- Do duyên tuổi tho mà hoi nóng an trú. 


24. Tir lời nói của Đại Trưởng Lão Sáriputta nói ra là tuổi thọ do duyên 
hoi nóng an trú. Cũng từ lời nói của Đại Trưởng Lão Sàriputta nói ra là 
hơi nóng do duyên tuổi thọ an trú. Như thé nào, cán phái hiểu ý nghĩa của 
lời nói náy ? 

- Tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ này, với người có Trí Tuệ sé hiểu ý nghĩa 
lời nói nầy. Ví như khi đèn dầu được thắp sáng, do duyên tim đèn mà ánh 
sáng được hiện bày. Và do duyên ánh sáng mà tim đèn được thấy. 

Cũng như vậy, tuổi thọ do duyên hơi nóng an trú, và hơi nóng do duyên tuổi 
thọ an trú. 


25. Những Pháp Tho Hành (Àyusankhànà) là những Pháp được cảm thọ 
(Vedaniyà), hoặc những Pháp Tho Hành nấy khác với những Pháp được 
cám thọ ? | 

- Những Pháp Tho Hành này không phải là những Pháp được cám tho. Nếu 
những Pháp Thọ Hành này là những Pháp được cảm tho thi không thé nêu rõ 
sự xuất khởi của vị Tỳ Khuu đã thành tựu Thiền Diệt. Vi rằng những Pháp 
Thọ Hành sai khác với những Pháp được cảm thọ, nên có thể nêu rõ sự xuất 
khởi của vị Tỳ Khưu đã thành tựu Thiền Diệt (Sannàvedayitanirodha). 


26. Đối với Thân náy, khi nào có bao nhiêu Pháp được từ bó, thì Thân 
nây được nằm xuống, quăng vứt bỏ đi, như một khúc gó vô tri ? 

- Hội đủ ba Pháp được từ bỏ, đó là tuói thọ, hơi nóng và thức, thì Thân này 
được nằm xuống, quăng vứt bỏ đi, như một khúc gỗ vô tri. 


27. Thế nào là sự sai khác giữa xác thân mang chung với vị Ty Khuu 
thành tựu Thiên Diệt ? 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





- Xác thân mang chung thì Thân Hành, Ngữ Hành và Tám Hành được chấm 
dứt, được dừng lại. Tuổi thọ được diệt tận, hơi nóng được tiêu diệt, các Căn 
bị hoại diệt. 

- VỊ Tỳ Khưu thành tựu Thiền Diệt thì Thân Hành, Ngữ Hành và Y hành 
được chấm dứt, nhung tuói thọ và hoi nóng không bị tiêu diệt, cùng các Căn 
được sáng suốt. 


28. Có bao nhiêu duyên để chứng đắc Tâm giải thoát bát khó bát lạc ? 

- Có bốn duyên dé chứng đắc Tâm giải thoát bát khó bát lạc, đó là: xà Lạc, 
xả Khô, diệt Hy Ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Tứ Thiền bát Khổ bát Lạc, 
xả Niệm thanh tịnh. 


29. Có bao nhiêu duyên chứng đắc Tâm giải thoát vô tướng ? 
- Có hai duyên chứng đắc Tâm giải thoát vô tướng, đó là không có tác ý 
nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới. 


30. Có bao nhiêu duyên an trú Tâm giải thoát vô tướng ? 
- Có ba duyên an trú Tâm giải thoát vô tướng, đó là không có tác ý nhất 
thiết tướng, tác ý vô tướng giới và có sự sửa soạn trước. 


31. Có bao nhiêu duyên xuất khỏi Tâm giải thoát vô tướng ? 
- Có hai duyên xuất khỏi Tâm giài thoát vô tướng, đó là tác ý nhất thiết 
tướng và không tác ý vô tướng giói. 


32. Tâm giải thoát vô lượng, Tâm giải thoát vô sở hữu, Tâm giải thoát 
rỗng không và tâm giải thoát vô tướng, có những ý nghĩa sai biệt và danh 
sai biệt hoặc là có ý nghĩa đồng nhất và danh sai biệt ? 

- Có một Pháp món làm cho những Pháp kê trên có y nghĩa sai biệt và danh 
sai biệt. Đó là: 

a. VỊ Ty Khưu an trú vào Tứ Pham Trú (Từ Bi Hy Xå) biến mãn khắp moi 
phuong, như vậy gọi là Tám giải thoát vô lượng (Appamàna). 

b. Vị Tỳ Khưu vượt lên tầng Thiền Thức Vô Biên Xứ, chứng và trú Thiền. 
Vô Sở Hữu Xứ, như vậy gọi là Tám giải thoát vô sở hữu. 

C. Vi Tỳ Khuu đi đến khu rừng, ngồi dưới góc cây, tiến tu thám sát vé “đáy 
là rỗng không, không có tự ngã hoặc không có ngã sở thuộc”, như vậy gọi là 
Tâm giải thoát rỗng không. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








| GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I -VOLUME I 








d. Vị Ty Khuu không có tác y với nhất thiết tướng, chứng và trú Tâm định 
vô tướng, như vậy gọi là Tâm giải thoát vô tướng. 


- Có một Pháp môn làm cho những Pháp kê trên có ý nghĩa đồng nhất 
nhưng danh lại sai biệt. Đó là: 

a. Tham Sân Si là nguyên nhân của sự hạn lượng (Pamàna). Đối với vi 
Ty Khuu đã đoạn trừ các Lậu Hoặc, thì Tham Sân Si này dà duoc chát tàn 
góc, đã làm nhu thân cây Tala, khiến chúng không thé tái sanh trong vị lai. 
Khi nào các Tám giải thoát là vô lượng thì Tâm giải thoát bất động, được goi 
là tối thượng đối với các tâm giải thoát và Tâm giải thoát bất động không có 
Tham, không có Sân, không có Si. 

b. Tham Sân Si là những vật chướng ngại (Kincana). Đối với vị Tỳ Khuu 
đã đoạn trừ các Lậu Hoặc, thì Tham Sân S1 này dà duoc chát tàn góc, đã làm 
như thân cây Tala, khiến chúng không thé tái sanh trong vi lai. Khi nào các 
Tâm giải thoát là vô sở hữu thi Tâm giải thoát bát động, được goi là tői 
thượng đối với các tâm giải thoát và Tâm giải thoát bất động không có Tham, 
không có Sân, không có Si. 

c. Tham Sân Si là những nhân tạo ra tướng (Nimitta). Đối với vị Tỳ Khưu 
đã đoạn trừ các Lậu Hoặc, thì Tham Sân Si nầy đã được chặt tận góc, dà làm 
như thân cây Tala, khiến chúng không thé tái sanh trong vi lai. Khi nào các 
Tâm giải thoát là vô tướng thì Tâm giải thoát bất động, được gọi là tối 
thượng đối với các tâm giải thoát và Tâm giải thoát bất động không có Tham, 
không có Sân, không có Si. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thói Pháp Thoại, Đại Trưởng Lão MahàKotthita hoan hy tín thọ lời day 
của Đại Trưởng Lão Sàriputta. 

Chu thích: 

1. Duppannà: liệt tuệ, dại đột, ngu xuân (foolish). 

2. Nappajànáti: không hiểu biết, bát liễu tri. 

3. Vinnàna: Thüc, tinh linh hoat (animation), tàm thüc (consciousness, 
though, mind, knowledge). 

4. Vijànàti: liễu trì, hiểu biết, thông suốt, hiểu rõ (to know, to understand, to 
perceive, to regconize, to discern, to ascertain). i 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH ~ (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 


5. Samsatthà: két hop, tuong tap, nói nhau, hói hop lai (mixed with, joined, 
associating with). 

6. Bhavefabbà: tu tập, trau giói tiễn hóa. 

7. Parinneyya: nhận thức, việc cần phải hiểu biết rõ rệt (what should be 
known accurately), cho rằng không có sự khác. Thức cộng thêm với Trí Tuệ 
cần phải được tu tập. Và Trí Tuệ cộng thêm với Thức cần phải được ý thức. 

8. Vedanà: cảm thọ, cảm giác, cảm xúc, tri giác, thụ hưởng (feeling, 
sensation, perception). 

9. Vedeti: cảm giác thụ hưởng (to feel, to experience a sensation or feeling). 

10. Sannà: Tưởng, nhớ lai, tu tưởng, dáu hiéu, su nhán ra (sense, 
perception, discernment, recognition, assimilation of sensations, being the 
third Khandha). 

11. Sanjànàti: tưởng nhớ lại, nhận ra (to recognize, perceive, know, to 
think). 

12. Pannàcakkhundà: tuệ nhấn (the eye of wisdom). Trí Tuệ trở thành 
Chánh Kiến. Có hai loại Trí Tuệ, một thuộc về Định, một thuộc vé Chánh 
Kiến. 

13. Abhinnatthà: Thắng Trí (higher or supernormal knowledge, 
supernormal power of apperception and knowledge to be acquired by long 
training in life and thought). : 

14. Parinnatthà: nhận thức, biết chắc, xác định (exact knowledge, 
ascertainment). 

15. Pahanattha: tix bó, loai bó (giving up, leaving, abandoning, rejection). 

16. Sammàditthi: Chánh Kiến (right belief). 

17. Ghosa: ám thanh, su phát biéu ra (sound, shout, utterance). 

18. Yoniso Manasikàra — Nhw Ly Tác Y: chán chánh tu niém, tu niém dén 
phương tiện, đến Dao Ly, tác ý khôn khéo (fixing one's attention with a 
purpose or throrougly", proper attention, having thorough method in one's 
thought) . 

19. Cetovimuttiphalà: "Tâm Quả giải thoát (emancipation of heart, which 
follows out of the destruction of the intoxications of the heart). 

20. Cetovimuttiphalànisamsà: công đức Tâm Quả giải thoát. (Ànisamsà: 
công đức, quả phước báu, sự dem lại kết quả tốt (profit, merit, good result, 
advantage, blessing in or from). 

21. Pannáàvimutti: Tuệ Quả giải thoát (emancipation through insight or 
knowledge (always paired with Cetovimutti). 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








22. Pannàvimuttiphalàünisamsà: công đức Tuệ Quả giải thoát. ˆ 

23. Silànuggahita: Giới hỗ trợ. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai từ ngữ 
Sila: Giói (nature, habit, moral practice, code of morality) + Anuggahita: 
tro giüp, hó tro, dóng lóng trác án, lóng thuong xót (commiserated, helped). 

24. Sutànuggahita: Văn hỗ trợ. Từ ngữ này được kết hợp bởi hai từ ngữ 
Suta + Anuggahita. Tù ngũ Suta: sự học hỏi, điều đã duoc nghe (heard, 
learning, that which is heard). 

25. Sàkacchànuggahita: Biện hỗ trợ. Từ ngữ này được kết hop bởi hai từ 
ngữ $Sàkacchà + Anuggahita. Tù ngũ Sàkacchà: sự đàm thoại, sự bàn 
luận (conversation, discussion). 

26. Samathànuggahita: Chi Tịnh hỗ trợ. Từ ngữ này được kết hop bởi hai 
từ ngữ Samatha + Anuggahita. Tù ngữ Samatha: an tịnh, thanh vắng, tinh 
tâm (calm, quietude of heart). | 

27. Vipassanànuggahita: Minh Sát hỗ trợ. Từ ngữ này duoc kết hợp bởi 
hai từ ngữ Vipassana +Anuggahita. Tù ngữ Vipassana: Minh Sát (insight). 

28. Nànàvisayà: cảnh giới khác biệt. Từ ngữ này được kết hop bởi hai từ 
ngữ Nànà + Visaya. Tù ngữ Nànà: khác nhau, khác biệt (different, 
differently). Từ ngữ Visaya: chỗ nơi, khu vực, pham vi, vui thích Ngũ Trần, 
tình trạng (locality, region, sphere, object, scope, sensual pleasure). 

29. Nànàgocaràna: hành cảnh giới sai biệt. Từ ngữ này duoc kết hop bởi 
hai từ ngữ Nànà + Gocaràna. Tùr ngữ Gocaràna: Trần Cánh nên di, thuận 
tiện, thông hành đạo, nguu hành đạo (an object of sense, suitable place). 

30. Ayu: tuói tho (age). 

31. Usmà: hơi nóng, sự nóng bóng, khí dàng, hóng nhiệt (heat). 

32. Sannàvedayitanirodha: Diệt Thọ Tưởng Dinh, Thién Diét (cessation of 
consciousness and sensation). | 

33. Appamáàna: vô han lượng, vô lượng, vô SỐ (without a measure, 
unlimited, immeasurable, incomparable). Có y nghĩa là Tứ Vô Lượng Tâm, 
Tứ Đạo, Tứ Quả và thêm Níp Bàn. 

34. Pamàna: có hạn lượng, chừng mực, có số lượng, kích tắc (measure, 
size, amount). 

35. Kincana: chuóng ngai, quyén luyén theo thé su, vát nhó mon, chuyén 
vặt (a trifle, wordly attachment). Có ý nghĩa khi Tham Ái khói lên, nó ảnh 
hưởng một điều chi đến người, nó chỉ phối, đè nén, ngăn ngại người. 

36. Nimitta: điềm tuóng, trám triéu, hién tuong, án chứng (sign, omen, 
portent, cause). 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃDO 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Tâm giải thoát vô tướng có nghĩa là Chánh Kiến, Tứ Vô Sắc Dinh, Tứ Dao, 
Tứ Quả. Chánh Kiến là vô tướng, vì nó trừ Tướng Thường, Lạc và Ngã. Tứ 
Đạo và Tứ Quả là vô tướng vì không có những phiền não tạo ra các Tướng. 
Tướng chỉ cho những Pháp Hữu Vi. Vô Tướng chỉ cho sự diệt tắt mọi Pháp 
Hữu VI, là Níp Bàn. 

37. MaháàKotthita: Ngài là bậc thù thắng đệ nhất về Tứ Vô Ngai Giải 
(Phân Giải Kiến Thức). 

38. Sáriputta: Ngài là bậc thù tháng đệ nhất vé Trí Tuệ uyên bác: 


44. KINH TIỂU PHƯƠNG QUẢNG (Cülavedallasutta). 
(Lesser Discourse of the Miscellany). 


A. XUẤT XÚ: 
Đức Phát trú ngụ noi Kalandaka Nivàpa, tại Trúc Làm (Veluvana) thành 
Vương Xá (Ràjagaha). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khải thuyết để xác minh với Nam Cu Sĩ 
Visàkha về những câu trả lời của Tỳ Khưu Ni Dhammadinnà phù hợp đúng 
theo Giáo Pháp. 


C. CHÁNH KINH: 
Nam Cu Sĩ Visàkha đã đi đến nơi trú ngụ của Tỳ Khuu Ni Dhammadinnà dé 
nêu lên những câu vån hỏi vé Giáo Pháp của Đức Phát. 
I. Nam cư sĩ Visàkha vấn hỏi Tỳ Khuu Ni Dhammadinnà. 
1. Thưa Ni Cô, Đức Thé Tôn đã gọi Tự Thân (Sakkàya) là như thé nào ? 
- Đức Thế Tôn đã gọi Ngũ Thủ Uán là Tự Thân. 


2. Thé nào gọi là Khởi Tập Tự Thân (Sakkàyasamudaya) ? 

- Chính Ái Dục là Khởi Tập Tự Thân. Khát Ái đưa đến tái sanh, câu hữu 
với Hy và Tham, hoan hy chỗ này và chó kia, tức là Dục Ái, Hữu Ái và Phi 
Hữu Ái. 


3. Thế nào gọi là Diệt Tận Tự Thân (Sakkàyanirodha) ? 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 


- Su doan diét khóng cón Tham dám, không còn dư sót của Ái Dục, sự xả 


ly, sự vất bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, như thế này được gọi là Diệt Tận Tự 
Thân. 


4. Thé nào gọi là Đạo Diệt Tự Thân (Sakkàyanirodhagàmini) ? 
- Con đường Thánh Tám ngành, được gọi là Đạo Diệt Tự Thân. 


5. Thủ chính là Ngũ Thủ Uán hoặc là sai khác với Ngũ Thủ Uán ? 
- Thủ này, chính là Ngũ Thủ Uán và không sai khác với Ngũ Thủ Uán. Một 
khi có Tham Dục (Chandarága) tức là có Thủ đối với Ngũ Thủ Uán. 


6. Thé nào gọi là Thân Kiến (Sakkàyaditthi) ? 

- Với kẻ vô văn phàm phu, vì bất liễu tri về bậc Thánh, về Pháp của bậc 
Thánh, không tu tập Pháp của bậc Thánh, nên đã tự xem: 

a. Ngũ Uán là Tu Ngã, 

b. hay xemTự Ngã là có Ngũ Uẫn, 

c. hay xem Ngũ Uán là trong Tự Ngã, 

d. hay xem Tự Ngã là trong Ngũ Uán, nhu vậy được gọi là Thân Kiến. 


7. Thé nào là không phải Thân Kiến ? 

- Với vị Đa Văn Thánh đệ tử liễu tri các bậc Thánh, về Pháp của bậc Thánh, 
tu tập Pháp của bậc Thánh, nên đã không xem: 

a. Ngũ Uán là Tự Ngã, 

b. không xem Tự Ngã là có Ngũ Uán, 

c. không xem Ngũ Uán là trong Tự Ngã, 

d. và không xem Tự Ngã là trong Ngũ Uán, nhu vậy được gọi là không có 
Thân Kiến. 


8. Thé nào là Thánh Đạo Tám Ngành ? 
- Đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mang, Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm và Chánh Định. 


9. Thánh Dao Tám Ngành là Hữu Vi (Sankhata) hay Vô Vi (Asankhata)? 
- Thánh Đạo Tám Ngành là Hữu Vi. 


BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKÃYA) TẬP I- VOLUME I 








10. Ba Uán được Thánh Đạo Tám Ngành thâu nhiếp hay Thánh Đạo 
_ Tám Ngành được ba Un thâu nhiếp ? 

- Thánh Đạo Tám Ngành bi ba Uán thâu nhiếp. 

a. Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng được thâu nhiếp trong Giới 
Uán. 

b. Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm và Chánh Định được thâu nhiép trong 
Dinh Uán. 

c. Chánh Kién, Chánh Tu Duy duoc tháu nhiép trong Tué Uán. 


11. Thé nào goi là Dinh (Sàmàdhi), là Định Tướng (Samáàdhinimitta, là 
Dinh Tw Cu (Samádhiparikkhàrà), là Dinh Tu Tập (Samàdhibhàvandà) ? 

- Nhüt Tám là Dinh. Tứ Niệm Xứ là Dinh Tướng. Tứ Chánh Cần là Dinh 
Tu Cu. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những Pháp này, goi là Dinh 
Tu Táp. 


12. Có bao nhiéu Hành ? 
- Có ba loại Hành, đó là : Thân Hành, Ngữ Hành và Tâm Hành. 


13. Thế nào là Thân Hành, Ngữ Hành và Tâm Hành ? 
- Thở vô và thở ra là Thân Hành. Tầm và Tứ là Ngữ Hành. Tưởng và Thọ 
là Tâm Hành. 


14. Vi sao gọi Thó Vô Thở Ra là Thân Hành ? Vi sao goi Tám và Tứ là 
Ngữ Hành ? Vi sao gọi Tưởng và Thọ là Tâm Hành ? 

- Thở vô Thở ra, thuộc về Thân, những Pháp này lệ thuộc với Thân, nên 
Thở vô Thở ra gọi là Thân Hành. B 

- Trước khi nói, phải có Tầm và Tứ, rồi sau mới phát ra lời nói, do đó Tầm 
và Tứ thuộc về Ngữ Hành. 

- Tưởng và Thọ là Tâm Sở, các Pháp này lệ thuợc với Tâm, nên Tưởng và 
Thọ thuộc về Tâm Hành. 


15. Thế nào là chứng đắc Diệt Thọ Tưởng Định ? 

- Vị Tỳ Khưu chứng đắc Diệt Thọ Tưởng Định, là vị Tỳ Khưu không nghĩ 
rằng “Tôi sẽ chứng, Tôi dang chứng, Tôi đã chứng đắc Diệt Thọ Tưởng 
Dinh". Vì lẽ, Tâm của vị Ty Khuu này đã được tu tập trước đó là nhu vậy, 
nên đưa đến trạng thái như vậy. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI— VOLUME I 





16. Khi chứng đắc Diệt Thọ T. wong Dinh thì những Pháp nào diét trước, 
Thân Hành, hay Ngữ Hành hoặc Tâm Hành ? 

- Vi Tỳ Khưu chứng đắc Diệt Thọ Tưởng Định thì Ngữ Hành diệt trước, kế 
đến là Thân Hành và cuối cùng là Tâm Hành. 


17. Làm thé nào xuất khởi Diệt Thọ Tướng Định ? 

- Vị Tỳ Khưu xuất khởi Diệt Thọ Tưởng Định, là vị Tỳ Khưu không nghĩ 
răng “Tôi sẽ chứng, Tôi đang chứng, Tôi đã chứng đắc Diệt Thọ Tưởng 
Định”. Vì lẽ, Tâm của vị Tỳ Khưu nầy đã được tu tập trước đó là như vậy, 
nên đưa đến trạng thái như vậy. 


18. Khi xuất khói Diệt Tho T. ưởng Dinh thì những Pháp nào khói lén 
trước, Thân Hành, hay Ngữ Hành hoặc Tâm Hành ? 

- Vi Tỳ Khuu xuất khởi Diệt Thọ Tưởng Định thì Tâm Hành khởi lên trước 
nhất, kế đến là Thân Hành và sau cùng là Ngữ Hành. 


19. Khi xuất khói Diệt Thọ T wóng Dinh thì vị Ty Khưu có những cám 
xúc nào ? 

- Vi Tỳ Khưu xuất khởi Diệt Thọ Tưởng Định thì cảm giác ba loại xúc, đó 
là: Rỗng Không Xúc, Vô Tướng Xúc và Vô Nguyện Xúc. 


20. Khi xuát khói Diét Tho T. wóng Dinh thi vị Ty Khưu có ta âm thiên 
hướng vé chỉ, có khuynh hướng về chỉ ? 

- Vi Tỳ Khưu xuất khởi Diệt Thọ Tưởng Định thì Tâm có thiên hướng về 
độc cư (Viveka), khuynh hướng về độc cu. 


21. Có bao nhiêu Thọ ? 
- Có ba loại Thọ, đó là Lạc Thọ, Khổ Thọ và Bát Khổ Bắt Lạc Thọ. 


22. Thé nào là Khó Thọ, thé nào là Lạc Thọ và thé nào là Bát Lac Bát 
Khổ Thọ ? 

a. Điều chỉ được cảm thọ bởi Thân hay Tâm, một cách khoái lạc, khoái 
cảm, như vậy gọi là Lạc Thọ. 

b. Biéu chi được cám thọ bởi Thân hay Tâm, một cách đau khổ, không 
khoái cảm, như vậy gọi là Khổ Thọ. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








c. Diéu chi duoc cám tho bói Thán hay Tám, mót cách khóng khoái lac, 
cüng khóng dau khó, nhu váy goi là Bát Khó Bát Lac Tho. 


23. Đối với Lac T. ho thì điều chi là an lạc và dau khó, dói với Khổ Thọ thì 
điều chỉ là dau khó và an lạc, đối với Bất Khổ Bát Lạc Thọ thì điều chi là 
không đau khổ cũng không an lạc ? 

a. Đối với Lac Tho thì điều chi an trú là an lac, và điều chi biến hoại là dau 
khó. 

b. Đối với Khổ Tho thì điều chi an trú là dau khó, và điều chi biến hoại là an 
lạc. 

c. Đối với Bất Khổ Bất Lạc Thọ thì có Trí Tuệ là an lạc, và Vô Trí là đau 
khổ. | 


24. Trong Lac Thọ thi Pháp Tùy Mién nào tôn tại, trong Khổ Tho thi 
Pháp Tùy Miên nào tôn tại, trong Bát Khổ Bát Lạc Thọ thì Pháp Tùy Miên 
nào tôn tại ? 

a. Trong Lac Tho thi Pháp Tham Tùy Mién tòn tai. 

b. Trong Khổ Tho thi Pháp Sân Tùy Miên tòn tại. 

c. Trong Bất Khô Bát Lac Thọ thi Pháp Vô Minh Tùy Miên tôn tại. 


25. Có phải Pháp Tham Tùy Miên tôn tại trong tất cả Lạc Thọ, có phải 
Pháp Sân Tùy Miên tôn tại trong tất cả Khô Thọ, có phải Pháp Vô Minh 
Tùy Mién tôn tại trong tất cá Bát Khổ Bát lạc Thọ ? 

- Không phải nhu thé. 


26. Điều chỉ phái từ bó trong Lạc Thọ, điều chi phải từ bó trong Khổ Thọ, 
điều chỉ phái từ bó trong Bát Khổ Bát Lạc Thọ ? 

a. Pháp Tham Tùy Miên phải từ bó trong Lac Thọ. 

b. Pháp Sân Tùy Miên phải từ bỏ trong Khổ Thọ. 

c. Pháp Vô Minh Tùy Miên phải từ bỏ trong Bát Khổ Bát Lạc Thọ. 


27. Có phải từ bó Pháp Tham Tùy Mién trong tất cả Lạc Thọ, có phải từ 
bó Pháp Sân Tùy Miên trong tất cả Khổ Thọ, có phải từ bó Pháp Vô Minh 
Tùy Miên trong tất cả Bắt Khổ Bất lạc Thọ ? 

- Không phái như thế. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








- Vị Ty Khuu ly Dục, ly Bát Thiện Pháp, chứng và trú Sơ Thiền, một trang 
thái Hỷ Lạc do ly Dục sanh, có Tầm có Tứ. Do vậy Tham đã được từ bỏ, 
không còn Tham Tùy Miên tồn tại ở đây. 

- Vị Tỳ Khuu suy tư như sau “Chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ 
mà các bậc Thánh dang an trú”. Vì muôn phát nguyện hướng đến các cảnh 
giải thoát vô thượng, do ước nguyện nåy, khởi lên uu tư. Do vậy, Sân được từ 
bỏ, không còn Sân Tùy Miên tòn tại ở đây. 

- Vị Tỳ Khuu xả Lac xả Khổ, diệt Hy Ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
tầng Tứ Thiền, Bát Khổ Bát Lạc, Xá Niệm thanh tịnh. Do vậy, Vô Minh đã 
được từ bỏ, không cònVô Minh Tùy Miên tòn tại ở đây. 


28. Lạc Thọ lấy Pháp chỉ làm twong đương ? Khổ Tho lấy Pháp chỉ làm 
tương đương ? Bất Khổ Bất Lạc Thọ lấp Pháp chỉ làm tương đương ? 

a. Lạc Thọ lấy Khổ Thọ làm tương đương. 

b. Khổ Tho láy Lac Tho làm tuong duong. 

c. Bát Khó Bát Lac Tho lây Vô Minh làm tương đương. 


29. Vô Minh lấy Pháp chỉ làm tương đương (Patibhàga) ? 
- Vô Minh lấy Minh làm tuong duong. 


30. Minh lấp Pháp chỉ làm tương đương ? 
- Minh lấy giải thoát làm tương duong. 


31. Giải thoát lấy Pháp chi làm tương đương ? 
- Giải thoát láy Níp Bàn làm tương đương. 


32. Nip Bàn láy Pháp chi làm tương đương ? 

- Này Hièn Giå Visàkha, câu hói đi quá xa ròi, vuot ra ngoài giới hạn câu 
trả lời. Hiền Giả Visàkha, Phạm Hạnh là để thể nhập vào Níp Bàn. Hiền Giá 
Visàkha, nếu người muốn thì hãy đi đến nơi Đức Thế Tôn trú ngụ, hãy vấn 
hỏi ý nghĩa này, và hãy nên thọ trì những điều mà Đức Thể Tôn chi day. 


II. Đức Phát xác minh những câu trả lời của Tỳ Khưu Ni Dhammadinnà. 

Thế rồi, nam cư sĩ Visàkha hoan hỷ tín thọ lời của Tỳ Khưu Ni 
Dhammadinnà, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ thân hướng bên phải của Tỳ 
Khưu Ni rồi từ biệt đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





và ngói xuóng mót bén, rói tác bach lai cáu chuyén dàm dao vói Ty Khuu Ni 
Dhammadinnà. Khi nghe xong, Đức Phật nói nhu sau "Náy Visàkha, Ty 
Khưu Ni Dhammadinnà là bậc Hiển Triết ! Tỳ Khưu Ni Dhammadimnà là bác 
Đại Trí Tuệ. Náy Visàkha, néu ngươi vấn hỏi Ta y nghĩa ấy, Ta cũng sẽ trả 
lời nhw Ty Khưu Ni Dhammadinnà đã trả lời. Đối với ý nghĩa náy, ngươi hãy 
như vậy thọ trì. 


D. KẾT LUẬN: 

Dút thời Pháp Thoại, nam cu sĩ Visàkha hoan hy tín thọ lời dạy của Đức Thế 
Tôn. 

Chu thích: 

1. Visàkha: nam cu sĩ này trước kia là người chóng của Ty Khuu Ni 
Dhammadinnà. Và Thánh Ty Khuu Ni Dhammadinnà là vi Thuyét Pháp dé 
nhát trong hàng Ty Khuu Ni. 

2. Sakkáya: hữu thân, tự thân, chấp vào bản thân nầy (the existing body, 
own body or person, individuality). 

3. Sakkàyasamudaya: khởi tập tự thân (the rise of individuality). 

4. Sakkàyanirodha: diệt tận tự thần (the destruction of the existing body or 
of individuality). 

5. Sakkàyanirodhagàmini: đạo diệt tự thân (he step leading to (the 
destruction of the existing body or of individuality). 

6. Chandaràga: Tham Duc (exciting desire). 

7. Sakkàyaditthi: Hữu Thân Kiến, chấp vào bàn thân nầy (heresy of 
individuality, theory of soul, speculation as to the eternity or otherwise of 
one's own individuality, is one of the three Samyojanas (Kiét Sử), release 
from which is obtained by entrance into the First Path — Sotàpatti, is identical 
with Attavàda (Ngã Kiến) — which see). 

8. Sankhata: Hữu Vi, điều kiện, sửa lại, phát sanh, sản xuất do nguyên 
nhân (conditioned, repaired, produced by a cause). 

9. Asankhata: Vô Vi, không nguyên nhân để cung cáp, không tao tác 
(unconditioned, unprepared). 

10. Sàmáàdhi: Định, tham thiền, dinh tâm (agreement, peace, reconciliation, 
tranquility, self — concentration, calm). 

11. Samáàdhinimitta: Định Tướng, một thé loại của Thiền Rỗng Không (vé 
Nip Bàn). (Three kinds of Samàdhi are distinguished, Sunnata — Rng Không, 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Vó Ngà Níp Bàn (empty) Appanihita — Vó Nguyén, Khó Dau Nip Bàn 
(aimless), and Animitta — Vô Tướng, Vô Thường Nip Bàn (signless). 

12. Samüàdhiparikkhàárà: Định Tu Cu (requisite to the attainment of 
Samáàdhi: either Four Sammappadhànas (Tứ Chánh Cán), also enumerates 
seven requisites to the attainment of Samàdhi (Satta samáàdhiparikkhàrà: 
Sammüàsankappa (Chánh Tw | Duy) Sammàvàcà (Chánh Ngữ), 
Sammüàkammanta (Chánh Nghiệp), Sammàjìva (Chánh Mạng), Sammàvàyàma 
(Chánh Tinh Tán), Sammasati (Chánh Niém)) 

13. Samàdhibhàvanà: Định Tu Tập, sự tu tập cho phát triển Thiền Định 
(cultivation of concentration, cultivation, attainment of Samàdlh)). 

14. Viveka: độc cu, sự váng vé, su tách riéng ra (detachment, loneliness, 
separation, seclusion, singleness of heart, discrimination of thought. The 
three sorts of Viveka are Kàya seclusion of the body (solitude), Citta 
detachment of the mind (from human passion), and Nibbàna. In solitude, is 
taken by the comment in the sense of Nibbàna). 

Vi khóng dua dén Khó Dau. Vi hiéu duoc Khó thuóc vé Tham Sán Si. 
Trong Thiền, vi này nhận thức được Nip Bàn không có Tham Sân Si, không 
có dáu vét cüa chúng và không dua dén chúng. 

15. Patibhàga: tuong đương, ngang hàng, so sánh với, bằng nhau, giống in 
nhau, su in héch (equal, similar, likeness, resemblance). 


45. KINH TIÉU PHÁP PHUNG HÀNH (Ciladhammasamáàdànasutta). 
(Lesser Discourse on the (Ways of) undertaking Dhamma). 


A. XUẤT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÉN KHÓI: 

Pháp Thoai này được Đức Phật khải thuyết đến Chư Tỳ Khưu về bốn loại 
Phụng Hành Giáo Pháp (Dhammasamádàna), dé giảng dạy Chu Tỳ Khưu cần 
phải khéo biết dé tu tập đem lại quá Phước báu. 


C. CHÁNH KINH: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÃÄYA) TÀPI- VOLUME I 


I. Đức Phát thuyết giảng vé bón loại Phụng Hành Giáo Pháp. 

"Náy Chư Ty Khưu, có bón loại Phụng Hành Giáo Pháp. Thé nào là bốn ? 
1. Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vi lai khổ đau. 

2. Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vi lai cũng khó dau. 

3. Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vị lai an lac. 

4. Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vi lai cũng an lạc. 


II. Thé nào là Phụng Hành hiện tại an lac, quả báo vị lai khó đau. 

Có một số Sa Môn, Bà La Môn thuyết giảng với sở kiến rằng “Không có lỗi 
trong các Duc Lạc”. Những vi này dám minh trong các Duc Lac, hoan lac 
vói các có gái lang thang có tóc quán trén dàu, khóng mót chüt so hài vói Duc 
Lạc. Sau đó, khi thân hoại mang chung, các vi này phài sanh vào Ác Thú, doa 
xứ, Dia Nguc, bói do các Dục Lạc náy làm nhân, do các Duc Lạc nấy làm 
duyên, phải chịu cám thọ những cám giác dau khổ, thông khó, khốc liệt. 

Ví như một hạt giống cây leo rơi ở dưới gốc một cây Sàla, đã làm cho các vị 
Thần ở trên cây Sàla lo sợ, run sợ và hoảng sợ. Tuy nhiên, bạn bè thân hữu và 
la con huyết thống của các vị Thần trên cây Sàla, đã hội hợp lại và an ủi rằng 

'Không có sợ hãi, vì lẽ con không tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa 
rừng có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt di, các loài mói có thé ăn, hay hạt 
giống có thé không nấy mâm”. Và rồi, được mưa lớn đúng mùa, hạt giống ấy 
được lớn lên, và một cây leo trẻ mọc lên và bám dính cây Sàla Ấy, bao trùm và 
làm thành một tàn che trên cây Ấy, và ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp. 
Thế rồi, các cành lớn của cây Sàla ấy có thể bị bóp nghẹt, do bởi nguyên nhân 
hạt giống cây leo, cây Sàla phải bị cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống 
khó, khốc liệt. 

Nhu vậy, gọi là Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vi lai khổ đau. 


IH. Thế nào là Phụng Hành hiện tại khổ đau, quả báo vị lai cũng khổ 
đau. 

Có một số Ty Khuu tu tập với hạnh Khổ Hạnh, sống theo hạnh hành hạ xác 
thân, dưới nhiều hình thức. Các vị này, sau khi thân hoại mạng chung, phải bi 
đọa xứ vào Ác Thú, Địa Ngục. 

Nhu vậy, gọi là Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vị lai cũng khó đau. 


IV. Thé nào là Phụng Hành hiện tai khó đau, quả báo vị lai an lạc. 
Có một số Tỳ Khuu do tự tánh sanh ra đã quá nặng vé: 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỌ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 








- Tham Ái, luôn luôn cảm tho những cảm giác khó ưu đo bởi Tham Ái sanh, 

- Sân Hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khó ưu do bởi Sân Hận sanh, 

- Si Mê, luôn luôn cám thọ những cám giác khó ưu đo bởi Si Mê sanh, 

Với Khổ và Uu, với gương mặt đầy nước mát và khóc than, các vị nầy sống 
theo Phạm Hạnh, hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Các vi này, sau khi thân hoai 
mang chung duoc sanh Thiên Thú, Thiên Giói, trong Cõi dói này. 

Nhu vậy, gọi là Phụng hành hiện tại khó đau, quả báo vi lai an lạc. 


V. Thế nào là Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vị lai cũng an lạc. 

Có một số Tỳ Khưu do tự tánh sanh ra không quá nặng về: 

- Tham Ái, không cảm thọ về những cảm giác khổ ưu do bởi Tham Ái sanh, 

- Sân Hận, không cảm thọ về những cảm giác khó ưu đo bởi Sân Hận sanh, 

- Si Mê, không cảm tho về những cảm giác khổ ưu do bởi Si Mê sanh, 

Các vị này ly Duc, ly Bát Thién Pháp, tu tập chứng và trú táng SoThién, 
một trang thái Hy Lac do ly Duc sanh, với Tầm và Tứ. Diệt Tầm và Tứ, 
chứng và trú táng Nhi T. hiên, một trang thái Hy Lac do Dinh sanh, Vó Tàm 
Vô Tứ, nội tinh nhứt tâm. Ly Hy trú Xá, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm Lac 
thọ mà các bậc Thánh gọi là Xả Niệm Lạc Trú, chứng và trú táng Tam Thiên. 
Xà Lạc và Xả Khổ, diệt Hy Ưu đã cám thọ trước, chứng và trú táng Tứ 
Thiên, Bất Khô Bắt lạc, Xå Niệm thanh tịnh. Các vị nầy, sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh Thiện Thú, Thiên Giới, trong Cõi đời này. 

Nhu vậy, gọi là Phụng hành hiện tai an lac, quả báo vi lai cũng an lac. 


D. KẾT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. | 

Chu thích: 

1. Dhammasamáàdàna: Phụng Hành Giáo Pháp, tho tri, thu thập Giáo Pháp 
(acquisition of the Dhamma, which is fourfold as discussed). 


46. KINH DAI PHÁP PHUNG HÀNH (Mahàdhammasamáàdànasutta). 
(Greater Discourse on the (Ways of) undertaking Dhamma). 


A. XUẤT XỬ: 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Ty Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHÓI: 

Pháp Thoai này được Đức Phát khái thuyét dén Chu Ty Khuu vé bón loai 
Phung Hành Giáo Pháp, dé giáng day Chu Ty Khuu cần phải khéo biết do bởi 
nguyên nhân nào mà không thành tựu ước nguyện và quả báo tró sanh trong 
thói vi lai. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phát vấn hỏi Chư Ty Khưu vì sao những ước nguyện không 
được thành tựu. 

- Này Chu Ty Khưu, phần lớn các loài Hữu Tinh có ước nguyện rằng 
“Mong rằng các Pháp bất khả ái, bát khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các 
Pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng”. Cho dù các loài hữu tình có 
ước nguyện như vậy, nhưng các Pháp bát khả ái, bất khả ý vẫn tăng trưởng và 
các Pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Là do bởi nguyên nhân chỉ 2 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng con, các Pháp dựa vào Đức Thế 
Tôn làm căn bản, hướng vào Đức Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa vào Đức 
Thế Tôn làm y cứ. Kính bạch Đức Thế Tôn, tốt lành thay, néu Đức Thế Tôn 
thuyết giảng ý nghĩa nầy. Sau khi được nghe Đức Thế Tôn, Chư Tỳ Khưu sẽ 
hành trì. 


II. Đức Phật thuyết giảng về nguyên nhân không thành tựu và thành 
tựu ước nguyện. 

1. Với kẻ vô văn phàm phu, vì bất liễu tri về bậc Thánh, không thuán thục 
các bậc Thánh, không tu tập Pháp của bậc Thánh, không hiểu rõ các bậc Chân 
Nhân, không thuần thục các bậc Chân Nhân, không tu tập Pháp các bậc Chân 
Nhân, nên: 

- Không biết rõ các Pháp nên phục vụ, và không nên phục vụ. 

- Không biết rõ các Pháp nên thân cận, và không nên thân cận. 

Thế rồi, vị này dà: 

- Phuc vu các Pháp khóng nén phuc vu, và khóng phuc vu các Pháp nén 
phuc vu. | 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 








- Thân cán các Pháp không nên thân cận, và không thân cận các Pháp nên 
thân cận. 

Do vậy, các Pháp bất khả ái, bất khả ý vẫn tăng trưởng và các Pháp khả ái, 
khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Là do bởi nguyên nhân chi ? Là vì vị này không 
có Trí đôi với các Pháp này. 


2. Với vị Da Văn Thánh đệ tử, vì liễu tri về bậc Thánh, thuần thục các bậc 
Thánh, tu tập Pháp của bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân Nhân, thuần thục các 
bậc Chân Nhân, tu tập Pháp các bậc Chân Nhân, nên: 

- Biết rõ các Pháp nên phục vụ, và không nên phục vụ. 

- Biết rõ các Pháp nên thân cận, và không nên thân cận. 

Thé rồi, vị này đã: 

- Phục vụ các Pháp nên phục vụ, và không phục vụ các Pháp không nên 
phục vụ. 

- Thân cận các Pháp nên thân cận, và không thân cận các Pháp không nên 
thân cận. 

Do vậy, các Pháp bất khả ái, bất khả ý bị tiêu diệt và các Pháp khả ái, khả 
lạc, khả y được tăng trưởng. Là do bởi nguyên nhân chi ? Là vì vị này có Trí 
đối với các Pháp nầy. 


III. Đức Phật thuyết giảng về bốn loại Phụng Hành Giáo Pháp. 

"Náy Chư Tỳ Khưu, có bón loại Phụng Hành Giáo Pháp. Thế nào là bắn ? 
1. Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vi lai khó dau. 

2. Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vị lai cũng khổ đau. 

3. Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vị lai an lạc. 

4. Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vị lai cũng an lạc. 

Và có hai thé loại về Pháp Phụng Hành: 

1/ đưa đến không thành tựu và thành tựu những wóc nguyén. 

2/ đưa đến tuc sinh và Cói Ác Thú và Cói Thién Thu. 


IV. Pháp Phụng Hành đưa đến không thành tựu và thành tựu ước 
nguyện. | 

1. Với Pháp Phụng Hành hiện tại khó dau, quá báo vi lai cũng khó dau. 

- Do vô trí, do si mê, nên không tuệ tri như chân về Pháp này, nên phục vụ 
Pháp này và không tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bát khả ái, bát khá y 
vẫn tăng trưởng và các Pháp khả ái, khả lạc, khả y bị tiêu diệt. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I— VOLUME I 





- Do có trí, do Tâm sáng suốt, nên tuệ tri như chân về Pháp nầy, nên không 
phục vụ Pháp này và tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bát khả ái, bất khả 
ý bị tiêu diệt và các Pháp khá ái, khả lạc, khả y được tăng trưởng. 


2. Với Pháp Phụng Hành hiện tại an lạc, quá báo vị lai khó dau. 

- Do vô trí, do si mê, nên không tuệ tri như chân về Pháp này, nén phuc vu 
Pháp này và khóng tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bát khá ái, bát khả ý 
vẫn tăng trưởng và các Pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

- Do có trí, do Tám sáng suốt, nên tué tri như chân về Pháp này, nên không 
phục vụ Pháp này và tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bát khả ái, bất khá 
y bị tiêu diệt và các Pháp khả ái, khá lac, khả ý được tăng trưởng. 


3. Với Pháp Phụng Hành hiện tại khó dau, quá báo vị lai an lạc. 

- Do vô trí, do si mê, nên không tuệ tri như chân vé Pháp này, nên không 
phục vụ Pháp này và tránh né Pháp này. Do váy, các Pháp bát khả ái, bất khả 
ý vẫn tăng trưởng và các Pháp khả ái, khả lac, khả ý bị tiêu diệt. 

- Do có trí, do Tâm sáng suốt, nên tuệ tri như chân về Pháp nầy, nên phục 
vụ Pháp này và không tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bát khả ái, bát 
khả ý bị tiêu diệt và các Pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. 


4. Với Pháp Phụng Hành hiện tại an lạc, quá báo vi lai cũng an lạc. 

- Do vô trí, do si mê, nên không tuệ tri như chân về Pháp này, nén phuc vu 
Pháp này và khóng tránh né Pháp này. Do váy, các Pháp bát khà ái, bát khá y 
vẫn tăng trưởng và các Pháp khả ái, khả lac, khả ý bị tiêu diệt. 

- Do có trí, do Tám sáng suốt, nên tuệ tri như chân về Pháp này, nên phục 
vụ Pháp này và không tránh né Pháp này. Do vậy, các Pháp bất khả ái, bất 
khả ý bị tiêu diệt và các Pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. 


V. Pháp Phụng Hành đưa đến tục sinh về Cõi Ác Thú và Cõi Thiện 
Thú. 

1. Với Pháp Phụng Hành hiện tại khó dau, quả báo vị lai cũng khó dau. 

- Với Khổ, với Ưu, một người thực hiện Tam Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác 
Hạnh và Tam Ý Ác Hạnh. Do bởi duyên tạo tác Thập Ác Hạnh nên phải cảm 
thọ Khổ Ưu. Sau khi thân hoại mang chung, vi này phải bi doa xứ vào Cói 
Ac Thú. 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I— VOLUME I 





Ví nhu trái bí dáng có tám thuóc dóc. Có mót nguói ua thích sóng, khóng 
muón chét. Tuy nhién, có mót nguói nói vói vi này "Náy bạn, trái bí đắng 
náy có tám thuóc dóc, néu ban muón, hãy ăn di. Trong khi ăn, ban không 
được thích thú vé Sắc, về Khí và về Vi. Sau khi ăn, ban có thé đi dén chét hay 
bị dau khó gần như chét”. VỊ này có thé ăn không có suy nghĩ, không có từ 
bỏ. Trong khi ăn, vị nầy không được thích thú về Sắc, về Khí, về Vị. Sau khi 
ăn, vị nầy bị chết, hay đau khổ gần như chết. 

Cũng như vậy, với Pháp Phụng Hành này, nén goi là Pháp Phung Hành hién 
tại khó dau, và quả báo vi lai cũng khó dau. 


2. Với Pháp Phụng Hành hiện tại an lạc, quá báo vi lai khó dau. 

- Với Hy, với Lac, một người thực hiện Tam Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác | 
Hanh và Tam Y Ác Hanh. Do bởi duyên tạo tác Thập Ác Hanh nén cám tho 
Hy Lac. Sau khi thân hoại mang chung, vi này phải bi doa xứ vào Cói Ác 
Thu. 

Ví như một bình đồng đựng nước có tâm thuốc độc, có Sắc, có Khí và có Vi. 
Có một người ưa thích sống, không muốn chét. Tuy nhiên, có một người nói 
với vị này “Nầy bạn, bình đồng dung náy nước có tám thuốc độc, có Sắc, có 
Khí và có Vị, néu bạn muốn, hãy uống di. Trong khi uống, bạn sẽ được thích 
thú về Sắc, về Khí và vé Vi. Sau khi uóng, ban có thé di dén chét hay bi dau 
khó gần như chét”. Vi này có thé uóng không có suy nghi, không có từ bó. 
Trong khi uóng, vi này có duoc thích thú về Sắc, về Khí, vé Vi. Sau khi uóng, 
vi này bi chét, hay dau khó gàn nhu chét. 

Cũng nhu vậy, với Pháp Phụng Hành này, nén goi là Pháp Phụng Hành hiện 
tai an lạc, và quả báo vi lai khó dau. 


3. Với Pháp Phụng Hành hiện tại khó dau, quá báo vi lai an lạc. 

- Với Khó, với Ưu, một người từ bó thực hiện Tam Thân Ác Hanh, từ bó Tứ 
Ngữ Ác Hạnh và từ bỏ Tam Ý Ác Hạnh. Do bởi duyên từ bỏ tạo tác Thập Ác 
Hạnh nên phải cảm thọ Khổ Ưu. Sau khi thân hoại mạng chung, vị nầy sanh 
vào Cõi Thiện Thú, Thiên Giới, cõi đời này. 

Ví như nước đái quỷ được trộn với nhiều loại thuốc. Có một người bị bệnh 
hoàng dán, và có một người nói với vị này "Náy bạn, nước đái quỷ nầy được 
trộn với nhiễu loại thuốc, nếu bạn muốn, hãy uống di. Trong khi ăn, bạn 
không được thích thu về Sắc, về Khí và vé Vi. Nhưng sau khi uóng, ban sé 
được an lac". Vi này có thé uóng, sau khi suy nghĩ, không có từ bó. Trong 


BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 









GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





khi uống, vi này không được thích thú vé Sắc, về Khí, về Vi. Sau khi uống, vị 
này được an lạc. 

Cũng như vậy, với Pháp Phụng Hành nầy, nên gọi là Pháp Phụng Hành hiện 
tại khó đau, và quà báo vị lai an lạc. | 


4. Với Pháp Phụng Hành hiện tại an lạc, quả báo vị lai cũng an lạc. 

- Với Hỷ, với Lạc, một người từ bỏ thực hiện Tam Thân Ác Hạnh, từ bỏ Tứ 
Ngữ Ác Hạnh và từ bỏ Tam Ý Ác Hạnh. Do bởi duyên từ bỏ tạo tác Thập Ác 
Hanh nên cảm tho Hy Lạc. Sau khi thân hoại mang chung, vi này phài sanh 
vào Cói Thiện Thú, Thiên Giới, cõi đời này. 

Ví như lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Có một người bị bệnh 
kiết ly, và có một người nói với vị nầy "Náy bạn, đây là lạc, mát, thục tô và 
đường trộn lân với nhau, nếu bạn muốn, hãy uống di. Trong khi uống, bạn sẽ | 
được thích thú vé Sắc, về Khí và vé Vi. Sau khi uóng, ban sẽ được an lac". Vi 
này có thé uống, sau khi suy nghi, không có từ bỏ. Trong khi uống, vi này 
được thích thú vé Sắc, về Khí, về Vi. Sau khi uống, VỊ này duoc an lac. 

Cũng nhu vậy, với Pháp Phụng Hành nầy, nên goi là Pháp Phụng Hành hiện 
tai an lạc, và quả báo vi lai cũng an lạc. 

- Ví như trong Tháng cuối của mùa mưa, vào mùa Thu, mùa gặt hái, khi 
bầu trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá 
sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, hực sáng và rực sáng. 

Cũng như vậy, này Chu Ty Khuu, Pháp Phung Hành hién tai an lac, quà báo 
vi lai cüng an lac này, sau khi phá sach các di thuyét của các Sa Môn, Bà La 
Món tầm thuóng, chói sáng, huc sáng và ruc sáng. 


D. KẾT LUAN. 
Dứt thói Pháp Thoại, Chu Tỳ Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 


47. KINH THAM SÁT (Vimamsakasutta). 
(Discourse on Inquiring). - 


A. XUẤT XỨ: 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Đức Thé Tôn đã thuyết giáng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khưu Tăng 
tại Kỳ Viên Tự (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), nơi thành Xá Vệ (Sávatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại nầy được Đức Phật khải thuyết đến Chư Tỳ Khưu về Pháp môn 
Thẩm Sát, để giảng dạy Chư Ty Khưu cần phải khéo biết phân biệt về ba loại 
tìm hiểu tâm tánh của người và nhất là tìm hiểu về bậc Đạo Sư. 


C. CHÁNH KINH: 

L Đức Phật thuyết giảng văn tắt Chư Ty Khưu về việc thám sát 
( Vimamsaka) tầm tánh của người khác (Cetopariyáya). 

- Này Chu Ty Khuu, muón biết rõ tâm tánh của người khác, thì vị Tỳ Khưu 
thám sát cần phải tìm hiểu về Nhu Lai, dé ý thức được rằng Ngài có Chánh 
Dàng Giác hay không ? 

- Kính bach Düc Thé Tôn, dói vói chúng con, các Pháp dựa vào Đức Thé 
Tôn làm căn bản, hướng vào Đức Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa vào Đức 
Thế Tôn làm y cứ. Kính bạch Đức Thế Tôn, tốt lành thay, nếu Đức Thế Tôn 
thuyết giảng ý nghĩa nầy. Sau khi được nghe Đức Thế Tôn, Chư Tỳ Khưu sẽ 
hành trì. 


II. Đức Phật thuyết giảng rộng rãi về việc tìm hiểu Ngài và về một vì Tỳ 
Khuu khác. 

Có hai loại Pháp cần phải biết để tìm hiểu (Samannesanà) vé Đức Phật, đó 
là “Do mắt thấy, tai nghe để nhận thức” (Cakkhusotavinneyya) dé được 
nghĩ suy rằng: 


A. Ba điều tìm hiểu về Đức Phật: 

l. Những Pháp ô nhiễm (Sankilitthà) có hiện khởi hay không hiện khởi ở 
nơi Ngài ? Và sau khi tìm hiểu thì vị Tỳ Khưu được biết là không có hiện 
khởi ở nơi Ngài. 

2. Những Tạp Pháp (Vitimissà) (khi nhiễm khi tịnh) có hiện khởi hay không 
hiện khởi ở nơi Ngài ? Và sau khi tìm hiểu thì vị Tỳ Khưu được biết là không 
có hiện khởi ở nơi Ngài. 








BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 









GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 


3. Những Pháp hoàn toàn thanh tịnh (Vodàtà) có hiện khói hay không hiện 
khởi ở nơi Ngài ? Và sau khi tìm hiểu thì vi Tỳ Khưu được biết là có hiện 
khởi ở nơi Ngài. 


B. Ba điều tìm hiểu về một vị Tỳ Khưu khác. 

l. Khi tìm hiểu về một vị Tôn Giả đã thành tựu Thiện Pháp trong một thời 
gian lâu dài hay trong thời gian ngắn ? Và sau khi tìm hiểu thì vị Tỳ Khưu 
được biết là vj náy đã thành tựu Thiện Pháp trong một thời gian lâu dài. 


2. Khi tìm hiểu về một vị Ty Khưu hữu danh, có danh tiếng, thì sẽ có một 
số điều nguy hiểm khởi lên cho vị này hay không ? 

a. Sẽ có một số điều nguy hiểm không khói lên cho vị Ty Khuu này, khi vi 
này chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. 

b. Và khi vị Tỳ Khưu nầy được hữu danh, có danh tiếng, thì sẽ có một số 
điều nguy hiểm có thể khởi lên cho vị nầy. 


3. Khi tìm hiểu về một vị Tỳ Khưu hữu danh, có danh tiếng, thì có một số 
điều nguy hiểm không khởi lên cho vị này. 

a. Do Vô Úy mà từ bỏ, không vì sợ hãi mà từ bỏ (Abhayrüparata). 

b. Do đoạn diệt Tham Ái, vì không có Tham Ái (Vitaràgattà), nên vi này 
không thỏa mãn các duc vong. 

Do vậy, vị Ty Khuu nầy, 

a. Cho dù sống ở giữa Tăng Chúng hoặc sống một mình, 

b. Cho dù trong Tăng Chúng có Thiện Hạnh và Ác Hạnh, có những vi Giáo 
Giới Hội Chúng, 

d. Có những vị sống chuyên chú trọng vào tài vật hoặc có những vị không 
bị ô nhiễm vào tài vật, | 

e. Và vị Ty Khuu náy, không vi vậy mà khinh bi Hội Chúng do bởi những 
lý do này. 

Điều nầy được nghe và được hiểu biết từ nơi Đức Thế Tôn, là vị Tỳ Khưu 
này "Do Vó Üy mà từ bó, không phải vì sợ hãi mà từ bó. Do vi đoạn diét 
Tham Ái, vì không có Tham Ái nên không có thỏa mãn các duc vọng ”. 


IH. Đức Phật tự giải thích thêm về việc tìm hiểu Ngài. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 


GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 








1. Những Pháp ô nhiễm có hiện khói hay không hiện khói ở Nhu Lai ? Và 
Ngài sẽ trả lời là “Do mát tai đã nhận thức, những Pháp nây không có hiện 
khởi ở Như Lai”. 


2. Những Tạp Pháp (khi nhiễm khi tịnh) có hiện khởi hay không hiện khởi ở 
Nhu Lai ? Và Ngài sẽ trả lời là "Do mát tai đã nhận thức, những Pháp náy 
không có hiện khởi ở Như Lai". 


3. Những Pháp hoàn toàn thanh tịnh có hiện khởi hay không hiện khởi ở nơi 
Nhu Lai ? Và Ngài sẽ trả lời là “Do mát tai đã nhận thức, những Pháp nây có 
hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm Đạo Lộ (Etapatha), như vậy làm 
Hành Giới (Etagocara). Như vậy, không có ai giống như Ta”. 


4. Muốn tìm hiểu về một bậc Đạo Sư là phải qua việc Thính Pháp. Bậc Đạo 
Sư thuyết Pháp cho vị Tỳ Khưu thâm sát, từ vấn đề nầy đến vấn đề khác, từ vi 
diệu này đến vi diệu khác, các Pháp hắc bạch cùng với các Pháp tương đương 
(Kanhasukkasapptibhàga). Vị Tỳ Khuu thám sát nầy tùy theo Pháp như vậy, 
sau khi chứng tri trong Pháp này, đạt đến sự cứu cánh của từng mỗi một Pháp. 
Vị Tỳ Khuu này khởi lòng tịnh tín đến bậc Đạo Su “Thé Tôn là bác Chánh 
Đẳng Giác. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chư Tăng thật khéo 
hành tri". 


5. Và nêu có một người nào đên vân hỏi vé những dữ kiện gi, về những 
băng chứng gi dé xác minh vé bậc Đạo Sw của minh, thì vị Tỳ Khưu thám 
sát sẽ biệt trả lời vé bậc Dao Sư của minh, theo cách hiệu biết như trên. 


IV. Xác định lòng tin đối với Đức Phật qua việc thám sát chân chánh. 

Với người có lòng tin đối với Đức Phật đã được an lập, được căn cứ, an trú 
trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, là lòng tin có đầy 
đủ dù kiện, cán cứ trên Chánh Kiến (Dassanamùiikà), vững chắc và không 
thê bị phá hoại bởi một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Màra, Phạm Thiên 
hoặc bát cứ một ai ở trên đời này. 

Nhu váy, sự tìm hiểu và phụng hành vé Đức Phát, nhu váy mói là viéc khéo 
tìm hiểu vé Đức Phật một cách đúng Pháp. 


D. KÉT LUAN. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 











Düt thói Pháp Thoại, Chư Ty Khuu Tăng hoan hy tín tho lời day của Đức 
Thé Tón. 

Chu thích: 

1l. Vimamsaka: thám sát, điều tra, tim hiểu (testing, investigating, 
examining, one who investigates or tests). 

2. Cefopariyàya: biết được tâm của người khác (an expert in the ways of 
others ' heart). 

3. Samannesanà: tìm kiếm, tầm cầu, tìm hiểu, điều tra, khảo sát (search, 
examination). 

4. Cakkhusotavinneyya: sự nhận thức ở mắt và tai (to be apperceived by 
the sense of sight, cognizable by hearing). Thân Hành của bậc Dao Su được 
nhận thức ngang qua mát, và Ngữ Hành ngang qua tai. 

5. Sankilitthà: 6 nhiém, làm cho nho bán, khóng sach sé (to become soiled 
or impure, corrupt). 

6. Vitimissà: Tap Pháp (những Pháp có khi den, có khi tráng), trộn lẫn, hỗn 
hop (mingled, mixed). 

7. Vodátà: hoàn toàn thanh tịnh, tinh khiết (clean, pure). 

8. Abhayüparata: Vô Úy, không sợ hài. Từ ngữ được kết hợp bởi hai tir 
ngữ Abhaya + Uparata. Tù ngữ Abhaya: Vô Úy, không sợ hãi, an toàn (free 
from fear or danger, fearless, safe) + Uparata: tránh xa, kiêng ctt, ngưng hắn 
(having ceased, desisting from, restraining oneself). 

Phàm phu có bón điều sợ hãi, đó là: 

a. Attanuvàda bhaya: Tự Ngã Giáo Giới Uy Ky (sợ tự mình khiển trách lấy 
mình). 

b. Parànuvàda bhaya: Tha Nhân Giáo Giới Üy Ky (so người khác khiển 
trách chê bai mình). 

c. Danda bhaya: Hình Phat Ủy Ky (sợ hình phạt của Vua Ooh xét xử). 

d. Duggati bhaya: Khó Thú Ủy Ky (sợ bi doa vào Khổ Thú). 

Vi Thánh Hữu Hoc có ba điều sợ hãi. Nhung đối với bác đã đoạn tận Lậu 
Hoặc thì không còn điều sợ hãi nào cả. 

9. Vitaràügattà: đoạn diệt Tham Ái, khóng cón ái duc, bác Thánh Nhàn 
(passionless, a saint). 

10. Etapatha: Dao Lộ, con đường, đường di. 

11. Etagocara: Hành Giới, thông hành đạo. Có ý nghĩa là một đời sống 
hoàn toàn thanh tịnh và dire hạnh. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI- VOLUME I 





12. Kanhasukkasapptibhàga: Pháp hắc bach (tráng den) cùng với Pháp 
tương duong (having as (equal) counterparts, evenly mixed with dark and 
bright, black and white). 

13. Dassanamitlikà: căn cứ trên Tri Kiến (Chánh Kiến). Từ ngữ này được 
kết hợp bởi hai từ ngữ Dassana + Màiikà. Từ ngữ Dassana: Tri Kiến + 
Mùiikà: căn cứ, căn bản, nguyên tác co bàn (fundamental, elementary). 

Tại đây ý nghĩa là căn cứ trên con đường hướng đến Quả Dự Lưu. Đây là 
căn bản cua đức tin. Duc tin của bậc Dự Lưu không thé bị Ác Ma phá hoại. 


48. KINH TẠI THÀNH KOSAMBI (Kosambiyasutta). 
(Discourse at Kosambi). 


A. XUẤT XÚ: 
Đức Thé Tôn trú ngụ tai Chung Cáo Thi Tự (Ghositàrama) thành Kosambi. 


B. DUYÉN KHỚI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khải thuyết đến Chư Ty Khuu ở Kosambi 
về Pháp môn Lục Hòa và Thất Trí Tuệ, dé giải hòa sự tranh luận giữa Chư Tỳ 
Khưu và phát triển tu tập đưa đến chứng đắc Quả Dự Lưu. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phật thuyết giảng Pháp môn Lục Hòa đến Chư Tỳ Khưu. 

1. Sự tranh luận bát hòa giữa Chư Tỳ Khưu Tăng ở Kosambi. 

- Chư Tỳ Khưu sống khởi lên sự luận tranh, tranh đấu lẫn nhau, đả thương 
nhau băng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự cảm thông nhau và không 
chấp nhận sự cảm thông nhau, không tự hòa giải nhau và không chấp nhận sự 
hòa giải. Thé rồi có một vị Tỳ Khưu đã đi đến và tác bạch lên Đức Phật về 
câu chuyện tranh luận này. 

Đức Phát cho gọi Chư Ty Khưu đến và vấn hỏi dé xác minh câu chuyện này. 
Và khi Chư Tỳ Khưu trả lời câu chuyện này là xác thực thì Đức Phát có lời 
giáo huấn đến Chư Tỳ Khưu về Pháp môn Lục Hòa, cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái, tương kính, đưa đến hòa thuận, vô tranh luận, đưa đến hòa hợp 
và nhất trí. 


2. Pháp món Luc Hòa. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 








a. Thán Hành Tir Ái (Mettà Küàyakamma — Thân Từ Hóa Kính): an trú 
(Paccupatthàti) Tù Ái Thân Hành đối với các vi đồng Pham Hạnh, trước mặt 
lẫn sau lưng (Thân Hòa đông trụ). 

b. Ngữ Hành Từ Ái (Mettà Vacikamma — Ngữ Từ Hóa Kính): an trú Tù 
Ái Ngữ Hành đối với các vị đồng Pham Hạnh, trước mặt lẫn sau lưng (Ngi? 
Hoa vô tranh). 

c. Y Hành Từ Ái (Mettà Manokamma — Y Từ Hòa Kính): an trú Từ Ái Y 
Hành dói vói các vi dóng Pham Hanh, truóc mát làn sau lung ( Y Hóa Dóng 
Duyét). 

d. Lợi Lộc Hợp Pháp (Làbhà Dhammikà — Lợi Đồng Hòa Kính): biết san 
sẻ những tài vật được nhận đúng Pháp, hợp pháp, dù ít hay nhiều, đến các vị 
đồng Phạm Hạnh, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm 
Hạnh có giới đức (Lợi Hòa Đồng Quán). 

e. Giới Hòa Đồng Tu (Sìlàsamannàgata — Giới DóngHóa Kính): không vi 
phạm về Giới Luật, không có tỳ vết, không có vån đục, không có ué tap, giải 
thoát, được người Trí tán thán, không bi cháp truóc, dua dén Thiền Định. Vi 
Tỳ Khưu sống thành tựu trong các Giới Luật với các vị đồng Phạm Hạnh, 
trước mát làn sau lưng. 

f. Kiến Hòa Đồng Giải (Ditthisamannàgata — Kiến Đông Hòa Kính): vị 
Tỳ Khưu sống thành tựu Tri Kiến thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng 
thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, sống cùng với 
các vi đồng Phạm Hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. 

Như vậy, vị Tỳ Khưu cần phải ghi nhớ (Dhamma sàràniya) và tu tập về 
Pháp món Lục Hòa náy, tạo thành tuong ái, tương kính, dua đến hòa thuận, vô 
tranh luận, đưa đến hòa hợp và nhất trí. | 

- Và trong sáu Pháp cán ghi nhó náy, có mót Pháp tối thượng, thâu nhiếp tất 
cả, làm giéng mối tất cả, chính là Tri Kiến thuộc về bác Thánh, có khả năng 
hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khó đau. 

Ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một Pháp tôi thượng, 
thâu nhiếp tất cà, làm giéng mối tất cả, chính là mái nhọn. Cũng như vậy, 
Tri Kiến thuộc về bậc Thánh (Ariyà niyyànikà), có khả năng hướng thượng, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, là Pháp tối thượng, thâu 
nhiếp tất cả, làm giềng mối tất cả. 


I. Đức Phật thuyết giáng Thất Trí Tuệ đến Chư Tỳ Khưu. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








1. Thé nào là Tri Kiến thuóc vé bác Thánh, có khá năng hướng thượng, 
khiến người thực hành chân chánh diệt tận khó dau và thành dat Trí Tué 
thứ nhất? 

Vi Tỳ Khuu tu tập đoạn trừ Ngũ Nói Triền Cái, giải thoát Tám khỏi triền 
phược, ra khỏi thế sự đời sau ràng buộc, đoạn tận mọi tranh luận, tranh đấu 
lẫn nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi do bởi triỀn phược. 

Tâm ý được khéo hướng dẫn đưa đến sự giác ngộ các sự thật (Chân Lý). 

Đây là Trí Tuệ thứ nhất mà vị Tỳ Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thế, và các Phàm Phu không thể cộng chứng. 


2. Tu tập thành đạt Trí Tuệ thứ hai. 

Vi Thánh Tỳ Khưu tu tập, luyện tập nhiều lần với Tri Kiến này, tự thành đạt 
được Tinh Chi. Vi này biét ró viéc thành dat duoc Tinh Chi (Nibbuti), do tu 
tập. luyện tập nhiều lần với Trí Tuệ trên. 

Đây là Trí Tuệ thứ hai, vị Tỳ Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, Siêu 
Thế, và các Phàm Phu không thể cộng chứng. 

3. Tu tập thành dat Trí Tuệ thứ ba. 

Vi Thánh Tỳ Khuu khói lén suy nghĩ rằng "Tri Kiến đã được thành tựu chi 
có trong Giáo Pháp náy, và không có ở ngoài Giáo Pháp mà có duoc". 

Đây là Trí Tuệ thứ ba mà vi Ty Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thế, và các Phàm Phu không thể cộng chứng. 


4. Tu tập thành dat Trí Tuệ thứ tu. 

Vị Thánh Ty Khưu khởi lên suy nghĩ rằng “Mới vị đã chứng đắc và thành 
tựu Tri Kiến thì như váy có thành tựu Pháp Tánh (Dhammatà) hay không 2 
Và Pháp Tánh là cái chỉ mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu ? ". 

Khi một vị chứng được Tri Kiến thành tựu thì Pháp Tánh được thành tựu. 
Bát cứ Giới Tội nào mà vị này vi pham, thì Giới Tội ấy liền được xuất khỏi 
Tội (Sanghakamma). Vi này lập tức Phát Lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Dao 
Sư hay trước các bậc đồng Phạm Hạnh hữu trí. Sau khi Phát Lộ, tỏ bày, trình 
bày, thì vị nầy phòng hộ gìn giữ trong vi lai. 

Ví như một ấu nhi, trẻ thơ, đang năm ngữa và khi hai tay hay hai chân chạm 
vào than lửa đỏ, thì liền lập tức rút lui hai tay hay hai chân. 

Cũng như vậy, đây là Pháp Tánh mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu. 
Vi nầy biết rõ như sau “Pháp Tánh mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu, 
Pháp Tánh như vậy ta có thành tuu”. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 








IÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH -- (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 








Đây là Trí Tuệ thứ tu mà vi Ty Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thé, và các Phàm Phu không thé cộng chứng. 


5. Tu tập thành dat Trí Tuệ thứ năm. 

Vị Thánh Tỳ Khưu khởi lên suy nghĩ rằng “Pháp Tánh mà một vị chứng 
được Tri Kiến thành tựu, Pháp Tánh như vậy ta có thành tựu hay không ? Và 
Pháp Tánh ấy là cải chỉ mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu 2”. 

Pháp Tánh mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu là bất luận sự việc cần 
phải làm, cho dù lớn hay nhỏ, dé giüp cho các vi dóng Pham Hanh thi vi này 
phải nỗ lực thực hiện, nhưng Tâm vẫn tha thiết hướng đến Tăng Thượng Giới 
Học, Tăng Thượng Tâm Học và Tăng Thượng Tuệ Học. 

Ví như một con bò có các con bê nhỏ, khi đang nhó lùm có lên dé ăn, vẫn 
coi chừng các con bê nhỏ. 

Cũng như vậy, đây là Pháp Tánh mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu. 
VỊ nầy biết rõ như sau "Pháp Tánh mà một vị chứng duoc Tri Kiến thành tựu, 
Pháp Tánh như váy ta có thành tyu”. 

Đây là Trí Tuệ thứ năm mà vị Tỳ Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thế, và các Phàm Phu không thể cộng chứng. 


6. Tu tập thành đạt Trí Tuệ thứ sáu. 

Vị Thánh Tỳ Khưu khởi lên suy nghĩ rằng “Sức mạnh của một vị chứng 
duoc Tri Kiến thành tựu, sức mạnh như váy ta có thành tựu hay không ? Và 
sức mạnh ấy là cải chỉ mà một vị chứng được Tri Kiến thành tựu ?”. 

Pháp Tánh mà một vi chứng được Tri Kiến thành tựu là trong khi Pháp và 
Luật do Đức Phật tuyên thuyết được giáng dạy. Sau khi chú tâm chú ý, 
chuyên chú toàn Tâm toàn Trí, vị này lóng tai Thính Pháp. 

Vi này biết rõ “Sức manh của một vi chứng được Tri Kiến thành tựu, sức 
mạnh như váy ta có thành tuu”. 

Đây là Trí Tuệ thứ sáu mà vị Tỳ Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thé, và các Phàm Phu không thé cộng chứng. 


7. Tu tập thành đạt Trí Tuệ thứ báy. 

Vị Thánh Ty Khuu khởi lén suy nghĩ răng “Sức manh mà một vi `. 
được Tri Kiến thành tựu, sức manh như váy ta có thành tựu hay không ? Và 
sức mạnh ấy là cái chi mà một vi chứng được Tri Kiến thành tựu ?”. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





-| GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÂP I- VOLUME I 











Sức manh mà một vi chứng được Tri Kiến thành tựu là trong khi Pháp và 
Luật do Đức Phát tuyên thuyết được giảng day. Vi nầy chứng được Nghĩa Tín 
Thọ (Atthaveda), Pháp Tín Thọ (Dhammaveda) và sự hân hoan tương ứng 
với Pháp. 

Vi này biết rõ “Sức mạnh của một vị chứng được Tri Kiến thành fựu, sức 
mạnh như vậy ta có thành tuu”. 

Đây là Trí Tuệ thứ bảy mà vị Tỳ Khưu đã chứng đắc, thuộc các bậc Thánh, 
Siêu Thế, và các Phàm Phu không thể cộng chứng. 

Như vậy, Pháp Tánh được khéo an trú đối với vị Thánh đệ tử thành tựu bảy 
chi Pháp này để chứng được Quả Dự Lưu. Nhu vậy, vị Thánh đệ tử thành tựu 
được bảy chi Pháp này, là đã thành tựu Quả Dự Lưu. 


D. KÉT LUẬN. 

Dút thời Pháp Thoại, Chu Ty Khuu Tăng hoan hy tín tho lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chủ thích: 

1. Mettà Kàyakamma: Thân Từ Hòa Kính, Thân Hành Từ Ái, Thân Hòa 
đồng trụ. 

2. Paccupatthàti: an trú, hiện diện, có mát (represented, offered, at one's 
disposal, imminent, ready, present). 

3. Mettà Vacikamma: Ngữ Tù Hóa Kính, Ngữ Hành Từ Ái, Ngữ Hóa vô 
tranh. 

4. Mettà Manokamma: Ý Từ Hòa Kính, Y Hành Từ Ái, Y Hóa Đồng 
Duyệt. 

5. Làbhà Dhammikà: Lợi Dóng Hóa Kính, Loi Lóc Hợp, Loi Hòa Đồng 
Quân. 

6. Silàsamannüàgata: Giới Đồng Hòa Kính, Giới Hòa Đồng Tu. 

7. Ditthisamannágata: Kiễn Đồng Hóa Kính, Kiến Hòa Đồng Giiải. 

8. Dhamma sàrànjya: Pháp cần phải ghi nhớ, những việc nên nhớ (what 
should be reminded). 

9. Ariyà niyyànikà: thuộc về bậc Thánh, sự dẫn dắt cho ra khỏi (đến noi 
giải thoát), làm cho có lợi ích, độ nhân. 

10. Nibbuti: Tinh Chi, thái bình, yên tịnh, hạnh phúc tối cao, sự làm diu 


bớt hoặc sự đoạn trừ những phiền não, đau khổ (peace, happiness, allayment, 
the final bliss). 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TAPI— VOLUME I 








11. Dhammatà: Pháp Tánh, tự nhiên, luật lệ chung (a general rule, nature). 

12. Sanghakamma: Tăng Sự (an act performed by a chapter of Buddhist 
monks). 

13. Atthaveda: Nghĩa Tín Tho, và Dhammaveda: Pháp Tín Tho 
(enthusiasm for the Truth (for the letter and the spirit) of Buddha's teaching). 


49. KINH PHAM THIÉN THÍNH CÀU (Brahmanimantanikasutta). 
(Discourse on a Challenge to a Brahmà). 


A. XUẤT XU: 

Đức Thé Tôn đã thuyết giảng Pháp Thoại này cho Hội Chúng Tỳ Khuu Tăng 
tại Kỳ Viên Tu (Jetavana), trong khu vườn của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), noi thành Xá Vệ (Sàvatthi). 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại này được Đức Phát khái thuyết Chư Ty Khuu Tăng về việc 
Ngài đã tế độ Phạm Thiên Baka với Ác Tà Kiến và cuộc đối thoại giữa Ngài 
với Ác Ma. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Đức Phật liễu tri Phạm Thiên Baka khởi sanh Ác Tà Kiến. 

Khi Đức Phật trú ngụ tại gốc cây Tàla trong rừng Subhagavana, ở tại 
Ukkatthà, với tự Tâm của Ngài biết được Tâm của Phạm Thiên Baka khởi lên 
Ác Tà Kiến (Ditthigata) như sau “Cái nầy (Idam) là thường hằng, là thường 
tại, là toàn điện, không bién hoại, không sanh, không già, không chết, không 
diệt, không khởi, và ngoài cái náy ra thì không có sự giải thoát (Nissarana) 
nào khác hơn 

Thế rồi, Đức Phật thị hiện Thần Lực và đi đến Phạm Thiên Giới, đến trước 
mặt Phạm Thiên Baka. Được thấy vậy, Phạm Thiên Baka liền nói với Đức 
Phật về Ác Tà Kiến của mình. Đức Phật thuyết giảng tế độ Phạm Thiên Baka 
như sau: 

- Thật sự Phạm Thiên baka bị chìm đắm trong Vô Minh. Khi cái Vô 
Thường lại nói là Thường. Cái không thường hàng lại nói là thường hàng. 
Cái không thường tại lại nói là thường tại. Cái không toàn diện lại nói là toàn 
diện. Cái bị bién hoại lại nói là không biến hoại. Và nơi có sanh, có già, có 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI- VOLUME I 





chét, có diét, có khói lai nói là khóng sanh, khóng già, khóng chét, khóng diét, 
không khởi. Có một giải thoát khác hon lại nói là không có một giải thoát nào 
khác hơn. 


IIl. Ác Ma biện bày việc ngăn cán với Đức Phát. 

Thế rồi, Ác Ma nhập vào một Phạm Thiên quyến thuộc và nói với Đức Phật 
như sau: 

- Tỳ Khuu chớ có can thiệp vào đây ! Ty Khuu chớ có can thiệp vào đây ! 

- Vị Phạm Thiên nầy là Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến 
Nhãn, Thượng Dé, Chủ Sáng Tạo, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chủ Tế mọi sanh 
mạng, Đắng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. 

- Này Tỳ Khưu, xưa kia có những Sa Môn, Bà La Môn ở đời, đã hoan hy và 
tán thán về Tứ Đại, hoan hy và tán thán Chúng sanh, hoan hy và tán thán Chu 
Thiên, hoan hỷ và tán thán Phạm Thiên, thì sau khi thân hoại và mạng sống bị 
cắt đứt, phải bi an trú vào Thân ti tiện. 

- Này Tỳ Khuu, xưa kia có những Sa Môn, Bà La Môn ở đời, đã phi báng 
và ghé tóm vé Tứ Đại, phi báng và ghé tóm Chúng sanh, phí báng và ghé tóm 
Chu Thién, phí báng và ghé tóm Pham Thién, thi sau khi thán hoai và mang 

. sóng bị cát đứt, phải bi an trú vào Thân vi diệu.. 

- Này tỳ Khưu, vì vấn đề này, Ta nói như sau: Nếu Phạm Thiên nói với 
Ngươi về những diéu chỉ thì Ngươi hãy làm như váy di. Ngươi chớ có di quá 
xa lời Phạm Thiên nói. Nếu Ngươi di quá xa lời Phạm Thiên nói, thì ví như 
người dùng gáy đánh đập Thân Siri dang di đến, vi như một người dang rơi 
vào vực thắm, tay chân không bám được vào đất váy. 


IH. Đức Phật thuyết giảng cho ác Ma. 

- Này Ác Ma, Ta biết nguoi. Chó có nghĩ rằng Ta không biết ngươi. Ngươi 
là Ác Ma. 

- Này Ác Ma, phàm là Phạm Thiên, Phạm Thiên Chúng, Phạm Thiên quyến 
thuộc, tất cả đều nằm trong tay của ngươi, tất cả đều nằm trong quyền lực của 
nguoi. 

- Này Ác Ma, và nguoi khóng nén nghi ráng Ta nàm trong tay cüa nguoi, 
không nén nghi rằng Ta nằm trong quyền lực của nguoi. 


IV. Phạm Thiên Baka tự nói lên Ác Tà Kiến của mình. 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








- Này Tón Giá, cái gi thuóng cón thi ta nói là thuóng cón. Cái gi thuóng 
hàng thi ta nói là thường hằng. Cái gì thường tại thì ta nói là thường tại. Cái 
øì toàn điện thì ta nói là toàn diện. Cái gì không biến hoại thì ta nói là không 
biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, 
không khởi thì ta nói là không sanh, không già, không chết, không diệt, không 
khởi, và vì không có sự giải thoát nào khác hơn thì ta nói là không có sự giải 
thoát nào khác hơn. 

- Này Tỳ Khưu, xưa kia có những Sa Món, Bà La Môn ở trong những đời 
trước ngươi, những vị này dà tu khó hanh láu dài cho đến trọn tuói tho của 
ngươi, những vị nầy đã suy nghĩ rằng không có sự giải thoát nào khác hơn. 

- Này Tỳ Khưu, Ta nói với ngươi như sau “Ngươi sẽ không tim thấy một sự 
giải thoát nào khác, cho dà ngươi có phải chịu đựng mệt nhọc và khó cực. 
Nếu nguoi y trước (Ajjhosati) vào Tứ Đại thì ngươi sẽ gân (Opasàyika) Ta, 
trú vào lãnh địa (Vatthusàyika) của Ta, làm theo y muốn của Ta, thì ngươi ra 
đứng ra ngoài lé (Báhiteyya). 


V. Đức Phật thuyết giảng té độ Phạm Thiên Baka. | 

1. Đức Phát giải thích điều sai trật về Ác Tà Kién của Pham Thiên Baka. 

- Này Pham Thién, Ta biét viéc này. Ta biết được điều của nguoi vua nói. 
Lai nữa, Ta biết sanh thú của ngươi và Ta biết sự quang vinh (Juti) của nguoi 
rằng Phạm Thiên Baka có thần lực, có quyền lực, có uy lực như vậy. 


“Như nhật nguyệt lưu chuyển, Sáng chói khắp mười phương. 
Như váy muời Thiên Giới, “Dưới uy lực của nguoi". 
Ngươi biết chỗ cao thấp, Có Dục và không Dục. 

Hữu náy và Hữu kia, Chỗ đến, đi hữu tinh". 


- Này Phạm Thiên, có ba hạng Chư Thiên mà ngươi không biết, không thấy, 
nhưng Ta biết, Ta thấy. Này Phạm Thiên, có hạng Chư Thiên tên là Quang 
Âm Thiên (Abhassara), từ Chư Thiên này, ngươi đã mang chung, và sanh ở 
nơi đây. Nhung vi ngươi an trú (Nivàsa) ở đây quá lâu, nên ngươi không nhớ 
được. Như vậy, nầy Phạm Thiên, Ta còn không chịu ngang hàng với ngươi về 
Thượng Trí huống nữa là thấp hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn ngươi. 

- Này Phạm Thiên, có hang Chư Thiên tên là Biến Tịnh Thiên 
(Subhakinnà), và một hang Chư Thiên tên là Quảng Quà Thiên (Vehapphalà) 
mà ngươi không biết, không thấy, nhưng Ta được biết, được thấy. Như vậy, 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








náy Pham Thién, Ta cón khóng chiu ngang hàng vói nguoi vé Thuong Trí 
huống nữa là tháp hơn. Do vậy, Ta thù thăng hơn ngươi. 

- Này Pham Thiên, Ta biết về Tứ Đại nhung Ta không lãnh thọ Tứ Dai. Ta 
biết tất cả Chúng Sanh Hữu Tình trong Tam Giới này nhưng Ta không lãnh 
thọ nhứt thiết tánh. Ta không nghĩ Ta là tất cả, Ta không ở trong tất cả, Ta 
không nghĩ tất cả là của Ta, và Ta không tôn trọng tất cả. Như vậy, này Pham 
Thién, Ta cón khóng chiu ngang hàng vói nguoi vé Thuong Trí huóng nữa là 
tháp hơn. Do váy, Ta thù tháng hon ngươi. 


2. Phạm Thiên Baka nêu lén quan điểm Tà Kiến của minh. 

- Nây Tôn Giả, đối với tất cả mà Tôn Giả không lãnh thọ nhất thiết tánh thì 
đối với ngươi trở thành trống không, trống rỗng. Thức là Phi Sở Kiến, không 
biên tế, chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ Tứ Đại ngang qua Tứ Đại 
Tánh, không thé lãnh thọ Chúng Sanh ngang qua Chúng Sanh Tánh, không 
thé lãnh thọ Chư Thiên ngang qua Chư Thiên Tánh, không thê lãnh thọ Phạm 
Thiên ngang qua Phạm Thiên Tánh, không thể lãnh thọ nhứt thiết ngang qua 
nhứt thiết Tánh. Ta sẽ thị hiện thần thông và sẽ biến mát trước Tôn Giả. 

Nhung Phạm Thiên Baka đã không làm được việc bién mát này. 


3. Đức Phát thị hiện thân thông và té độ Phạm Thiên Baka cùng Hội 
Chúng Phạm Thiên. 

Đức Phật nói với Phạm Thiên Baka "Náy Pham Thiên, Ta sẽ bién mát trước 
mặt ngươi”. Thé rồi, Đức Phát thuc hiện thần thông như sau “Hấy dé Pham 
Thiên và Hội Chúng Pham Thiên nghe được ám thanh của ta và không thấy 
được Ta”. Nhu thé, Đức Phật liền bién mát và nói lên bài kệ như sau: 


“Thấy nguy hiểm trong Hữu, 
Từ Hữu, tìm Phi Hữu. 
Ta không tôn trọng Hữu, 
Không hy, không chấp trước ". 


Tất cả Phạm Thiên cùng Hội Chúng Phạm Thiên khởi tâm hy hữu vi diệu và 
nói lên như sau: "Thát vi diệu thay, Chư Tôn Giả ! Thật hy hữu thay, Chư Tôn 
Giả ! Đại thân lực, đại uy lực của Sa Món Gotama. Thật sw từ trước cho đến 
nay, chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa Môn hay Bà La Món nào khác, 
có được đại thần lực, đại uy lực như Sa Môn Gotama, là con dòng Sakya, xuất 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÃÄDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





gia từ dòng ho Sakya. Đồi với quán chúng, ái nhiém vào Hữu, nhiém đắm vào 
Hữu, duyệt y với Hữu, Sa Món Gotama đã nhó Hữu lén tán góc ré". 


VI. Ác Ma thuyết phuc thỉnh cầu Đức Phát. 

1. Ác Ma thuyết phục thỉnh câu Đức Phật không té độ chúng sanh. 

Thé rồi, Ác Ma nhập vào một Phạm Thiên quyến thuộc và nói với Đức Phật 
như sau: | 

- Này Tôn Giả, nếu Ngươi biết như vậy, giác ngộ như vậy, thì chớ có hướng 
dẫn đệ tử, chớ có hướng dẫn các vị xuất gia, chớ có Thuyết Pháp cho các đệ 
tử, chớ có Thuyết Pháp cho các vị xuất gia. 

- Này Tỳ Khưu, trước nguoi đã có những vị Sa Món, Bà La Món ở đời tự 
xưng là bác A La Hán, Chánh Đẳng Giác. Những vi nầy hướng dẫn đệ tử, 
hướng dẫn các vị xuất gia, Thuyết Pháp cho các đệ tử và các vị xuất gia. Và 
rồi, ái luyến các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử 
và các vị xuất gia, sau khi Thuyết Pháp cho các đệ tử và các vị xuất gia, sau 
khi ái luyến các đệ tử và các vị xuất gia, sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt 
đứt thì những vi này bi an trú trong các Thân ha liệt. 

- Này Tỳ Khưu, trước nguoi đã có những vi Sa Món, Bà La Món ở đời tự 
xung là bác A La Hán, Chánh Đăng Giác. Những vị này không hướng dẫn dé 
tử và các vị xuất gia, không Thuyết Pháp cho các đệ tử và các vị xuất gia. Và 
rồi, không ái luyến các đệ tử và các vị xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các 
đệ tử và các vị xuất gia, không Thuyết Pháp cho các đệ tử và các vị xuất gia, 
khóng ái luyến các đệ tử và các vị xuất gia, sau khi thân hoại, mạng sống bị: 
cắt đứt thì những vị này bị an trú trong các Thân vi điệu. 

- Này Ty Khưu, chó có phiên lao cực nhọc, háy sống lạc trú hiện tại, chớ 
có nêu rõ việc Thiện (Akkhüna), và chớ có giảng dạy người khác ! 


2. Đức Phật bác bó sự thuyết phục thính cầu của Ác Ma. 

- Này Ác Ma, Ta biết ngươi. Chó có nghĩ răng Ta không biết ngươi. Ngươi 
là Ác Ma. 

- Này Ác Ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với 
Ta. Nguoi nghĩ rằng “Những ai được Sa Món Gotama thuyết Pháp thì 
những người náy sé thoát ra khói tám tay ảnh hưởng của ngươi”. 

- Nầy Ác Ma, những vị Sa Môn, Bà La Môn ấy, không phải là Chánh Đắng 
Giác, nhưng tự xưng như vậy, nhưng Ta là Chánh Đắng Giác và Ta tự xưng 
như vậy. 








BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÀPI— VOLUME I 














- Này Ác Ma, Nhu Lai có Thuyết Pháp cho các dé tử, cũng vẫn là Nhu Lai. 

- Này Ác Ma, Như Lai không có Thuyết Pháp cho các dé tứ, thi cũng vẫn là 
Nhu Lai. 

- Này Ác Ma, Nhu Lai có huóng dán cho các dé tü, cüng ván là Nhu Lai. 

- Này Ác Ma, Nhu Lai không có hướng dẫn cho các đệ tử, thi cũng vẫn là 
Nhu Lai. Vi sao vậy ? | 

- Này Ác Ma, đối với Nhu Lai, các Lậu Hoặc, tuong ưng với Phiền Não, 
đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả Khổ dị thục, đưa đến Sanh, 
Già, Chết trong vị lai, thì các Lậu Hoặc ấy đã được diệt trừ, đã được cắt đứt 
tận gốc, được làm như thân cây Tàla, khiến cho không thé tái sanh, không thé 
sanh khởi trong vi lai. 

Ví nhu thân cây Tàla đã bị chát đứt, khiến không thể lớn lên được. 


D. KÉT LUẬN. 

Như vậy, vi Ác Ma đã thất bại không thể thuyết phục được Đức Phật, và vì 
có lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, do đó Pháp Thoại này cũng được goi là 
Pham Thiên Thỉnh Cầu. 

Dút thời Pháp Thoại, Chu Ty Khưu Tăng hoan hy tín thọ lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Chú thích: 

1. Ditthigata: Ác Tà Kiến, người thấy sai chấp lầm (“resorting to views", 
theory, groundless opinion, false doctrine). 

2. Idam: cái này. Tại đây, ý chi đến Pham Thiên trú xứ (Brahmatthàna). 

3. Nissarana: sự giải thoát, thoát khỏi, kết cuộc. 

4. Siri: Thần may mắn, nữ thần hanh phúc, vinh quang, của cải, sự chói lọi 
rực rỡ (the goddess of luck, luck, glory, wealth, splendour). 

5. Ajjhosati: y truóc, dám truóc (to desire, to indulge in, to be attached). 

6. Opasáyika: gàn güi, thán cán (being near at hand or at one's bidding). 

7. Vatthusàyika: lãnh dia. | 

8. Bühiteyya: bên ngoài, phía ngoài, ở ngoài, ngoài vòng (to be kept out. 
The reading seems to be corrupt, meaning is very doubtful). 

9. Ábhassara: Quang Âm Thiên, sáng chói, phóng quang ra (shining, 
radiant, Radiant Gods, are the inhabitants of one of the Brahma heavens). 

10. Nivàdsa: an trú, chỗ ở, chỗ nghi ngơi, trú xứ, trú sở (abode, resting 
place, living). l 





BIÊN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 








11. Subhakinnà: Bién Tinh Thién, su sáng chói của Chu Thiên (are the 
inhabitants of the ninth Rùpabrahmaloka Subhakinna means filled and 
pervaded with lustre, their bodies radiant with lustre, dense with colour. For 
the radiant of these Angels is not intermittent (or partial) like that of the 
Abhassaras but in the course of the five Jhànas men are reborn of limited 
lustre, of unlimited lustre or of pervading lustre, according as they have 
exercised the fourth Jhàna in the lower, middle or superior degree). 

12. Vehapphalà: Quảng Quả Thiên (name of the inhabitants of the tenth 
Brahmaloka). 

13. Juti: quang vinh, sự sáng rực, chói loi, rực rỡ (effulgence, brightness). 

14. Akkhàna: tuyên bó, nói ra, báo cáo (to announce, to tell, to declare). 


50. KINH QUÓ TRÁCH ÁC MA (Maratajjaniyasutta). 
(Discourse on a Rebuke to Màra). 


A. XUẤT XU: 
Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna trú ngụ ở giữa dán chúng Bhagøa, vườn 
Lộc Uyén, khu rừng Bhesakalàvana, tại Sumsumàragira. 


B. DUYÊN KHỞI: 

Pháp Thoại này là Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna thuật lại câu chuyện 
quả Ác Nghiệp mà tiền thân của Ngài đã tạo ra khi còn là Ác Ma, dé giải thích 
Ác Ma đang tạo Ác Nghiệp trong người của Đại Trưởng Lão. 


C. CHÁNH KINH: 

I. Ác Ma tao ra Ác Nghiệp với Dai Trưởng Lão MahàMosøsallàna. 

Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna dang đi kinh hành ngoài trời, và Ác Ma 
di vào bung và ở trong bao tử của Ngài. Đại Trưởng Lão khởi Tâm suy nghi 
“Nay sao bụng của Ta lại nặng nặng như có cái chỉ chát chóng quá đây”. 
Thế rồi, Đại Trưởng Lão từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào Tự Viện, và 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Đại Trưởng Lão tự chánh tư niệm và 
thấy được Ác Ma, liền thốt lên lời “Hãy di ra, Ác Ma ! Hãy di ra, Ác Ma ! 
Chớ có phiên nhiễu Như Lai và dé tử Như Lai. Chó có khiến cho ngươi bi bát 
hanh, dau khổ lâu dài”. 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO : 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 


Nhưng Ác Ma lại nghi rằng Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna không thấy 
và không biết. Như vậy, Đại Trưởng Lão lai nói với Ác Ma "Náy Ác Ma, Ta 
biết ngươi. Chớ có nghĩ rằng Ta không biết ngươi. Ngươi là Ác Ma. Chớ có 
phiên nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, 
dau khó lâu dài ". 

Khi rõ biết rằng Đại Trưởng Lão liễu tri sự việc, Ác Ma đã từ miệng của Dai 
Trưởng Lão MahàMoggallàna bước ra. 


IL Đại Trưởng Lão MahàMoggallàna thuật lại câu chuyện tiền thân 
của Ngài khi còn là một Ác Ma và đã tạo ra Ác Nghiệp. 

I. Thoi gian của Ác Ma hiện bày. 

- Tiền thân của Ngài là một Ác Ma có tên là Dùsi, có người chị tên là Kàli. 
Lúc bấy giờ Ác Ma hiện tại là cháu của Ngài, trong thời của Đúc Phật 
Kakusandha. Đức Phật Kakusandha có hai vị Chí Thượng Thinh Văn đệ tử 
tên là Vidhura và Sanjiva. 

- Đại Trưởng Lão Vidhura là bậc Thuyết Pháp thù tháng đệ nhất, đúng với 
tên gọi là Vidhura (bác Vô Song). 

- Đại Trưởng Lão Sanjìva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người 
và chứng Diệt Thọ Tưởng Định không khó khăn. Khi ấy, Đại Trưởng Lão 
Sanjiva đang ngồi Nhập Diệt Thọ Tưởng Định dưới một gốc cây. Lúc bấy 
giờ, các người chăn bò, chăn gia súc, làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm 
cỏ, củi khô và phân bò chất chồng lên thân người của Đại Trưởng Lão 
Sanjìva, đốt lửa rồi bỏ đi. Sau khi đêm đã tàn, Đại Trưởng Lão Sanjìva liền 
xuất khỏi Thiền Định, phüi áo, và cám y bát đi vào làng khát thực. Dân làng 
thấy vậy, liền nghĩ suy "Thát vi điệu thay, náy các Tôn Giả ! Thật hy hữu 
thay, nây các Tôn Giả ! Vi Sa Môn nầy chết mà vẫn ngồi và nay duoc sóng lại 
(Patisanjivita)". Do vậy, Đại Trưởng Lão Sanjiva được xưng danh là 
San]ìva. 


2. Ác Ma tạo ra Ác Nghiệp với đệ tử của Đức Phật. 

a. Ác Ma Dùsi khởi lên suy nghĩ như sau “Ta không biết chỗ đến và chỗ di 
của các vị Tỳ Khưu có giới hanh và Thiện tánh nây. Vậy Ta hãy nhập vào 
hàng Bà La Món gia chủ và xúi giục di đến phí báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỳ Khưu có giới hanh và T. hiện tính. Do bị phi bảng, ma 
ly, thống trách, nhiễu hại thì các vị Tỳ Khưu náy dói tám và như thé Ta mới 
có dip dé chi phối chúng”. 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÀDO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TÁPI- VOLUME I 








b. Ác Ma Dùsi nhập vào hàng gia chủ Bà La Món và di đến phí báng, mạ ly 
các vị Ty Khuu, nhu sau “Những kẻ troc đâu, Sa Món giả hiệu, tiện nô, hắc 
nó, sanh tir gót chán náy. Chung giả tu Thién, mé mé dai dai, si mé Thién, 
cuóng dai Thiên. Ví như con cú đậu trên cành cây khi dang rinh chuột, ví như 
con giả can trên bờ sóng khi đang rình bắt cá, ví như con mèo ngồi bên đồng 
rác khi đang rình chuột, ví như con lừa được đặt gánh nặng xuống. Phân lớn 
những người nầy, sau khi thân hoại mang chung, phải sanh vào Cói dit, Ác 
Thu, doa xứ Địa Nguc”. 


3. Đức Phật Kakusandha khuyến giáo Chư Tỳ Khưu thoát khỏi phiên 
nhiễu bới Ác Ma Dùsi. 

- Này Chu Tỳ Khưu, những vi gia chủ Bà La Môn đã bị Ác Ma Dùsi nhập 
vào và tạo ra Ác Nghiệp phiền nhiễu đến các người. Vậy các người hãy biến 
mãn Tâm với Tứ Phạm Trú đến khắp mọi phương hướng, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


4. Ác Ma lại tạo ra Ác Nghiệp với đệ tử của Đức Phật. 

a. Ác Ma Düsi lại khói lên suy nghĩ như sau “Ta không biết chỗ đến và chỗ 
di của các vị Tỳ Khưu có giới hạnh và Thiện tánh nây. Vậy Ta hãy nhập vào 
hàng Bà La Môn gia chủ và xúi giuc dé đi đến tán thán, tôn trọng, dánh lé và 
cúng dường các vị Tỳ Khưu có giới hanh và Thiện tánh. Do xúi giuc di đến 
tán thán, tôn trọng, đảnh lé và cúng dường các vị Tỳ Khưu có giới hanh và 
Thiện tánh, thì các vị Tỳ Khưu nây đổi tâm và như thé Ta mới có dip dé chi 
phối chúng”. 

b. Ác Ma Dùsi nhập vào hàng gia chủ Bà La Món và đi đến tán thán, tôn _ 
trọng, đảnh lễ và cúng dường các vị Tỳ Khưu. 


.. 5. Đức Phật Kakusandha khuyến giáo Chư Tỳ Khwu thoát khỏi phiên 
nhiễu bói Ác Ma Disi. 

- Này Chu Ty Khưu, những vi gia chủ Bà La Món đã bi Ác Ma Dùsi nhập 
vào và tạo ra Ác Nghiệp phiền nhiễu đến các người. Vậy các người hãy sóng 
quán tưởng bắt tịnh trên Thân, quán tưởng vi nghịch với vật thực, quán tưởng 
bất khả lạc với tất cả thế gian, quán tưởng Vô Thường đối với tất cả Hành. 


6. Ác Ma lại tạo ra Ác Nghiệp với Đại Trưởng Lão Vidhura. 





BIÉN SOẠN: BHIKKHU PASADO 











| GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 





Lúc bấy giờ, Đức Phát Kakusandha và Đại Trưởng Lão Vidhura làm thị giả, 
đi vào làng dé khát thực. Rồi Ác Ma Dùsi nhập vào một đứa trẻ và cầm hòn 
đá đánh trên đầu của Đại Trưởng Lão Vidhura khiến bị bể đầu và với máu 
chảy ra, mà Ngài vẫn di sau lưng Đức Phật Kakusandha. Khi Ấy, Đức Phật 
Kakusandha với cái nhìn con Voi Chúa và suy nghĩ như sau "Thát vậy, Ác Ma 
Düsi không biết sw vừa phải”. Khi Đức Phật nhìn xung quanh nhu vậy, thì 
Ác Ma Dùsi tức thi từ chó åy mang vong và tuc sinh vào Cói Dia Nguc. Dia 
Nguc có ba tên gọi là "Luc Xúc Xứ Dia Nguc”, "T hiét Qua Dia Nguc" và 
“Biệt Thọ Khổ Dia Nguc”. Tại nơi Ấy, Ác Ma bị trụng nước sôi trải qua nhiều 
ngàn năm, mười ngàn năm của Đại Địa Ngục, và cảm thọ lâu dài được gọi là 
Vutthànima. Do vậy, thân của Ác Ma như con người, và đầu nhu con cá. 


Dia Nguc áy thé nào, Düsi bi nấu sôi, 
Vì đánh Vidhura, đệ tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, Tự cảm thọ riêng biệt, 
Địa Ngục là như vậy, Düsi bi nấu sôi. 
Vi dành Vidhura, dé tứ Kakusandha ! 
Ty Khưu đệ tử Phát, Hiểu biết rõ như váy, 

Vi ngươi đánh Ty Khưu, Kanha chịu khó thọ ! 
Dựng lên giữa biển cả, Cung điện trải nhiều kiếp, 
Bằng ngọc chói lưu ly, Huy hoàng cùng chiếu điệu. 
Tiên nít múa tại đây, Trang sức mau di biệt. 

Ty Khưu đệ tứ Phát, Hiểu biết rõ như vậy, 

Mì ngươi đánh Tỳ Khưu, Kanha chịu khổ thọ. 

Ai Thé Tôn khuyến khích, Được Chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chán rung chuyển, Láu đài Vijayanta ! 
Ty Khưu đệ tử Phát, Hiểu biết rõ như váy. 

Vi ngươi dánh Tỳ Khưu, Kanha chịu khổ thọ. 
Với ngón chân rung chuyển, Lâu đài Vijayanta, 
Đầy đủ thán thông lực, Chư Thiên cũng hoảng sợ. 
Ty Khưu dé tử Phật, Hiểu biết rõ như váy. 

Vi ngươi đánh Ty Khưu, Kanha chịu khó thọ. 

Ai hỏi vị Sakka, Tại lâu Vijayanta ! 

Hiên Giá, ngươi có biết, Chứng Ái Tận giải thoát ? 
Sakka đã chân thành, Trả lời câu được hỏi. 

Ty Khưu dé tử Phật, Hiểu biết rõ như vậy. 


BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 








Vi ngươi dánh Ty Khưu, Kanha chịu khó tho. 
Ai timg hói Pham Thién, Tai Hói Chüng Thién Pháp, 
Hién Giá nay ván cháp, Các Tà Kién thuó xua ? 
Có tháy cánh huy hoàng, Pham Thién cánh Thién Giói ! 
Brahmà đã chán thành, Tiếp tục đáp câu hỏi. 

Tôn Giả, tôi không chấp, Các Tà Kiến thuở xua ! 
Tôi thấy sự huy hoàng, Phạm Thiên cảnh Thiên Giới ! . 
Sao nay Tôi nói được, Tôi thường hằng thường tại ? 
Ty Khưu dé tử Phật, Hiểu biết rõ như váy. 

Vi ngươi đánh Ty Khưu, Kanha chịu khổ thọ. 

Ai với sự giải thoát, Cảm xúc Cao Sơn dành, 
Rừng Đông Videha, Và người nằm trên đất, 

Ty Khưu đệ tử Phát, Hiểu biết rõ như vậy. 
Vi ngươi đánh Tỳ Khưu, Kanha chịu khó thọ. 
Thật sự lửa không nghĩ, “Ta đốt cháy kẻ ngu" 
Kẻ ngu đột kích lửa, Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng váy, nây Ác Ma, Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình, Như kẻ ngu chạm lửa. 

Ác Ma tạo Ác Nghiệp, Do nhiễu hại Như Lai. 
Ngươi nghĩ chăng, Ác Ma, Ác Quả không đến Ta”. 
Diéu ác Ác Ma làm, Chất chứa đã lâu rồi. 

Ác Ma, hãy tránh Phật, Chó vọng tưởng Ty Khưu !". 


D. KÉT LUẬN: 
Ty Khưu chóng Ác Ma, Tại rừng Bhesakalà, 


. Vi Da Xoa, thát vong, Bién mát tai chó áy. 


Chu thích: 
1. Vidhura: vô song, trí tuệ, rành mach, thông suốt, người thông minh, sáng 


suót (wise, clever, knowing, skilled in, a wise man). 
2. Patisanjivita: sông lại hôi sinh, phục hói, khai quật (revived, 


resurrected). 
3. Vutthànima: hinh phat Khô thọ nơi Địa Nguc (is an expression for a 


certain punishment (pain) in purgatory). 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO 


GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKÄYA) TẬP I- VOLUME I 





KÉT THÚC BÀI 50: 
KINH QUÓ TRÁCH ÁC MA 
(Máàratajjaniyasutta). 
(Discourse on a Rebuke to Màra). 


KÉT THÜC PHÁM V: 
PHẨM TIỂU SONG DÓI 
(CULAYAMAKAVAGGA) 
(THE LESSER DIVISION OF THE PAIRS) 


KÉT THÜC TẬP I 
MULA PANNÀSA - SƠ PHÀN NGÜ THẬP 
(NĂM MUOI PHÁP THOẠI ĐẦU TIÊN) 
THE FIRST FIFTY DISCOURSES 


Nguóng mong Ân Đức đặc thù của Pháp Bảo, xin được thâm nhập và khái 
trí vào sở học sở cầu của Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh 
Trí Tuệ xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đắng Giác. 

Ngưỡng mong công đức biên soạn GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH, hội túc 
duyên Phước Báu to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dáng Quả 
Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão 
TINH SỰ (SANTAKICCO MAHA THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU 
VIỆT (ULARO MAHÀ THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức biên soạn GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH, hội đủ túc 
duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này 
hướng đến Song Thân trí kính của con, Cô Tư Tu Nữ PHẠM THỊ YÊN kính 
thương, đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả 
những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bổ túc 
với tất cả những ky năng kỳ công và phát hành GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH 
và chí đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an 
vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong câu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tòn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù tháng vi diệu đến tất cả Chu Thiên, Chu Pham 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. : 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 








BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI- VOLUME I 





Với tám lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASÀDO 
| Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù tháng chẳng đông Pháp Hương. 
Bác Trí biết cách cúng đường 
_ Kiên trì chân chánh, con đường phuc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
A 6.37 


tLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLELELLIJ 


Gió Từ quét sach rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa áng loi danh. 











BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASÄDO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÅP I- VOLUME I 








12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 


PHUONG DANH THÍ CHÜ CÜNG DUONG 
ÁN TÓNG KINH SÁCH 





ÂN DÜC TAM BÁO & TRUNG BO KINH : 
Bùi Anh Thu 100.00 
Bùi Minh 100.00 
Nguyễn Hoài Việt 100.00 
Lương Kỷ Phương Thủy 100.00 
Gia Đình Cô Tâm 50.00 
Châu Thị Bé 30.00 
Huỳnh Kim Chi 30.00 
Lê Mỹ & Gia Đình 40.00 
Mindy Nguyễn 50.00 
Phạm Hữu Anh 15.00 
Ông Phạm Ngọc Thành 100.00 
Bà Phạm Ngọc Quế 100.00 
Cô Huỳnh Thị Bằng 100.00 
Đoàn Nghi & Thiên Hương 100.00 
Lý D. Phạm 1,000.00 
Nhung Huỳnh 50.00 
Thủy Trần 50.00 
Lợi Trần 20.00 
Đào Sĩ Trần | 20.00 
Châu Long 50.00 
Hiệu Hoa 50.00 
Chon Phúc Hậu | 20.00 
Thân Mai 40.00 
Phong Büi 50.00 
Thuỷ Bùi E 50.00 
Ngoc Büi 50.00 
Xuán Nguyén 10.00 
Hóng Thi Nguyén 10.00 
Hoàng Thanh Nguyén 10.00 . 
Lan Bích Thi Tô 20.00 
An Văn Tô 20.00 
Huệ Trần 40.00 
Chi Lê 10.00 
Phương Lê : 10.00 
Quang Tiền Nguyễn 50.00 
Hà Cám Nguyễn 100.00 





BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH — (MAJJHIMA NIKAYA) TÀPI— VOLUME I 





Dao & Tán 50.00 
Pham Binh Giảng _ 200.00 
Chi Metta & Gia Dinh l 100.00 
Có Tinh An & Gia Dinh 100.00 
Tâm Lac & Tám Hy 50.00 
Tám Hanh Thuàn 50.00 
Chi Tâm Phước & Nguyên Thiện 100.00 
Nguyễn Phương Khanh 20.00 
Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương — 200.00 
Ô/B Hồ Văn Khánh & Nguyễn Thị Huệ 40.00 
Tuyết Hoàng 20.00 
Nguyễn T. Kim Hương 25.00 
Nguyễn T. Thảo 200.00 
Ngọc Mai & Huỳnh Hải 20.00 
Gia Đình Yến Nguyễn 100.00 
Kính dâng phước báu đến Bhikkhu Pasàdo 
Phạm Hữu Minh & Gia Đình 100.00 
Nguyễn Tuyết 20.00 
Đỗ Nhẫn 20.00 
Christina 20.00 
Christopher 20.00 
` Johnathan 20.00 
Can A. Pham 100.00 
Chi Binh Ngoc 50.00 
Óng Pham Ngoc Thành 100.00 
Bà Pham Ngoc Qué 100.00 
Hué Thuyén & Gia Dinh 100.00 
Chi Metta & Gia Dinh 100.00 
Thào & Düng 30.00 
Hóng Lién & Các Con 30.00 
Chi Bach Tuyét 60.00 
Phát Tử Ån Danh 100.00 
Viên An, Tịnh Lạc & Minh Phan 200.00 
Cô Lê Thị Bài 200.00 
Nguyễn Phương Khanh & Gia Đình 200.00 
Lý Hồng Liên 50.00 
Mai Trâm (Tâm Bảo) 100.00 
Thảo P. Lê 200.00 
Liêm Dương & Bích Vân Hồ Cùng Các Con 100.00 
Hồ Lâm Tuấn Ngọc & Ngọc Anh Lê Cùng Các Con 100.00 
Chị Phan Thị Hoà 150.00 
YénNhu B. Huỳnh 50.00 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÅP I- VOLUME I 





Hài hướng phước báu cho Ba (Ó. HuynhThanh Nhan) 
& Má (Bà Lâm Thị Hương) 


Gia Đình Thủy & Đạt 200.00 
Gia Đình Huỳnh Ngọc Tony 200.00 
Xin chia phước báu cho Ba Me (O.B. Huỳnh Ngọc Tây) 
Gia Đình Lai Huỳnh Ngọc Bích 200.00 
Xin chia phước báu cho Ba Me (O.B. Huỳnh Ngọc Tây) 
Gia Dinh Lé Huynh Diém Trang 200.00 
Xin chia phước báu cho Ba Me (O.B. Huỳnh Ngoc Tây) 
Cüc C. Weirich & Vién C. Nguyén 200.00 
Chi Kim Pham 60.00 
Diéu Huong (VA) l 40.00 
Kim Dung Lê 100.00 
Chi Tâm Ngọc 40.00 
Tuán Thé Nguyén & Huyén Bích Lê | 50.00 
Huỳnh Mỹ Yến 50.00 
Lê Nhu Phong & Gia Dinh 50.00 
Lê M Mỹ & Gia Dinh 300.00 
Cô Tinh Trí | 50.00 
Tâm Diệu Phú l 200.00 
Cô Tinh An & Gia Dinh 200.00 
Tâm Hy & Tâm Lac 100.00 
Chị Hoa Võ 100.00 
Gia Đình Chúc Thuần, Chúc Thanh & Mindy Tran (Nguyên Thảo) - 216.00 
Cháu Dhammapala & Vijayanandi 20.00 
Phạm Hữu Anh & Gia Đình 500.00 
Diệu Tuyết | 20.00 
Diéu Ngoc 20.00 
Niém Thanh Tinh 40.00 
Từ An 20.00 
Gia Đinh Diệu Hiền,Chơn Từ Thuận & Chơn Từ Hiếu 100.00 
Trần Mai Ngân & Nguyễn Trung Thâu 40.00 
Trần Thị Phục 20.00 
Nguyễn Phước Thiện 20.00 
Trần Diệp Dung & Nguyễn Trần Ngân Hà 40.00 
Trần Quang Trung 20.00 
Bình An 25.00 
Ngọc Thiện - 25.00 
Chơn Trí 25.00 
Leslie Wong & Bình K. Tiêu 100.00 
Chân Châu : 50.00 
Chân Lan : l 30.00 
Phan Văn Trung - 30.00 
Phan Văn Trung Kiên 40.00 





BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 











GIÁO ÁN: TRUNG BỘ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TẬP I- VOLUME I 


_ Lý Thủy Tiên 50.00 
Nguyễn Đức Tán, Triệu Trang & Gia Dinh 100.00 
Diệu Hoa 20.00 
Minh Phương & Diệu Tuyết 500.00 


Xin Hồi Hướng Cho Ba (Ông Trần Văn Dậu, P/D Thiện Tánh) 
Cho Me (Bà Dinh Thị Kiếm, P/D Trúc Dao) 
Cho Me (Bà Dwong Thi Hén) 
Cho Óng Nguyễn Hữu Phương 


Lynda Định 50.00 
Thành Kính Chia Phước Báu Đến Ba Mẹ 
Thủy Đỗ (P/D Diệu Hải) & Gia Đình 50.00 
Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã, Quan Mã and Dũng Mã 100.00 
Gia Đình Võ Ngọc Anh & Hai Con - Hoàng Anh, Tuấn Anh 50.00 
Gia Đình Võ Duy Thiện & Hai Con - Trang & Tâm 50.00 
Gia Đình Võ Chí Đại & Con - Thanh - . 50.00 
Gia Dinh Võ Hữu Phước & Con - David Tan 50.00 
Gia Dinh Võ Minh Đức & Các Con - Dung, Huệ & Hanh 50.00 
Gia Đình Võ Ngọc Hương & Hai Con - Diane & Kevin 50.00 
Bác Thanh Lương & Bác Diệu Pháp 200.00 
Phan Văn Hội, Phan Túy & Phan Thế Nam 100.00 
Chúc Giới, Chúc Nguyên & Gia Đình 100.00 
Chị Hồng, Chị Điệp & Chị Nguyên Khiêm 100.00 
Cô Diệu Hoàng 50.00 
Nguyên Thiện - 40.00 
Diéu Huong (OK) 100.00 
Tâm Thiện & Gia Dinh 50.00 
Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 200.00 
Kính Dâng Phước Báu Đến Bhikkhu PASÀDO 
Diệu Niệm 50.00 
Nguyên Như 30.00 
Chị Nguyễn T. Đẹp 30.00 
Hà Cám Nguyễn & Gia Đình 100.00 
Chị Nguyên Hà | 100.00 


Sàdhu! Sàdhu! Sàdhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 








BIÊN SOẠN: BHIKKHU PASADO | 








GIÁO ÁN: TRUNG BÓ KINH - (MAJJHIMA NIKAYA) TÁPI- VOLUME I 


Kinh sách đã được in án và phát hành: 


* GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYÉN) 
* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỀN) 

* CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYÉN) 

* KINH KIẾT TƯỞNG (500 QUYÉN) 

* TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP I (1000 QUYÉN) 

* KINH DAI PHÁT THÚ - TẬP I (500 QUYÉN) 

* NHÜNG PHÁP THOAI CUA DAI TRUÓNG LÀO JATILA (1000 QUYÉN) 





Kinh sách sáp duoc in án và sé phát hành: 


* BIÉN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÂN THU II) (500 QUYỀN) 
* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYÉN) 

* KINH DAI PHÁT THÚ - TẬP II (500 QUYÉN) 

* TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II (500 QUYỀN) 











BIÉN SOAN: BHIKKHU PASADO 





